CAO Cự GIÁC 


THIẾT KẾ BÀI GIẢNG 


HÓA HỌC 

© 

TẬP MỘT 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 




Lời nói đầu 


Để hỗ trợ cho việc dạy - học môn Hóa học 10 theo chương trình sách 
giáo khoa mới áp dụng từ năm học 2006 - 2007, chúng tôi biên soạn cuốn Thiết 
kê bài giảng Hóa học 10 tập 1, 2. Sách giới thiệu cách thiết kế bài giảng theo 
tinh thẩn đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức 
của học sinh. 

Về nội dung : Sách bám sát nội dung SGK Hóa học 10 theo chương trình 
chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Ở mỗi tiết dạy đều chỉ rõ mục tiêu 
về kiến thức, kĩ năng, thái độ, các công việc cần chuẩn bị của giáo viên và học 
sinh, các phương tiện trợ giảng cẩn thiết nhằm đảm bảo chất lượng từng bài, từng 
tiết lên lớp. Ngoài ra sách còn mở rộng, bổ sung thêm một số nội dung liên quan 
đến bài giảng bằng nhiều hoạt động nhằm cung cấp thêm tư liệu để các thầy, 
cô giáo tham khảo vận dụng tùy theo đối tượng và mục đích dạy học. 

Về phương pháp dạy - học : Sách được triển khai theo hướng tích cực hóa 
hoạt động của học sinh, lấy cơ sở của mỗi hoạt động là những việc làm của học 
sinh dưới sự hướng dẫn, gọi mở của thầy, cô giáo. Sách cũng đưa ra nhiều hình 
thức hoạt động hấp dẫn, phù hợp với đặc trưng môn học như : thí nghiệm, quan 
sát vật thật hay mô hình, thảo luận, thực hành,... nhằm phát huy tính độc lập, 
tự giác của học sinh. Đặc biệt sách rất chú trọng tới khâu thực hành trong 
bài học, đồng thời cũng chỉ rõ từng hoạt động cụ thể của giáo viên và học sinh 
trong một tiến trình DẠY - HỌC, coi đây là hai hoạt động cùng nhau trong đó cả 
học sinh và giáo viên đều là chủ thể. 

Chúng tôi hi vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích, góp phẩn 
hỗ trợ các thầy, cô giáo đang trực tiếp giảng dạy môn Hóa học 10 trong việc nâng 
cao chất lượng bài giảng của mình. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các 
thầy, cô giáo và bạn đọc gần xa để cuốn sách được hoàn thiện hơn. 


TÁC GIẢ 





Tiết 1 


ÕNTẶP 


A. MỤC TIÊU 

1. Giúp HS hệ thống lại các kiến thức hoá học cơ bản đã được học ở THCS có 
liên quan trực tiếp đến chương trình lớp 10. 

2. Phân biệt được các khái niệm cơ bản và trừu tượng : Nguyên tử, nguyên tố 
hoá học, phân tử, đơn chất, hợp chất, nguyên chất và hỗn hợp. 

3. Rèn luyện kĩ năng lập công thức, tính theo công thức và phương trình phản 
ứng, tỉ khối của chất khí. 

4. Rèn luyện kĩ năng chuyển đổi giữa khối lượng mol (M), khối lượng chất 
(m), số mol (n), thể tích khí ở đktc (V), và số mol phân tử chất (A). 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Máy chiếu, giấy trong, hệ thống bài tập và câu hỏi gợi ý. 

• HS : Ôn tập các kiến thức thông qua hoạt động giải bài tập. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 (15 phút) 

I. ÔN TẬP CÁC KHÁI NIỆM cơ BẢN 
1. Các khái niệm vê chất 


GV : Yêu cầu HS nhắc lại các khái 
niệm : Nguyên tử, phân tử, nguyên tố 
hoá học, đơn chất, hợp chất, nguyên 
chất và hỗn hợp. Lấy ví dụ. 

GV : Chiếu lên màn hình sơ đồ phân biệt các khái niệm : 


HS : Phát biểu —> Đưa ra ví dụ. 


Cùng loại 


- Đơn chất 


Cùng loại 


Khác loại 


-> Họp chất — 1 


Phân tử H 


Nguyên 

chất 


Hỗn 


Khác loại 


họp 


Nguyên tử —>■ Nguyên tố - 




2. Mối quan hệ giữa khối lượng chất (m), khôi lượng mol (M), sô mol chất 
(n), sô phán tử chất (A) và thê tích chất khí ở đktc (V) 


GV : Yêu cầu HS đưa ra các mối quan 
hệ : 

• Khối lượng chất (m) <-> khối lượng 
mol (M) 

• Khối lượng chất (m) <-> số mol (n) 

• Khối lượng mol (M) <-» số mol (n) 

• Số mol khí (n) <-> Thể tích khí (V) 

• Số mol (n) <-» số phân tử, nguyên tử 
(A) 



GV : Chiếu lên màn hình sơ đồ : 




Hoạt động 2 (25 phút) 

II. MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG 



GV : Chúng ta sẽ luyện tập một số dạng 
bài tập vận dụng cơ bản đã được học ở 
lóp 8 , 9. 

GV : Chiếu lên màn hình 


Bài tập 1 : a) Hãy điền vào ô trống của 
bảng sau các số liệu thích hợp : 



Sô p 

Sô n 

Sô e 

Nguyên tử 1 

19 

20 


Nguyên tử 2 


18 

17 

Nguyên tử 3 

19 

21 


Nguyên tử 4 

17 

20 



b) Trong 4 nguyên tử trên, những cặp 
nguyên tử nào thuộc cùng một nguyên 
tố hoá học ? Vì sao ? 

c) Từ 4 nguyên tử trên có khả năng tạo 
ra được những đơn chất và hợp chất hoá 
học nào ? 

Bài tập 2 : Xác định khối lượng mol của 
chất hữu cơ X, biết rằng khi hoá hơi 3gX 
thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích 
của 1 , 6 g 0 2 trong cùng điều kiện. 

GV : Gợi ý HS sử dụng mối quan hệ 
giữa V (khí hoặc hơi) và số mol n. 

Bài tập 3 : Xác định d biết ở đktc 
5,6 lít khí A có khối lượng 7,5g ? 


HS : Điền vào bảng như sau : 



Sô p 

Sỏ n 

Sô e 

Nguyên tử 1 

19 

20 

19 

Nguyên tử 2 

17 

18 

17 

Nguyên tử 3 

19 

21 

19 

Nguyên tử 4 

17 

20 

17 


- Nguyên tử 1 và 3 thuộc cùng một 
nguyên tố hoá học vì có cùng số p là 
19 (nguyên tố kali) 

- Nguyên tử 2 và 4 thuộc cùng một 
nguyên tố hoá học vì có cùng số p là 
17 (nguyên tố clo) 

-» Đơn chất: K, Cl 2 

—» Hợp chất: KC1. 

ỈỈS: V x =V 02 ^n x =n Ũ2 

77 - = M x = 60 

M x 32 x 






GV : Tính n A —> M A -> d% 2 

, A/ 30 .. 

d %2 - 2 " 15 

Bài tập 4 : Một hỗn hợp khí A gồm S0 2 

HS : Ma = 3.16 = 48 

và 0, có d A = 3. Trôn V lít Ch với 

/CH, 

Mb = 32 'vt 20 20 = 16 - 2 ’ 5 = 40 

20 lít hỗn hợp A thu được hỗn hợp B có 

V + 20 

d/ C H 4 = 2,5. Tính V? 

GV : Tính Ma -> Mb -» V 

-> V = 20 (lít). 


Hoạt động 3 (5 phút) 

DẶN DÒ - BÀI TẬP VỂ NHÀ 


GV : Nhắc HS nội dung sẽ luyện tập ở tiết 2 và yêu cầu HS ôn tập các nội dung sau : 

1. Cách tính theo công thức và tính theo phưong trình phản ứng trong bài 
toán hoá học. 

2. Các công thức về dung dịch : độ tan, nồng độ c%, nồng độ C M ,... 



GV : Cho HS ghi một số BT thuộc dạng sau để về nhà chuẩn bị bài đuợc tốt hơn. 
Bài 1. Một hỗn hợp khí A gồm 0,8 mol 0 2 ; 0,2 mol C0 2 và 2 mol CH 4 . 

a) Tính khối luợng mol trung bình của hỗn hợp A. 

b) Cho biết khí A nặng hơn hay nhẹ hơn không khí ? bao nhiêu lần ? 

c) Tính % thể tích và % khối luợng mỗi khí trong A ? 

Bài 2. Phải dùng bao nhiêu gam tinh thể CaCl 2 .6H 2 0 và bao nhiêu gam nuớc để 
điều chế đuợc 200 ml dung dịch CaCl 2 30% ? 

Bài 3. Có bao nhiêu gam tinh thể NaCl tách ra khi làm lạnh 600 g dung dịch 
NaCl bão hoà từ 90°c xuống 0°c. Biết rằng : 

S NaCI (O 0 C) = 35 g và S Naa (90°C) = 50 g. 

Bài 4. Cho m g CaS tác dụng với m, g dung dịch axit HBr 8,58% thu đuợc m 2 g 
dung dịch trong đó muối có nồng độ 9,6% và 672ml khí H 2 S (đktc). 

a) Tính m, ra„ ra 2 ? 

b) Cho biết dung dịch HBr dùng đủ hay du ? Nếu còn du hãy tính nồng độ 
c% HBr dư sau phản ứng ? 

Bài 5. Ngâm một lá nhôm (đã làm sạch lớp oxit) trong 250 ml dung dịch AgNO, 
0,24M sau một thời gian lấy ra (rửa nhẹ, làm khô) thấy khối lượng lá nhôm tăng 
thêm 2,97g. 

a) Tính lượng AI đã phản ứng và lượng Ag bám vào lá nhôm ? 

b) Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch sau phản ứng ? 

Biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể. 


Tiết 2 


ÔN TẬP (tiếp) 


A. MỤC TIÊU 

1. Tiếp tục rèn luyện kĩ năng tính theo công thức và tính theo phương trình 
phản ứng mà ở lớp 8, 9 các em đã làm quen. 




2 . Ôn tập lại các khái niệm cơ bản về dung dịch và sử dụng thành thạo các 
công thức tính độ tan, nồng độ c%, nồng độ C M , khối lượng riêng của 
dung dịch. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Máy chiếu, giấy trong, bút dạ, hệ thống bài tập và câu hỏi gợi ý. 

• HS : Ôn tập các nội dung mà GV đã nhắc nhở ở tiết trước và giải một số 

bài tập vận dụng theo đề nghị của GV. 

c. TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 (10 phút) 

I. ÔN TẬP CÁC KHÁI NIỆM VÀ CÔNG THỨC VỂ DUNG DỊCH 

GV : Yêu cầu các nhóm HS hệ thống HS : Thảo luận nhóm (3 phút), 
lại các khái niệm và công thức thường 
dùng khi giải các bài tập về dung dịch. 

GV : Chiếu lên màn hình các nội dung HS : Ghi các kết quả trên màn hình 
mà HS đã thảo luận (lưu lại ở góc bảng vào vở học. 
để tiện sử dụng) : 



1. Dung dịch 


/■ 

\ 


Chất tan (rắn, lỏng, khí) 


Dung môi (H 2 0) 


}^m dê = m t + m dm 


2. Độ tan (S) : m, hoà tan trong m, _ m 

, Us = ^-.100(g) 

S(g) hoà tan trong 100gdmJ m dra 

• Đa số các chất rắn : s tăng khi t° tăng. 

• Với chất khí: s tăng khi t° giảm, p tăng. 

3. Phân loại dung dịch —> dựa vào giá trị độ tan : 

• Nếu m, = s —> dung dịch bão hoà. 

• Nếu m t < s — > dung dịch chưa bão hoà. 

• Nếu m, > s —> dung dịch quá bão hoà. 

4. Các loại công thức tính nồng độ dung dịch : 



a) Nồng độ phần trăm c% —> Số gam chất tan trong lOOg dung dịch. 


c% = -^.100(%) 


m., 


m, 


m dd- c% 

100 

m t .100 

c% 


b) Nồng độ mol C M —> Số mol chất tan trong 1 lít dung dịch (1000 ml). 


_ n n.1000 

C M — ——— — —————> ■{ 
M V(0 V(ml) 


n = C...V 

11 V (Ể) 


V,,, = 

v ơ) 


5 . Mối quan hệ giữa c% và C M . 


c% = mt(g) 100 

m dd(g) 

_ n. 1000 
M _ V(ml) 

H _ m dd(g) 


M = 


V (ml) 

m t (g) 


C M - 


c%.10.d 

M 


(Mlà khối lượng mol chất tan) 


Hoạt động 2 (30 phút) 

II. HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT số DẠNG BÀI TẬP 

GV : Chiếu đề bài tập 1 lên màn hình 
để HS theo dõi. 



HS : Suy nghĩ 3 phút. 


Bài tập 1. Tính khối lượng muối NaCl 
tách ra khi làm lạnh 600g dung dịch 
NaCl bão hoà từ 90°c xuống 0°c ? Biết 
S NaC1 (0°C) = 35g 

S NaCI (90°C) = 50g. 

GV : Gọi một HS nhắc lại độ tan của 
NaCl thay đổi như thế nào khi giảm t° 
dung dịch ? 

GV : Làm thế nào để tính được khối 
lượng chất tan NaCl và khối lượng 
dung môi H 2 0 trong 600g dung dịch 
NaCl bão hoà ỏ 90°c ? 


GV : Nếu gọi m là khối lượng NaCl 
tách ra khi làm lạnh dung dịch từ 
90°c 0°c thì tại 0°c m, và rn dm là 

bao nhiêu ? 

GV : Áp dụng công thức tính độ tan 
NaCl ở 0°c — > phương trình bậc nhất 
ẩn m —> m ? 

GV : Nhận xét và chấm điểm, đồng 
thời nhắc lại các bước làm chính. 

(có thể HS lập luận theo cách khác). 

GV : Chiếu đề bài tập 2 lên màn hình : 

Bài tập 2. ở 12°c có 1335g dung dịch 
CuS0 4 bão hoà. Đun nóng dung dịch 
lên 90°c. Hỏi phải thêm vào dung dịch 
bao nhiêu gam CuS0 4 để được dung 
dịch bão hoà ở 90°c ? 


HS : Độ tan giảm. 

HS : S NaC1 (90°C) = 50 g/lOOg H 2 Ơ 
ở 90°c: 

50g NaCl + lOOg H 2 0 -> 150g dd 

200g NaCl <- 400g H 2 0 600g dd 

HS : Gọi m là khối lượng NaCl tách ra 

ở 0 °c : m, = (200 - m)g 

m dm = 400g 

HS : S NaCI (0°C) = 200 ~ m . 100 = 35 
NaC1 400 

-> m = 60g. 


HS : Suy nghĩ 3 phút. 



Biết 

S CuSO4 (12 0 C) = 33,5g 
W 90 ° c ) = 80g 

GV : Tương tự NaCl, độ tan của CuS0 4 
sẽ thay đổi như thế nào khi tăng nhiệt 
độ? 

GV : Tương tự bài tập 1 hãy đề nghị 
cách tính khối lượng chất tan CuS0 4 và 
khối lượng dung môi H 2 0 trong 1335g 
dung dịch bão hoà ở 12°c ? 


GV : ở 12°c dung dịch ở trạng thái 
bão hoà, vậy khi đun nóng dung dịch 
lên 90°c, trạng thái dung dịch sẽ như 
thế nào ? 

GV : Nếu gọi m là khối lượng CuS0 4 
cần thêm vào để thu được dung dịch 
bão hoà tại 90°c thì tại 90°c m t và m dm 
là bao nhiêu ? 

GV : Áp dụng công thức tính độ tan 
CuS0 4 ở 90°c — > phương trình bậc 
nhất ẩn m -» m ? 


HS : Độ tan tăng. 

HS: S CuS04 (12°C) = 33,5g 

ở 12°c : 

33,5g CuS0 4 + lOOg H 2 0 -» 133,5g dd 

335g CuS0 4 <- lOOOg H 2 0 <- 1335g dd 

HS : Tại 90°c — > dung dịch sẽ chưa 
bão hoà. 


HS : Gọi m là khối lượng CuS0 4 thêm 
vào 

-> ở 90°c : m, = (335 + m)g 

rn dm = lOOOg. 

HS: 



335 + m 
1000 


.100 = 80 



—» m = 465g. 


GV : Nhận xét và chấm điểm, đồng 
thời nhắc lại các bước làm chính. Kết 
hợp với lời giải bài tập 1. GV có thể rút 
ra các bước giải tổng quát cho bài toán 
"tính lượng chất tan cần thêm vào 
hoặc tách ra khi thay đổi nhiệt độ 
dung clịch bão ho à cho sẵn". 

GV : Chiếu đề bài tập 3 lên màn hình : 

Bài tập 3. Cho m gam CaS tác dụng với 
nqgam dung dịch HBr 8,58% thu được 
m 2 gam dung dịch trong đó muối có 
nồng độ 9,6% và 672ml khí H 2 S (đktc). 

a) Tính m, m t , m 2 ? 

b) Cho biết dung dịch HBr dùng đủ 
hay dư ? Nếu còn dư hãy tính nồng độ 
c% HBr dư sau phản ứng ? 

GV : Viết phưong trình phản ứng khi 
hoà tan CaS vào dung dịch HBr ? Tính 
số mol H 2 S ? 

GV : Nếu CaS tan hết (HBr đủ hoặc dư) 
hãy tính số mol các chất trong phương 
trình phản ứng theo số mol H 2 S ? 

GV : Từ đó hãy đề xuất cách tính m, 
m |5 m 2 ? 


GV : Làm thế nào để tính được I11| ? 


HS : Các nhóm thảo luận cách làm cho 
dạng bài tập này. 


HS : Chuẩn bị 3 phút. 


HS : CaS + 2HBr -» CaBr, + H 2 st 
nH 2 S = 672 : (22,4.100) = 0,03 (mol) 

HS : CaS + 2HBr -> CaBr 2 + H 2 st 
0,03 <— 0,06 <— 0,03 <— 0,03 

HS :m = m CaS = 72. 0,03 = 2,16 (g). 
m CaBr 2 = 200.0,03 = 6(g) 

6.100 „ 

-> m 2 = ——— = 62,5 (g) 

9,6 

HS : Áp dụng ĐLBTKL : 



m + IU] = m 2 + m HS 

—> m! = 62,5 + 34.0,03 - 2,16 = 61,36 (g) 

GV : Làm thế nào để chứng tỏ HBr dư rrr , 61,36.8,58 _ _ ^, 

.. HS : m UH ,. =-——-= 5,26(g) 

để chấp nhận giả thiết CaS tan hết ? r 100 

Theo phản ứng : 

m HBr pư = 81.0,06 = 4,86 (g) 

—» HBr dư -» giả thiết CaS tan hết là 
đúng. 

GV : Tính c% HBr dư ? HS : m HBrdư = 5,26 - 4,86 = 0,4 (g) 

-> c% (HBr dư) = 44.100 = 0,64%. 
62,5 

GV : Nhận xét và chấm điểm. Giải đáp 
thắc mắc của HS. Nêu rõ những chú ý 
khi tính toán theo c%. 

GV : Chiếu đề bài tập 4 lên màn hình : 

Bài tập 4. Cho 500ml dung dịch HS : Chuẩn bị 3 phút. 

AgN0 3 IM (d = 1,2 g/ml) vào 300 ml 
dung dịch HC1 2M (d = 1,5 g/ml). 

Tính nồng độ mol các chất tạo thành 
trong dung dịch sau pha trộn và nồng 
độ c% của chúng ? Giả thiết chất rắn 
chiếm thể tích không đáng kể. 

GV : Tính số mol AgN0 3 và HC1 ban HS : n AgN0 = 0,5.1 = 0,5 mol 
đầu ? 

n HC1 = 0,3. 2 = 0,6 mol 

GV : Viết phương trình phản ứng xảy HS: AgNO , + HQ -> AgQ + HN0 3 (1) 
ra khi trộn 2 dung dịch ? ne. ns. ne. ne 

GV : Xác định lại thành phần của chất HS : 
tan trong dung dịch sau phản ứng ? 



(Chú ý loại các chất kết tủa). 


.. HNO, : 0,5mol 

dd sau phản ứng < 

[HC1 : 0,1 mol 

GV : Để tính được C M cần phải biết V ? HS : V dd = 0,5 + 0,3 = 0,8 lít 

-> C m (HNO 3 ) = ^4 = 0,625M 

(J, 0 

C M (HCl) = Ậị = 0,125 M 

M 0,8 

GV : Để tính được c% cần phải tính HS : m ddAgNO = 500.1,2 = 600 (g) 
khối lượng dd sau khi trộn ? 

m ddHC1 = 300. 1,5 = 450 (g) 

(1) —» m AgC1 ị = 0,5. 143,5 = 71,75 (g) 

m dd sau pư = m ddAgN0 3 + m ddHCl — AgCl-1 

= 600 + 450 - 71,75 = 978,25 (g) 

C%(HNCh) = 6 1°:! .100 = 3,22% 

3 978,25 

C%(HC1) = ^M .100 = 0,37% 
978,25 

GV : Nhận xét và chấm điểm. Nêu rõ 
cách áp dụng các công thức tính C M , 
c% và ĐLBTKL. 

Hoạt động 3 

DẶN DÒ - BÀI TẬP VỀ NHÀ (5 phút) 

GV : Yêu cầu HS ôn lại một số kiến thức trọng tâm cơ bản của lớp 8 , 9 để chuẩn 
bị cho chương trình lóp 10. Có thể yêu cầu HS về nhà làm một số bài tập sau để 
củng cố kiến thức : 



Bài tập 1. Hoà tan 15,5g Na 2 0 vào nước thu được 0,5 lít dung dịch A. 

a) Viết phương trình phản ứng và tính C M dung dịch A ? 

b) Tính thể tích dung dịch H 2 S0 4 20% (d =1,14 g/ml) cần dùng để trung hoà 
hết dung dịch A ? 

c) Tính C M các chất trong dung dịch sau phản ứng trung hoà ? 

Bài tập 2. Cho 50ml dung dịch H 2 S0 4 IM tác dụng với 50 ml dung dịch NaOH 
thu được dung dịch A làm quỳ tím hoá đỏ. Để dung dịch A không làm đổi màu 
quỳ tím người tan phải thêm vào 20ml dung dịch KOH 0,5 M. 

Tính nồng độ C M của dung dịch NaOH đã dùng ? 

Bài tập 3. Khử hoàn toàn 10,23g hỗn hợp 2 oxit là CuO và PbO bằng khí co ở 
nhiệt độ cao. Toàn bộ lượng khí C0 2 sinh ra được dẫn qua bình đụng dung dịch 
Ca(OH) 2 dư thu được 1 lg kết tủa. 

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra ? 

b) Tính thể tích khí co (đktc) đã tham gia phản ứng ? 

c) Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ? 

Bài tập 4. Hoà tan a gam một kim loại M vừa đủ trong 200g dung dịch HC1 
7,3% thu được dung dịch X trong đó nồng độ của muối M tạo thành là 11,96% 
(theo khối lượng). 

Tính a và xác định kim loại M ? 


Chương 1 

NGUYÊN TỬ 


Tiết 3 


THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ 


A. MỤC TIÊU 




1. Giúp HS làm quen với các loại hạt cơ bản cấu thành nguyên tử : proton (p), 
electron (e), và nơtron (n). Từ đó hiểu đuợc sơ luợc về cấu tạo nguyên tử 
gồm lớp vỏ electron của nguyên tử và hạt nhân nguyên tử. 

2. Hiểu và sử dụng các đơn vị đo luờng về khối lượng, điện tích và kích thước 
của nguyên tử như : u, đtđv, nm, A. 

3. Tập phát hiện và giải quyết vấn đề qua các thí nghiệm khảo sát về cấu trúc 
nguyên tử. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Thiết kế thí nghiệm mô phỏng về ống tia âm cực của Tôm-xơn hoặc 
phóng to hình 1.3 (SGK). 

• GV và HS : Có thể tham khảo phần mềm Elements hoặc Atoms, Bonding 
and Structures (2003) tại website : www.rayslearning.com với phiên bản 
mới nhất. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

I. THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA NGUYÊN TỬ (30 phút) 

GV đặt vấn đề : Từ trước CN đến thế kỉ XIX người ta cho rằng các chất đều 
được tạo nên từ những hạt cực kì nhỏ bé không thể phân chia đươc nữa gọi là 
nguyên tử. Ngày nay, người ta biết rằng nguyên tử có cấu tạo phức tạp : gồm có 
hạt nhân mang điện tích dương và lớp vỏ electron mang điện tích âm. 

Hoạt động 1 (10 phút) 

1. Eelectron 

a) Sự tìm ra electron 

GV hướng dẫn HS tìm hiểu thí nghiệm 
minh hoạ ở hình 1.3 (SGK) theo 
phương pháp dạy học đặt và giải quyết 
vấn đề. 



GV : Khi phóng điện với một nguồn HS : Phải có chùm tia không nhìn thấy 

điện (~ 15kV) giữa 2 điện cực bằng được phát ra từ cực âm đập vào thành 

kim loại gắn vào 2 đầu một ống thuỷ ống. 

tinh kín trong đó còn rất ít không khí 

(gần như chân không) —> thấy thành 

ống thuỷ tinh phát sáng màu lục nhạt 

—> chứng tỏ điều gì ? 

GV : Người ta gọi chùm tia đó là những HS : Chùm tia không nhìn thấy phát ra 
tia âm cực (phát ra từ cực âm). từ cực âm gọi là tia âm cực. 

GV : Trên đường đi của tia âm cực nếu HS : Tia âm cực là một chùm hạt 
ta đặt một chong chóng nhẹ —» thấy chuyển động rất nhanh, 
chong chóng quay —> chứng tỏ điều gì ? 

GV : Hạt vật chất trong tia âm cực có HS : Có thể đặt ống phóng tia âm cực 
mang điện hay không ? Mang điện dương giữa 2 bản điện cực mang điện trái dấu. 

hay âm ? Làm thế nào chứng minh —> Nếu tia âm cực mang điện thì nó 
được điều này ? phải lệch về phía bản điện cực mang 

điện ngược dấu 

GV : Minh hoạ qua thí nghiệm mô HS : Tia âm cực là chùm hạt mang 
phỏng hoặc mô tả —> Tia âm cực lệch điện âm. 
về phía bản điện cực dưong. 

Vậy tia âm cực là chùm hạt mang điện 
dương hay âm ? 

GV kết luận : Người ta gọi những hạt HS : Tia âm cực là chùm hạt electron 
tạo thành tia âm cực là electron (kí (e). 

hiệu là e). Electron có mặt ở mọi chât, Electron tạo nên lớp vỏ nguyên tử 
nó là một trong những thành phân câu c ^ a m ọj nguyên tố hoá học. 
tạo nên nguyên tử của mọi nguyên tố 
hoá học. 

b) Klĩốì lượng và điện tích của electron 

GV : Yêu cầu HS đọc và ghi khối lượng HS : m e = 9,1. 10 31 kg 
và điện tích electron vào vở. 

= 9,1. 10~ 28 g » 0,00055u. 



GV : Để biểu thị khối lượng của 
nguyên tử và các tiểu phân của nó, 
người ta dùng đơn vị khối lượng 
nguyên tử, kí hiệu là u (atomic mass 

unit) : Một ulà ^ khối lượng của một 

nguyên tử đồng vị cacbon - 12 (có giá 
tạ là 19,9265. ĩcr- 7 kg). 

, , 19,9265.10“ 27 kg 

12 

= 1,6605. 10 27 kg 
= 1,6605. 10- 24 g. 

GV : Electron có điện tích âm và có giá HS : q e = -1,602. 10~ 19 c = 1- 
trị q e = -1,602. 10~ l9 culông, đó là điện 
tích nhỏ nhất nên được dùng làm điện 
tích đơn vị (đtđv): q e = 1- 

Hoạt động 2(10 phút) 

2. Sự tìm ra hạt nhân nguyên tử 

GV đặt vấn đề : Ớ trên chúng ta đã biết nguyên tử chứa các hạt electron mang 
điện tích âm mà nguyên tử thì trung hoà về điện. Vậy chắc chắn phải chứa 
những phần tử mang điện tích dương. Để chứng minh điều này, chúng ta tiến 
hành tím hiểu thí nghiệm của Rơ-dơ-pho được minh hoạ ở hình 1.4 (SGK). 

GV : Mô tả thí nghiệm ở hình 1.4 (sử HS : Nghiên cứu các thiết bị của thí 

dụng hình vẽ phóng to hoặc mô phỏng nghiệm và mục đích của chúng. 

thí nghiệm bằng máy tính) : Sử dụng 

chất phóng xạ rađi phóng ra một chùm 

hạt nhân anpha (a) mang điện tích 

dương, có khối lượng gấp khoảng 7500 



lần khối lượng của electron, qua khe hở 
nhỏ về phía tấm bia bằng vàng mỏng, 
xung quanh là màn huỳnh quang hình 
vòng cung, phủ ZnS để quan sát các 
hạt a bắn về các phía (màn sẽ loé sáng 
khi có hạt a bắn vào). 

GV thông báo kết quả thí nghiệm. 

- Hầu hết các hạt a xuyên qua tấm 
vàng mỏng. 

- Một số ít hạt a (khoảng 1/10000 tổng 
số hạt a) bị bật trở lại. 

=> Kết quả này chứng tỏ điều gì ? 

GV hướng dẫn HS kết luận : 

Nguyên tử có cấu tạo rỗng, hạt nhân 
của nguyên tử mang điện dương nằm ở 
tâm của nguyên tử và có kích thước 
nhỏ bé so với kích thước của nguyên tử. 

Xung quanh hạt nhân có các electron 
tạo nên vỏ nguyên tử khối lượng nguyên 
tử hầu như tập trung ở hạt nhân. 


HS : Hầu hết các hạt a xuyên qua tấm 
vàng mỏng —> chứng tỏ nguyên tử 
không phải là những hạt đặc khít mà 
có cấu tạo rỗng. 

- Các hạt a tích điện dương, chúng bị 
lệch đường đi hoặc bị bật trở lại —> 
chúng đến gần các phần tử tích điện 
dương nên bị đẩy. 

- Vì chỉ có một phần rất nhỏ các hạt a 
bị lệch hướng —> các hạt tích điện 
dương trong nguyên tử gây nên va 
chạm chỉ chiếm một thể tích rất nhỏ 
trong nguyên tử. 

HS : Ghi kết luận. 


Hoạt động 3(10 phút) 

3. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử 

GV đặt vấn đề : Hạt nhân nguyên tử còn phân chia được nữa không, hay nó 
được cấu tạo từ những hạt nhỏ nào ? 

a) Sự tìm ra proton 



GV : Mô tả thí nghiệm của Rơ-dơ-pho 
năm 1918 : Khi bắn phá hạt nhân 
nguyên tử nitơ bằng hạt a, ông đã 
thấy xuất hiện hạt nhân nguyên tử oxi và 

một loại hạt có khối lượng 1,6726.10 27 kg 
mang một đơn vị điện tích dương, đó là 
proton. 

GV : Kết luận: Hạt proton (p) là một HS : Ghi kết luận và nhận xét 
thành phần cấu tạo của hạt nhân . Hạt proton (p) là một thành phần cấu 
nguyên tư. tạo của hạt nhân nguyên tử. 

GV : Khối lượng và điện tích hạt nhân • q p = 1,602 . 10 19 c = e 0 = 1+ 

proton là bao nhiêu ? „ , in-27i_, 

v m p = 1,6726 . 10 kg ~ lu 

(hắt máy chiếu các thông tin về hạt proton) 

b) Sự tìm ta nơtron 

GV : Năm 1932, Chat-uých dùng hạt a HS : Nghe và ghi thông tin. 
bắn phá hạt nhân nguyên tử Beri thấy 
xuất hiện một loại hạt mới không mang 
điện : hạt nơtron. 

GV : Hắt máy chiếu thông tin về hạt 
nơtron : 

Nơtron cũng là một thành phần cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. q n = 0 ; 
m n = 1,6748 . 10 27 kg«u. 

c) Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử 

GV : Vậy từ các thí nghiệm trên, hãy kết HS : Nêu kết luận (SGK tr 7). 
luận về cấu tạo hạt nhân nguyên tử ? 

II. KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỬ (10 phút) 

Hoạt động 4 (5 phút) 

1. Kích thước 



GV : Nguyên tử của các nguyên tố khác 
nhau có kích thước khác nhau. Nếu 

hình dung nguyên tử như một quả cầu 
trong đó có các electron chuyển động 
rất nhanh xung quanh hạt nhân, thì nó 
có đường kính khoảng 10 10 m con số này 

là rất nhỏ, nên người ta thường dùng 
đon vị nanomet (nm) hay angstrom (Â) 
để biểu diễn kích thước của nguyên tử 
và các hạt p, n, e. Chú ý : 

lnm = 10 9 m = 10Â 

1 Ẳ = 10 10 m = 10 8 cm 
GV thông báo : 

- Đường kính nguyên tử khoảng 10 'nm. 

- Đường kính của hạt nhân nguyên tử 
khoảng 10 5 nm. 

- Đường kính của electron, proton vào 
khoảng 10 8 nm. 


HS : Đon vị để đo kích thước nguyên 
tử và các hạt p, n, e là nanomet (nm) 

hoặc angstron (Ẳ): 

lnm = 10 9 m = 10Â 

1 Ẳ = 10~ lo m = 10~ 8 cm 


HS : Ghi các kết luận thông báo của 
GV. 

Kết luận : Các electron có kích thước 
rất nhỏ bé chuyển động xung quanh 
hạt nhân trong không gian rỗng của 
nguyên tử. 


Hoạt động 5 (5 phút) 

2, Khối lượng 




GV : Cần phân biệt khối lượng nguyên 
tử tuyệt đối và tương đối: 

HS : Khối lượng nguyên tử tuyệt đối là 
khối lượng thực của một nguyên tử 

a) Khối lượng tuyệt đối là khối lượng 
thực của một nguyên tử, bằng tổng 
khối lượng của tất cả các hạt trong 
nguyên tử: 

—> m = m p + m n + m e . 

m = m p + m n + m c . 


Ví dụ : Khối lượng nguyên tử H là : 

HS : Ghi ví dụ. 

m H =l,67. 10- 24 g 


Khối lượng nguyên tử c là : 


m c = 19,92. 10 24 g 


b) Khối lượng tương đối của một 
nguyên tử là khối lượng tính theo đơn 
vị nguyên tử (u) với quy ước : 

HS : Khối lượng tương đối của một 
nguyên tử là khối lượng tính theo đơn 
vị nguyên tử (u). 

lu = khối lượng tuyệt đối của một 


nguyên tử 12 c. 

GV : Vậy lu bằng bao nhiêu gam ? 

GV : Công thức (1) dùng để chuyển 
đơn vị giữa u và g hoặc ngược lại. 

Ví dụ : Tính khối lượng nguyên tử 
tương đối của nguyên tử H biết 

m H = 1,67. 10- 24 g. 

TTC , 19,92.10- 24 

12 

= 1,66. 10 24 g (1) 

HS : Theo (1) ta có : 

KLNT (H) = -1- 

1 ,66.10 4 

Chú ý : Khối lượng nguyên tử dùng 
trong bảng tuần hoàn chính là khối 
lượng tương đối gọi là nguyên tử khối. 

HS : Ghi chú ý. 



Hoạt động 6 (5 phút) 
CỦNG CỐ BÀI 


Nguyên tử 

V ,_ J 

Y 

trung hoà điện 


Lõi (hạt nhân) 
V-' 


mang điện dương 



Vỏ (các electron) 

c J 

-Y 

mang điện âm 


Proton 

(p) 

Nơtron 

(n) 


q p = +1,6. 10 19 c = l+=e 0 
m p = 1,67. 10~ 24 g « lu 

q n = 0 (không mang điện) 
m n = m n = lu 


q e = ^ p = -l,6. 10 c = 1 - = - e 0 
m e = 9,1. 10~ 28 g « 0,00055u 


Bài tập về nhà : 1, 2, 3, 4, 5 (SGK). 

D. TƯ LIỆU THAM KHẢO 

• Năm 1901, Perrin đề xuất mô hình hành tinh : "Mỗi nguyên tử gồm hai 
phần : một phần là một hay nhiều khối tích điện dương rất mạnh, kiểu như Mặt 
Trời dương mà điện tích rất lớn, còn phẩn kia là những hạt nhỏ, kiểu như 
những hành tinh âm, những khối này chuyển động do tác dụng của những lực 
điện và điện tích âm tổng cộng bằng đúng điện tích dương, do đó nguyên tử là 
một hệ trung hoà điện". 

• Năm 1903, Thomson đề xuất mô hình tiểu cầu : "Nguyên tử là một quả cầu 
nhỏ có điện tích dương, những electron chuyển động bên trong quả cầu này". 

• Năm 1911, Rutheríord làm thí nghiệm tán xạ hạt a bởi lá vàng mỏng. Kết 
quả cho thấy mô hình Thomson là không đúng. Do đó Rutheríord đã sửa đổi 



mô hình hành tinh như sau : "Một hạt nhân trung tâm duy nhất tích điện 
dương, các electron quay quanh hạt nhân theo những quỹ đạo tròn". 

Những mô hình cổ điển này không nhất quán. Khi chuyển động trên những 
quỹ đạo tròn, các electron có gia tốc pháp tuyến khác không, mà theo vật lí cổ 
điển, thì hạt tích điện có gia tốc sẽ phát năng lượng liên tục, dẫn đến năng lượng 
của nguyên tử giảm liên tục và electron dần dần sẽ roi vào hạt nhân —» Nguyên tử 
là một hệ không bền vững. 

• Năm 1913, Bohr đã khắc phục tính không nhất quán của mô hình 
Rutheríbrd bằng cách vận dụng thuyết lượng tử hoá của Plank và chấp nhận 
muốn cho quỹ đạo trên là bền vững thì bán kính r của quỹ đạo và vận tốc V của 
electron phải thoả mãn hệ thức : 

m e . V. r = n. tì với n e N* và ti = gọi là hằng số Plank rút gọn. 

2 71 

Chuẩn của vecto vận tốc V liên hệ với bán kính r theo hệ thức : 


47te o m c 




(s 0 là lượng tử năng lượng tính theo hệ thức £ 0 = hy). 
Điều kiện lượng tử hoá m e vr = n ti dẫn đến hệ thức : 


r = n 


4netì 


171 .e 


eỳt 


= n" 


7ĩ.m .e 


Đại lượng 


4neji 2 


etr 


m .e 7t.m„.e 

e e 

thống, nó được gọi là bán kính Bohr và kí hiệu là a 0 : 


này đồng nhất với độ dài, nên theo truyền 


4neh 2 eĩr 

o _ o _ 

m .e 2 7ĩ.m„.e 2 

e e 


—> Những quỹ đạo bền vững của electron là những vòng tròn có bán kính r sao 
cho r = n 2 .a 0 . 



-> Có thể suy ra những giá trị tương ứng của năng lượng toàn phần E của 
nguyên tử. Vì r bị lượng tử hoá bởi n nên E cũng bị lượng tử hoá bởi n theo 
biểu thức : 


-m.e 4 1 -e 2 1 

n 8.e 2 .h 2 ‘n 2 8.7Ĩ.S .a n 2 

o o o 


—> Từ những mức năng lượng của mô hình Bohr và từ giả thuyết Einstein về 
năng lượng của photon với tần số V, có thể suy ra dáng vẻ của phổ nguyên tử hiđro. 
Tuy nhiên mô hình Bohr không thể giải thích được phổ của những nguyên tử khác 
nguyên tử hiđro. Đây là một hạn chế lớn của mô hình này. 

• Nhiều dữ kiện thực nghiệm khác (ví dụ hiệu ứng Comptom) đã thúc đẩy 
các nhà vật lí mở rộng lưỡng tính sóng - hạt ra cho tất cả các vi hạt như đã làm với 
photon và môn cơ học sóng của de Broglie đã xuất hiện trong hoàn cảnh đó. Công 
trình của de Broglie được bổ sung bằng những công trình của Schrodinger, 
Heisenberg, Pauli và Dirac và thường được gọi phổ biến là Vật lí lượng tử và đã 
mở ra cho hoá học một lĩnh vực lí thú - đó là Hoá học lượng tử. 

E. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TRONG SGK 

1. Câu đúng là B. 

2. Câu đúng là D. 

3. Câu đúng là c. 

4. Tỉ số về khối lượng của electron so với proton. 


9,1095.10~ 31 kg ~ _Ị_ 
l,6726.10“ 27 kg ~ 1836 

Tỉ số về khối lượng của electron so với nơtron : 

9,1095.10~ 31 kg ~ _J_ 
l,6748.10“ 27 kg ~ 1839' 

5. a) Khối lượng riêng của chất rắn tính theo công thức : 


d = 


m(g) 

V(cm 3 ) 


(g / cm’). 



» ? ? 4- o 

Thế tích cúa 1 nguyên tứ Zn là : V = — Ttr 

r= 1,35. 10 'nm = 1,35. 10 8 cm 


V = —.3,14(1,35.10 ) = 10,29. 10 2 w. 


Khối luợng của 1 nguyên tử Zn là : 

65. 1,66. 10 24 = 107,9. 10~ 24 g 


, 107,9.10“ 24 g 1A e/ 

d zn = — TT-rr^i — T = 10,48 z 


10,29.10 cm 


Chú ý : Giá trị khối luợng riêng này tuơng ứng với giả thiết tất cả các nguyên 
tử Zn đuợc xếp khít vào nhau sao cho không còn chỗ trống nào trong tinh thể (tinh 
thể đặc khít). Thực tế, trong tinh thể, các nguyên tử Zn chỉ chiếm hon 70% thể 
tích, phần còn lại là rỗng nên thực tế khối luợng riêng của Zn là 7,3 g/cm 3 . 

b) Tính khối luợng riêng của hạt nhân nguyên tử Zn : 

„. ^ ^ Tr 4 , 

Thế tích hạt nhân nguyên tứ Zn là V = — Ttr 

r = 2. 10 6 nm = 2. 10~ 13 cm 


V = ^Ttr 3 = ^.3,14.(2.10' 13 ) 3 = 33,49.10“ 39 cm 3 
3 3 

Thực tế, hầu nhu toàn bộ khối luợng của nguyên tử tập trung ở hạt nhân nên 
khối luợng của hạt nhân là : 

65. 1,66. 10 24 = 107,9. 10 24 g 

—> Khối luợng riêng của hạt nhân nguyên tử Zn là : 

107 ' 9 - 10 ® -3.22.10“*, 


33,49.10“ 39 cm 3 


HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 
NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC. ĐỒNG vị 


Tiết 4 




A. MỤC TIÊU 

• Giúp HS hiểu được các khái niệm điện tích hạt nhân, số khối, nguyên tử 
khối và cách tính. 

• Từ đó hiểu được định nghĩa nguyên tố hoá học và kí hiệu nguyên tử của 
nguyên tố. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• Máy tính, máy chiếu, bút dạ, giấy trong. 

• Mô hình hoặc hình vẽ cấu tạo hạt nhân của một số nguyên tố. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 7(10 phút) 


KIỂM TRA BÀI CŨ VÀ CHỮA BÀI TẬP VỂ NHÀ 


GV : Yêu cầu 1 HS trình bày tóm tắt 
thành phần cấu tạo của nguyên tử và 
cho biết điện tích, khối lượng các hạt 
cơ bản (p, n, e). 


HS : Phải trình bày được nguyên tử 
gồm 2 phần : 



• Hạt nhân (p, n) 


q „=0 


m„ = m„ = lu 

l p n 


• Lớp vỏ electron (e) 


k = -q, = i- 

[m e = 0,00055 u 


GV : Gọi 1 HS khác làm nhanh bài tập 
trắc nghiệm 1, 2, 3 (SGK) và 2 HS 
khác lên bảng làm bài tập 4, 5 (SGK). 

GV : Nhận xét và cho điểm. 


HS : Làm bài tập. 




I. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ (10 phút) 

Hoạt động 2 (5 phút) 

1. Điện tích hạt nhân 

GV : Ở bài trước các em đã biết hạt HS : Số đơn vị điện tích của hạt nhân 

nhân nguyên tử gồm p và n nhưng chỉ bằng sốproton (p). 

có p mang điện. Mỗi hạt p mang điện 

tích 1+. Vậy suy ra số đơn vị điện tích 

của hạt nhân phải bằng số hạt nào 

trong hạt nhân ? 

GV : Nếu hạt nhân có z proton thì điện 
tích của hạt nhân bằng z+ và số đơn vị 
điện tích hạt nhân bằng z. 

GV : Điện tích của mỗi hạt e là 1- mà HS : Số p = số e. 
nguyên tử trung hoà về điện, vậy có 
nhận xét gì về số p và số e trong 
nguyên tử? 

Áp dụng : Cho điện tích hạt nhân của HS : Số p = số e = 7 
nguyên tử N là 7+. Hỏi nguyên tử N có 
bao nhiêu p và bao nhiêu e ? 

GV : Biểu thức liên hệ giữa số đơn vị HS : z = số p = số e. 
điện tích hạt nhân z, số proton và số 
electron : 

Số đơn vị điện tích hạt nhân z = số 
proton = số electron. 

Hoạt động 3 (5 phút) 

2. Sô khối 



GV : Nêu định nghĩa về số khối A 

HS : Ghi định nghĩa và công thức : 

—> Công thức : A = z + N 

A = z + N 

—» Nhận xét về số khối A ? 

z : số đơn vị điện tích hạt nhân 

(số hạt proton) 

N : số hạt nơtron 

=> Số khối A là một số nguyên. 

GV : Tính số khối của Li biết hạt nhân 
Li có 3 proton và 4 notron ? 

HS : A = 3 + 4 = 7. 

GV kết luận : Số đơn vị điện tích hạt 
nhân z và số khối A đặc trưng cho 
hạt nhân và cũng đặc trưng cho nguyên 
tử, vì khi biết z và A của một nguyên 
tử sẽ biết được số proton, số electron 
và cả số nơtron (N = A - Z) trong 
nguyên tử đó. 

HS : Ghi kết luận. 

Áp dụng : Trong nguyên tử Na biết 
A = 23, z = 11. Tính số hạt cơ bản p, n 
và e trong nguyên tử Na ? 

HS : Na có llp, 1 le và 23 - 11 = 12n. 


II. NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC (12 phút) 
Hoạt động 4 (5 phút) 

1. Định nghĩa 


GV đặt vấn đề : Tính chất hoá học của 
một nguyên tố phụ thuộc vào số electron 
và do đó phụ thuộc vào số đon vị 
điện tích hạt nhân z của nguyên tử —> 
các nguyên tử có cùng số đơn vị điện 
tích hạt nhân z thì có cùng tính chất 
hoá học. 



GV chiếu lên màn hình định nghĩa : HS : Ghi định nghĩa. 

Nguyên tốhoá học là những nguyên tử 
cố cùng điện tích hạt nhân. 

GV : Tất cả các nguyên tử có cùng số 
đơn vị điện tích hạt nhân là 11 đều 
thuộc nguyên tố natri. Chúng đều có 
1 lp và 1 le. 

GV : Cho đến nay, nguời ta biết khoảng 
92 nguyên tố hoá học có trong tự nhiên 
và khoảng 18 nguyên tố nhân tạo đuợc 
tổng hợp trong các phòng thí nghiệm 
hạt nhân. 

(GV chiếu bảng tuần hoàn lên màn hình). 

Hoạt động 5 (2 phút) 

2. Sô hiệu nguyên tử 

GV : Chiếu lên màn hình định nghĩa : HS : Ghi định nghĩa 

Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên 
tử của một nguyên tố gọi là số hiêu 
nguyên tử của nguyên tố đó, kí hiệu là z. 

GV : Tìm số hiệu nguyên tử của HS: Z INa =11 
nguyên tố Natri ? 

Hoạt động 6 (5 phút) 

3. Kí hiệu nguyên tử 

GV : Chiếu lên màn hình, kí hiệu một HS : Ghi kí hiệu nguyên tử. 
nguyên tử: 




X : Kí hiệu hoá học của 
nguyên tố 

2 X ị z : Số hiệu nguyên tử (số 

đơn vị điện tích hạt nhân) 

A : Số khối (A = z + N) 

GV : Nguyên tử Na có 1 lp, 1 le và 12n. HS : A = 11 + 12 = 23 

Hãy cho biết kí hiệu nguyên tử Na ? 23 N 

GV : Kí hiệu nguyên tử oxi: HS : Nguyên tử o có 8p, 8e và 8n. 

l 6 o 

Hãy cho biết nguyên tử o có bao nhiêu 
p, n, e ? 

III. ĐỔNG VỊ 

Hoạt động 7(10 phút) 

GV : Hãy tính số p, số n, của các HS : Trả lời 

nguyên tử sau : ^ . „ , , 1 ^ 

" ' Proti : Chí có lp, không có n. 

Iịt 2 TỊ 3tt 

1 1 1 Đơteri : lp, ln. 

(Proti) (Đơteri) (Triti) Triti: lp, 2n. 

GV : Hãy cho biết điểm chung của các HS : Đều có cùng proton (lp) nên có 

nguyên tử trên ? cùng điện tích hạt nhân. 

GV : Các nguyên tử trên có khối lượng HS : Chúng có khối lượng khác nhau 
như thế nào ? Tại sao ? vì hạt nhân của chúng có số nơtron 

khác nhau. 


GV : Các nguyên tử trên thuộc cùng ỉỈS : Đồng vị là những nguyên tử của 
một nguyên tố hoá học (nguyên tố cùng một nguyên tố hoá học có cùng 



hiđro) gọi là các đồng vị. Vậy một em 

số proton nhưng khác nhau về số 

hãy cho biết khái niệm đồng vị ? 

notron nên số khối (A) của chúng khác 

GV : Hiđro trong tự nhiên là hỗn hợp 
của 3 đồng vị : 

nhau. 

ỊH (99,984 số nguyên tử) 


(0,016 số nguyên tử) 


1 H (rất ít) 



Hoạt động 8 (3 phút) 
CỦNG CỐ - BÀI TẬP VỀ NHÀ 


Bài tập : 1, 2 (SGK) 

Tiết 5 HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 

NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC. ĐỒNG vị (tiếp) 

A. MỤC TIÊU 

1. HS hiểu được khái niệm đồng vị. 

2. Biết cách tính nguyên tử khối trung bình của các nguyên tố hoá học. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Phóng to hình 1.4 (SGK). 

• HS : Ôn lại khái niệm hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học. 

c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 (5 phút) 

KIỂM TRA BÀI CŨ VÀ CHỮA BÀI TẬP 




GV : Gọi 3 HS làm bài tập số 1, 2 và 4 HS : Lên bảng làm bài tập. 

(SGK). 

GV : Nhận xét và cho điểm. 

IV. NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ CÁC NGUYÊN TỬKHỐl TRUNG BÌNH 
CỦA CÁC NGUYÊN Tố HÓA HỌC 
Hoạt động 2(10 phút) 

1. Nguyên tử khỏi 

GV : Nêu định nghĩa về nguyên tử khối HS : Ghi định nghĩa. 

theo SGK : Nguyên tử khối của một 

nguyên tử cho biết khối lượng của 

nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần 

đơn vị khối lượng nguyên tử(u). 

GV : Biết nguyên tử Mg có 12p, 12n và HS : m l2p = 1,6726. 10 27 kg X 12 = 
12e. Tính nguyên tử khối của Mg và tỉ = 20 0712 1 0 27 kg 

số khối lượng của electron trong nguyên v 

tử so với khối lượng toàn nguyên tử ? m i2n = 1.6748. 10 kg X 12 = 

= 20,0976. 10- 27 kg. 

m l2e = 9,1095. 10~ 31 kg X 12 = 

= 0,0109. 10~ 27 kg. 

—» Khối lượng nguyên tử 
Mg = m(12p + 12n + 12e) = 

= 40,1797. 10- 27 kg. 

-> Khối lượng nguyên tử Mg tính ra u : 

24.1*7. 

l,6605.10“ 27 kg 


—> Nguyên tử khối của Mg : 




24,2039 u = 24 2039 
lu 


—> Tỉ số : 


Khối lượng các e 


Khối lượng nguyên tử Mg 


0,0109.10“ 27 kg 


" 40,1797.10“ 27 kg 


= 0,00027 * 0,0003 

GV kết luận : 

HS : Ghi kết luận. 

• Khối luợng của e quá nhỏ bé 
(khoảng 3 phần vạn của khối lượng 
toàn nguyên tử) —> Khối lượng của 
nguyên tử ~ Khối lượng của hạt nhân 
= m p + m n . 


• Vì khối lượng của mỗi hạt proton 
hoặc nơtron đều xấp xỉ 1 u —> Nguyên 
tử khối coi như bằng số khối (khi 
không cần độ chính xác cao). 


Áp dụng : Xác định nguyên tử khối của 

HS : Khối lượng của một nguyên tử là 

photpho (P), biết Z=15vàN=16. 

15+ 16 = 31 u. 


—> Nguyên tử khối của p là 31. 


Hoạt động 3(10 phút) 

2. Nguyên tử khỏi trung bình 


GV : Hầu hết nguyên tố hoá học là hỗn 
hợp của nhiều đồng vị nên nguyên tử 
khối của một nguyên tố là nguyên tử 
khối trung bình của hỗn hợp các đồng 



vị tính theo phần trăm số nguyên tử 
của mỗi đồng vị. 


GV : Nếu gọi Aj, A 2 , ... A; là nguyên tử 

HS: 

khối của các đồng vị và Xj, x 2 , ... X; là 
% số nguyên tử của các đồng vị tương 

- AjXj + A 2 x 2 + ... + AjXj 

ứng. Hãy tính nguyên tử khối trung 

x 1 +x 2 + ... + x i 

bình (Ã) ? 

_ A,x, + A 2 x 2 + ...+ A;X, 


100 

Áp dụng : Trong tự nhiên Clo tồn tại 2 

HS: 

đồng vị: 

- 35.75,77 + 37.24,23 __ ^ c 

33 C1 chiếm 75,77% số nguyên tử. 

100 

37 C1 chiếm 24,23% số nguyên tử. 


Tính nguyên tử khối của Clo ? 



Hoạt động 4 

CỦNG CỐ BÀI - HƯỚNG DAN giải bài tập (20 phút) 


GV : Hướng dẫn HS làm các bài tập 3, 5, 6, 7, 8 (SGK). 

Bài tập về nhà : Trong tự nhiên nguyên tố clo có hai đồng vị 35 C1 và 37 C1 có % số 
lượng nguyên tử tương ứng là 75% và 25%. Nguyên tố đồng có 2 đồng vị trong đó 
63 Cu chiếm 73% số lượng nguyên tử. Biết đồng và clo tạo được hợp chất CuCl 2 
trong đó Cu chiếm 47,228% khối lượng. Xác định đồng vị thứ hai của đồng ? 

D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK 

1 . Đáp án c. 

2. Đáp án D. 

3. Đáp án B 

4. Thí dụ : 3 Li cho ta biết: 



- Số hiệu nguyên tử của nguyên tố Li là 3, điện tích hạt nhân nguyên tử là 3+, 
trong hạt nhân có 3 proton và (7 - 3 = 4 nơtron). 

-Vỏ nguyên tử Li có 3 eletron. 

- Nguyên tử khối của Li là 7u. 

5. Gọi X là % số luợng nguyên tử của đồng vị 65 Cu. 

— -^°° - x) = 63,54 X = 27% 65 Cu -► 73% 63 Cu. 

100 

6. Trong nuớc nguyên chất chứa chủ yếu đồng vị H và 1 H . 

Gọi X là % số nguyên tử đồng vị ỉ H ta có : 

2x + l(100-x) ^ 

100 


d H o = 1 Y m \ —> lml H 2 0 có khối luợng lg. 




99,757 nguyên tử 0,039 nguyên tử 


0,204 nguyên tử 
-► ? 


? ◄- 1 nguyên tử 


=> Số nguyên tử l6 0 là 


99.757 

’ = 2558 nguyên tử. 

0,039 


_ 7 ìsr', 1\ 0,204 r 

Sô nguyên tử o là ' = 5 

0,039 


nguyên tử. 


8. Ta có : 


- _ 40.99,6 + 38.0,063 + 36.0,337 

* ” 100 


—> Khối lượng mol nguyên tử Ar là 39,98g. 
ở đktc thì lmol Ar hay 39,98g có thể tích là 22,4 lít. 
—> 20g Ar có thể tích ở đktc là : 


22,4.20 

39,98 


11,205 1. 


E. TƯ LIỆU THAM KHẢO 

Theo hệ thức thức Anhxtanh : AE = Am. c 2 thì khi tổng hợp hạt nhân từ những 
proton và nơtron luôn luôn có hiện tượng hụt khối lượng và khối lượng hụt này là 
đáng kể vì năng lượng giải phóng là rất lớn. Vì vậy không nên nói một cách khẳng 
định là khối lượng của hạt nhân bằng tổng khối lượng của các proton và các nơtron 
tạo thành. 

Điều này cho phép giải thích tại sao oxi có 3 đồng vị 16 0, 17 0, và 18 0 nhưng 
nguyên tử khối trung bình lại là 15,993 < 16 ? 

Trong tự nhiên oxi có 3 đồng vị với % số nguyên tử như sau : 16 0 (99,762%), 
17 0 (0,038%), ls O (0,200%). Trên thực tế, khối lượng hạt nhân nhỏ hơn tổng khối 



lượng của proton và nơtron tạo nên hạt nhân vì hiện tượng hụt khối. Do đó, khi 
xác định bằng thực nghiệm khối lượng các đồng vị của oxi như sau : l6 0 là 
15,99491 u ; l7 0 là 16,99914 u và ls O là 17, 99916 u. Vì vậy nguyên tử khối 
trung bình của oxi là : 


- _ 15,99491.99,762 + 16,99914.0,038 + 17,99916.0,200 

100 


= 15,9993 u. 

Cũng dựa vào hiện tượng hụt khối có thể giải thích được thắc mắc : Tại sao 
nguyên tử cacbon được cấu tạo bởi 6 proton, 6 notron và 6 electron mà mỗi proton 
cũng như notron đều có khối lượng lớn hơn lu thế nhưng nguyên tử cacbon lại có 
khối lượng chính xác bằng 12u ? 

Điều này cũng giải thích vì sao mặt trời toả ra một năng lượng khổng lồ và có 
thể coi như vĩnh cửu, vì đó là năng lượng của phản ứng nhiệt hạch : Sự kết hợp 

từng cặp 2 hạt nhân nguyên tử 1 H để tạo ra hạt nhân nguyên tử ị He. 


Tiết 6 


LUYỆN TẬP : THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ 


A. MỤC TIÊU 

1. Củng cố kiến thức về : Thành phần cấu tạo nguyên tử, hạt nhân nguyên tử, 
kích thước, khối lượng, điện tích của các hạt, định nghĩa nguyên tố hoá học, 
kí hiệu nguyên tử, đồng vị, nguyên tử khối, nguyên tử khối trung bình. 

2. Rèn luyện kĩ năng xác định số electron, proton, nơtron và nguyên tử khối 
khi biết kí hiệu nguyên tử, tính nguyên tử khối trung bình khi biết % số 
nguyên tử các đồng vị và ngược lại. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GVVÀ HS 




GV : Máy chiếu, giấy trong, bút dạ, hệ thống bài tập và câu hỏi gợi ý. 


• HS : Ôn tập các kiến thức và thành phần nguyên tử thông qua hoạt động 
giải bài tập. 

c. TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 (10 phút) 

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VŨNG 

GV : Kiểm tra 3 HS. 


1 . Cho biết thành phần cấu tạo nguyên 
tử và khối lượng, điện tích của các hạt 
tạo nên nguyên tử ? 

HS : Nguyên tử bao gồm hạt nhân 
mang điện tích dương (p, n) và 
electron mang điện tích âm (e): 


m p = m n ~ lu 

q p = 1+vàq n = 0 

m e ~ 0,00055u 

q e = 1 - 

2. Mối quan hệ các hạt trong nguyên 
tử với số đơn vị điện tích hạt nhân z ? 

HS : z = số p = số e 

3. Trình bày kí hiệu nguyên tử ? Định 
nghĩa nguyên tố hoá học ? Đồng vị ? 
Công thức tính nguyên tử khối trung 
bình của các đồng vị ? 

HS : Trả lời theo SGK. 


Hoạt động 2 (32 phút) 

B. BÀI TẬP ÁP DỤNG 


GV : Chiếu đề bài tập 1 : HS : Chuẩn bị 2 phút 

Bài 1. 

a) Hãy tính khối luợng (kg) của 
nguyên tử nito (gồm 7p, 7n, 7e). 



b) Tính tỉ số khối lượng của e trong 
nguyên tử nitơ so với khối lượng của 
toàn nguyên tử. 

GV : Từ số liệu bảng 1 có thể tính khối 
lượng của 7p, 7n và 7e 

—> Khối lượng (kg) của nguyên tử 
nitơ ? 


GV : Hãy lập tỉ số giữa khối lượng các 
e so với khối lượng của nguyên tử nitơ 
—> Nhận xét ? 


GV : Chiếu đề bài tập 2 : 

Bài 2. Tính nguyên tử khối trung bình 
của nguyên tố K biết rằng trong tự 
nhiên thành phân % các đồng vị của K 
là 93,258% f 9 K ; 0,012% và 

6,730% f‘K. 


HS : m 7p = 1,6726. 10 27 kg X 7 = 

= 11,7082. 10- 27 kg 
m 7n = 1,6748. 10 27 kg X 7 = 

= 11,7236. 10 27 kg 
m 7e = 9,1094. KT 31 x7 = 

= 0,0064. 10~ 27 kg 
-> m N = 23,4382. 10 27 kg 
HS: 

m e _ 0,0064.10~ 27 kg 
m' ” 23,4382.10“ 27 kg 

= 0,00027 * 0,0003. 

—> Nhận xét: Khối lượng các e quá nhỏ 
bé —> khối lượng nguyên tử coi bằng 
khối lượng của hạt nhân (bỏ qua khối 
lượng e). 

HS : Chuẩn bị 2 phút. 



GV : Áp dụng công thức tính A K và 

cho biết giá trị trung bình gần với số 
khối nào nhất ? Tại sao ? 


GV : Chiếu đề bài tập 3 : 

Bài 3. a) Định nghĩa nguyên tố hoá học. 

b) Kí hiệu nguyên tử cho biết những 
đặc trưng gì của nguyên tử của một 
nguyên tố hoá học, lấy ví dụ nguyên tử 
kali. 

GV : Chiếu đề bài tập 4 : 

Bài 4. Căn cứ vào đâu mà người ta biết 
chắc chắn rằng giữa nguyên tố H (Z = 
1) và nguyên tố urani (Z = 92) chỉ có 
90 nguyên tố ? 

GV : Chiều đề bài tập 5 : 

Bài 5. Tính bán kính gần đúng của 
nguyên tử canxi biết thể tích của 1 mol 
canxi tinh thể bằng 25,87cm 3 . Biết 
trong tinh thể, các nguyên tử canxi chỉ 
chiếm 74% thể tích, còn lại là khe trống. 

GV : Trong tinh thể canxi, thực tế các 
nguyên tử canxi chỉ chiếm 74% thể 
tích, còn lại là khe trống. Vậy thể tích 
thực của 1 mol nguyên tử canxi là bao 
nhiêu ? 


HS: 

- _ 39.93,258 + 40.0,012 + 41.6,73( 
K ” 100 

= 39,13484-39 
(% đồng vị 39 K là lớn nhất). 

HS : Chuẩn bị 2 phút 

19p 
ỉ 9 9 K < 19e 
20n 

H>z= 19, A = 39, N = 20. 

HS : Mỗi giá trị z chỉ có 1 nguyên tố 
— > từ z = 1 đến z = 92 có 90 giá trị z 
—> có 90 nguyên tố có z từ 2 đến 91. 

HS : Chuẩn bị 3 phút. 


HS '• VI rn0 | ị^^i^yén rừGi 25,87. 

= 19,15(cm 3 ). 



GV : Theo định luật Avogadro, 1 mol 
nguyên tử canxi có 6.10 23 nguyên tử. 
Vậy thể tích của nguyên tử Ca là bao 
nhiêu ? 

HS: V = 19,1 f. ~ 3.10 _23 (cm 3 ) 

6.10 

GV : Nếu coi nguyên tử Ca là một quả 
cầu thì bán kính của nó là bao nhiêu ? 

HS: 

3 ịỹv Í3.3.10" 23 

r ~\4n 4.3,14 


« 1,93. 10 _8 (cm). 

GV : Chiếu đề bài tập 6 : 


Bài 6. Viết công thức các loại phân tử 
đồng (II) oxit, biết rằng đồng và oxi có 
các đồng vị sau : 

“Cu, “Cu, và fO, g 7 0, g 8 0. 

HS : Chuẩn bị 2 phút. 

GV : Biết công thức đồng (II) oxit là 
CuO. Hãy viết công thức CuO với các 
đồng vị “Cu, “Cu với các đồng vị 

ì 6 o, s 7 0 , 8 o ? 

ỈỈS : Có 6 công thức : 

65 Cu 16 0, 65 Cu 17 0, 65 Cu 18 0. 

63 Cu l6 0, 63 Cu l7 0, 63 Cu 18 0. 


Hoạt động 3 (3 phút) 
BÀI TẬP VỂ NHÀ 


Bài tập : 

1. Oxi có 3 đồng vị g 6 o, g 7 0, g 8 0 với thành phần % số lượng các đồng vị tương 
ứng là Xj, x 2 , x 3 thoả mãn X, = 15x 2 và X, - x 2 = 21x 3 . 

Tính nguyên tử khối trung bình của oxi ? (ĐS : A 0 = 16,14). 

2. Mage có 2 đồng vị là X và Y. Nguyên tử khối của X bằng 24. Đồng vị Y hơn 
X một nơtron. Số nguyên tử của X và Y tỉ lệ 3 : 2. 

Tính nguyên tử khối trung bình của mage ? (ĐS : A Mg = 24,4 ). 



Tiết 7 


CÃU TẠO VÓ NGUYÊN TỨ 



• HS hiểu được trong nguyên tử, electron chuyển động quanh hạt nhân tạo 
nên vỏ electron của nguyên tử. 


• HS hiểu được cấu tạo đon giản về vỏ electron của nguyên tử : Khái niệm 
lớp, phân lớp electron, obitan nguyên tử. 


B. CHUẨN BỊ CỦA GVVÀ HS 

• GV : Phóng to hình 1.6 (SGK), phần mềm obital viewer, máy chiếu. 

• HS : Chuẩn bị bài đọc thêm : Khái niệm về obital nguyên tử (tr. 22, SGK). 

c. TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 (10 phút) 

KIỂM TRA BÀI CŨ VÀ CHỮA BÀI TẬP VỂ NHÀ 

GV : Kiểm tra bài cũ 1 HS : Thành HS : Nguyên tử gồm hạt nhân và vỏ 
phần cấu tạo nguyên tử ? electron. 

GV : Gọi 2 HS lên chữa bài 1 và 2. HS\ : Bài 1. 

X) - x 2 = 15x 2 - x 2 = 14 x 2 = 21x 3 

14 2 

—> X, = — X, = —X, 

3 21 2 3 

A, = 16, A 2 = 17, A 3 = 18. 

,7 

16.15x, + 17x^ + 18.—x 2 

-> Ã„ = ——— 2 3 

15x- + X, + —X- 


= 16,14 




HS2 : Bài 2. 


GV : Nhận xét và cho điểm. 


Gọi Xị, x 2 là thành phần % số nguyên 
tử của 2 đồng vị X và Y. 

X, :x 2 =3:2_>x 2 = -X, 


A, = 24, A 2 = 24 + 1 = 25 


- , . 2x, 

24x, + 25. 


A Mg - 


X 1 + 


2x, 


24.3 + 25.2 


= 24,4 


Hoạt động 2(10 phút) 

I. Sự CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC ELECTRON 
TRONG NGUYÊN TỬ 


GV : Giới thiệu mô hình nguyên tử của 
Rơ-dơ-pho, Bo và Xom-mo-phen (Hình 
1.6 SGK). Hướng dẫn HS đọc SGK để 
rút ra kết luận : 


HS : Ghi các kết luận. 


• Mô hình hành tinh nguyên tử của 
Ro-do-pho, Bo và Xom-mư-phen có tác 
dụng rất lớn đến sự phát triển lí thuyết 
cấu tạo nguyên tử, nhưng không đầy 
đủ để giải thích mọi tính chất của 
nguyên tử. 


Ngày nay, người ta đã biết các e 



chuyển động rất nhanh xung quanh 
hạt nhân nguyên tử không theo những 
quỹ đạo xác định tạo nên vỏ electron 
của nguyên tử. 

• Số electron ở vỏ electron của 
nguyên tử của một nguyêntố đúng 
bằng số proton trong hạt nhân nguyên 
tử và cũng bằng số thứ tự z của 
nguyên tử nguyên tố đó trong bảng 
tuần hoàn. 

• Khu vực không gian xung quanh 
hạt nhân mà tại đó xác suất có mặt 
electron là lớn nhất (khoảng 90%) gọi 
là Ohitan nguyên tử, kí hiệu là AO 
(Atomic Orbital). Mỗi AO chứa tối đa 
2e. 

Hoạt động 3 (20 phút) 

II. LỚP ELECTRON VÀ PHÂN LỚP ELECTRON 



GV : Trong vỏ nguyên tử, các electron 
chịu lực hút bởi hạt nhân. Do electron 
chuyển động xung quanh hạt nhân có 
thể ở gần hay xa nhân mà năng lượng 
cần cung cấp để tách eclectron phải 
khác nhau. Những e ở gần hạt nhân 
nhất, liên kết với hạt nhân càng mạnh, 
độ bền càng cao (khó tách ra khỏi 
nguyên tử), ta nói chúng có mức năng 
lượng thấp. Ngược lại, những e ở càng 
xa nhân, liên kết với hạt nhân càng 
yếu, độ bền càng thấp (càng dễ bị tách 
ra khỏi nguyên tử), ta nói chúng có 
năng lượng càng cao. 

Bây giờ ta tìm hiểu xem các e trong 
nguyên tử sắp xếp theo quy luật nào ? 

1. Lớp electron 

GV : Tuỳ theo mức năng lượng cao hay HS : Ghi khái niệm lớp và kí hiệu lóp 
thấp mà các electron trong vỏ nguyên electron. 
tử được phân bố theo từng lóp electron : 

• Lóp electron gồm những electron • Các lóp được sắp xếp theo thứ tự 

có năng lượng gần bằng nhau. năng lượng tăng dần từ thấp đến cao 

• Có tối đa 7 lớp được đánh số từ tươn ỗ ưn ỗ VƠ1 n - 1, 2, 3,... 

trong ra ngoài và gọi theo thứ tự : • Trong mỗi lóp các electron có 

năng lượng gần bằng nhau. 


2. Phán lớp electron 

HS : Ghi các nhận xét: 

• Mỗi lóp e lại phân chia thành các 
phân lóp. 


GV : Hướng dẫn HS đọc SGK để rút ra 
nhận xét. 





GV : Hãy cho biết số phân lóp và kí 
hiệu phân lóp của các lóp n = 1 —> 3 ? 


GV : Số lượng các AO trong một phân 
lóp phụ thuộc vào đặc điểm của phân 
lóp. Cụ thể : 

Phân lóp s —> có 1 AO 

Phân lớp p —> có 3 AO 

Phân lớp d —» có 5 AO 

Phân lớp f —> có 7 AO 

Hoạt động 
CỦNG CỐ BÀI TẬP 1 


• Các electron trên cùng một phân 
lớp có mức năng lượng bằng nhau. 

• Electron ở phân lớp nào có tên của 
phân lớp ấy. Các phân lớp được kí hiệu 
bằng các chữ s, p, d, f,... 

• Số phân lóp trong mỗi lóp bằng số 
thứ tự của lớp đó. 

HS : 

• Lớp thứ nhất (lóp K, n = 1) : 
có 1 phân lớp —» kí hiệu là 1 s 

• Lớp thứ hai (lớp L, n = 2) : 

có 2 phân lớp —> kí hiệu là 2s và 2p. 

• Lớp thứ 3 (lớp M, n = 3) : 

có 3 phân lớp —> kí hiệu 3s, 3p và 3d. 
HS: 


Phán lớp 

s 

p 

d 

f 

Số AO 

1 

3 

5 

7 


4 (5 phút) 

T k BÀI TẬP VỂ NHÀ 




GV yêu cầu HS nắm vững : 

• Khái niệm và kí hiệu lớp, phân lớp electron. 

• Khái niệm AO và số luợng các AO trong một phân lớp. 

Bài tập về nhà : 1, 2 (SGK). 

Tiết8 CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ (tiếp) 

A. MỤC TIÊU 

• Tính đuợc số electron tối đa trong một AO, phân lớp và lớp electron. 

• Viết đuợc sơ đồ sự phân bố electron trên các lớp của một số nguyên tử 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Phóng to hình 1.7 (SGK), máy chiếu, máy tính. 

• HS : Ôn lại khái niệm AO, lớp, phân lớp và kí hiệu. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 (10 phút) 

KIỂM TRA BÀI CŨ VÀ CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ 

GV : Kiểm tra 1 HS về khái niệm và kí HS : Trả lời theo nội dung tiết truớc. 
hiệu AO, phân lớp và lóp electron. 




GV : Gọi 2 HS khác lên giải bài tập 1, 

HSl : (Bài 1) 

2 (SGK). 

Nguyên tử M có 75e —» z = 75 


có 1 lOn —» A = 75 + 110= 185. 


-» Kí hiệu của nguyên tử M là : 


ịfM (đáp án A). 


HS2 : (Bài 2) 


19p và 20n — > A = 39 


Đáp án B:f 9 K. 

GV : Nhận xét và cho điểm 



Hoạt động 2 (20 phút) 

III. SỐ ELECTRON Tối ĐA TRONG MỘT PHÂN LỚP, MỘT LỚP 


GV : Hãy cho biết số electron tối đa 
trong 1 AO ? 


HS : 2 electron 


GV : Số AO trong các phân lóp s, p, d, 
f? 


HS: 


Phán lớp 

s 

p 

d 

f 

Số AO 

1 

3 

5 

7 


GV : Dựa vào số e tối đa trong 1 AO 
—> số e tối đa trong 1 phân lớp và 
trong 1 lớp (xét 3 lóp đầu n = 1 —> 3). 


GV : Điền số e tối đa của phân lóp và 
của lóp vào bảng sau : 


HS : Điền vào bảng : 




Lớp 

K 

n = 1 

L 

n = 2 

M 

n = 3 

Phán lớp 

s 

s 

p 

s 

p 

d 

Số AO 

1 

1 

3 

1 

3 

5 

Sô e 

tói đa của 

phán lớp 







Số e tỏi đa 

của lớp 





GV : Từ kết quả bảng trên có thể suy ra 
số e tối đa của lớp n bằng bao nhiêu ? 


GV : Từ công thức tính đó hãy suy ra 
số e tối đa của lớp thứ tn (lớp N, n = 4) 
là bao nhiêu ? 


GV : Hãy cho biết sự phân bố electron 
trên các phân lớp ? 


Lớp 

Sô e tỏi đa 

của lớp 

Phán bỏ e 

trên các 

phán lớp 

K (n = 1) 

2 

ls 2 

L (n = 2) 

8 


M (n = 3) 

18 



Lớp 


K 


L 


M 



n = 1 

n = 2 

n = 3 

Phán lớp 

s 

s 

p 

s 

p 

d 

Sỏ AO 

1 

1 

3 

1 

3 

5 

Sô e 

tối đa của 

phán lớp 

2 

2 

6 

2 

6 

10 

Sô e tói đa 

của lớp 

2 

8 

18 


HS : Số electron tối đa của lớp n là 2n 2 . 


HS : n = 4 -» số e tối đa của lớp N là 
2.4 2 = 32 electron. 

HS : Điền vào chỗ trống của bảng : 


Lớp 

Sô e tối đa 

của lớp 

Phán bô e 

trên các 

phán lớp 

K (n = 1) 

2 

ls 2 

L (n = 2) 

8 

2s 2 2p 6 

M (n = 3) 

18 

3s 2 3p 6 3d 10 





Hoạt động 3(10 phút) 

THÍ DỤ ÁP DỤNG 

GV : Hướng dẫn HS làm thí dụ trong 
SGK (GV chiếu lên màn hình): 

Ví dụ : Xác định số lớp e của các 
nguyên tử sau ‘ 4 N và pMg 

GV : Hãy cho biết nguyên tử N có bao //5 : z = 7 —> N có 7e, 7p, và 14 - 7 = 
nhiêu p, n, e ? 7n. 

GV : Hãy cho biếy sự phân bố các e HS : le trong lóp vỏ được phân bố như 
trong lóp vỏ của nguyên tử N trên các sau : 2e trên lóp K (n = 1) và 5e trên 
lóp. lớp L (n = 2). 

GV : Hướng dẫn HS vẽ so đồ phân bố HS : Quan sát hình 1.7 và vẽ vào vở. 
e trên các lóp của nguyên tử N. 



GV : Hướng dẫn tương tự cho HS với 
nguyên tử Mg. 

Hoạt động 4 (5 phút) 

CỦNG CỐ BÀI - BÀI TẬP VỀ NHÀ 



• Trọng tâm : Cách tính số e tối đa trong 1 phân lớp và 1 lớp. 

• Bài tập : 3,4, 5, 6 (SGK) 

D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK 

1. Đáp án : A 

2. Đáp án : B 

3. Đáp án : B 

4. Đáp án : D 

5. TheoSGK 

6. a) z = 18 —» Ar có 18p và 40 - 18 = 22n —> 18e 

b) Sự phân bố electron trên các lớp : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 . 

Tiết9 CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ 

A. MỤC TIÊU 

3. Giúp HS hiểu được quy luật sắp xếp các electron trong vỏ electron. 

4. Biết vận dụng viết cấu hình electron nguyên tử thuộc 20 nguyên tố đầu 
bảng tuần hoàn. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Phóng to hình 1.10 và bảng cấu hình e nguyên tử của 20 nguyên tố 
đầu bảng (tr. 26 SGK), máy chiếu. 

• HS : Ôn lại khái niệm lóp và phân lóp electron. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 (3 phút) 

KIỂM TRA BÀI CŨ 

GV : Gọi 2 HS yêu cầu trả lời : j 




1. Khái niệm AO, lóp và phân lớp 

HSỈ : Trả lời theo SGK. 

electron. 


2. Sự phân bố electron trong 1 lóp và 

HS2 : 1 s 2 2s 2 2p 4 . 

phân lóp với nguyên tử oxi. 



Hoạt động 2(10 phút) 


I. THỨ Tự CÁC MỨC NĂNG LƯỢNG TRONG NGUYÊN TỬ 

GV : Chiếu lên bảng : Sơ đồ phân bố 
mức năng luợng của các lóp và các 
phân lớp. 

GV : Các electron trong nguyên tử lần 
lnợt chiếm các mức năng luợng như 
thế nào ? 

GV : Từ đó hãy sắp xếp dãy thứ tự các 
mức năng lượng trong nguyên tử ? 

GV : Mức năng lượng của các lớp tăng 
theo thứ tự từ 1 đến 7 kể từ hạt nhân, 
và của các phân lóp tăng theo thứ tự s, 
p, d, f. Khi điện tích hạt nhân tăng, có 
sự chèn mức năng lượng làm cho 
mức năng lượng phân lớp 3d > 4s, 

5d > 4f > 6s và 6d > 5f > 7s. 

Hoạt động 3 (30 phút) 

II. CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ 

1. Cấu hình electron của nguyên tử 

GV : Chiếu lên bảng : Cấu hình electron HS : Quan sát. 
nguyên tử của 20 nguyên tố đầu bảng 
tuần hoàn. 

GV cho biết : Cấu hình electron nguyên íỈS : Ghi định nghĩa cấu hình electron. 
tử biểu diễn sự phân bố electron trên 


HS : Quan sát. 


HS : Theo thứ tự từ thấp đến cao. 

HS : ls 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 
6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p ... 




phân lớp thuộc các lớp khác nhau. 


GV trình bày các quy ước viết cấu hình 
electron. 


GV : Viết mẫu cấu hình electron 
nguyên tử H để minh hoạ quy ước trên. 
Hướng dẫn HS viết cấu hình electron 
của nguyên tử He, Li, Cl. Sau đó GV 
cho íỈS tự mình chọn lấy ví dụ, tự viết 
rồi tự sửa sai theo bảng (tr. 26 SGK). 

GV : Electron cuối cùng của nguyên tử 
Li điền vào phân lóp s —> Li là nguyên 
tố s. 

Electron cuối cùng của nguyên tử C1 
điền vào phân lớp p. 

—> C1 là nguyên tố p. 

GV : Trình bày các bước viết cấu hình 
electron nguyên tử của các nguyên tố ? 


HS : Người ta quy ước viết cấu hình 
electron như sau : 

- Số thứ tự lớp electron được ghi bằng 
chữ số (1, 2, 3,...). 

- Phân lớp được ghi bằng các chữ cái 
thường (s, p, d, í). 

- Số electron được ghi bằng số ở phía 
trên bên phải của phân lóp (s 2 , p 6 , ...). 

HS: 

H ( z = 1) : ls 1 . 

He (Z = 2) : ls 2 (đã bão hoà). 

Li (Z = 3) : ls 2 2s\ 

C1 (Z = 17) : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 hay [Ne] 
3s 2 3p 5 . 


HS : Các bước viết cấu hình e : 

- Xác định số e của nguyên tử (Z). 

- Sắp xếp các e theo thứ tự tăng dần 
năng lượng : 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 ... 

- Sắp xếp theo cấu hình e : theo thứ tự 
từng lớp (1 —> 7), trong mỗi lớp theo 
thứ tự từng phân lóp (s —> p —> d -» f). 



GV : Viết cấu hình e của Fe (Z = 26). HS : z = 26 -» Fe có 26e. 

Thứ tự năng lượng : 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 6 . 

Suy ra cấu hình e : 

1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d Ể 4s 2 . 
hay [Ar]3d 6 4s 2 . 

GV nhận xét : Electron cuối cùng của 
nguyên tử Fe điền vào phân lớp d —> 

Fe là nguyên tố d. Tuy nhiên electron 
lóp ngoài cùng phải biểu diễn theo 
nghĩa cấu hình electron có nghĩa là 4s 2 
chứ không phải là 3d 6 . 

2. Cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tô đầu 

GV : Cho HS tự chọn các nguyên tố từ HS : Viết cấu hình electron của các 
z = 1 — > 20 để viết cấu hình electron. nguyên tố có z = 1 — > 20. 

Sau đó chiếu bảng (tr. 26 SGK) để HS Quan sát bảng và sửa lại nếu sai. 
nhận xét và tự sửa nếu sai. 

3. Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng 

GV : Hướng dẫn ÍỈS nghiên cứu bảng HS : Đối với các nguyên tử của tất cả 
trên và cho biết nguyên tử chỉ có thể các nguyên tố, lớp ngoài cùng có 
có tối đa bao nhiêu electron ở lớp nhiều nhất là 8 electron (trừ He), 
ngoài cùng ? 

GV : Các nguyên tử có 8 electron 
ngoài cùng (ns 2 np 6 ) đều rất bền vững, 
chúng không tham gia vào các phản 
ứng hoá học (từ một số trường hợp đặc 
biệt). Đó là các khí hiếm. 



GV : Hãy viết cấu hình electron của 
các kim loại Na, Mg, Al, K, Ca và cho 
biết có bao nhiêu electron ở lớp ngoài 
cùng ? 

GV : Hãy viết cấu hình electron của các 
phi kim N, o, F, p, s, C1 và cho biết có 
bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng ? 

GV : Hướng dẫn HS rút ra kết luận. 


GV bổ sung : Các nguyên tử có 4 
electron ngoài cùng có thể là kim loại 
(nếu thuộc chu kỳ lớn) hoặc phi kim 
(nếu thuộc chu kỳ nhỏ). 


Hoạt 


CỦNG CỐ BÀI - 


HS : Na, K có le lớp ngoài cùng. 

Mg, Ca có 2e lớp ngoài cùng. 

AI có 3e lớp ngoài cùng. 

HS : N, p có 5e lớp ngoài cùng 
o, s có 6e lớp ngoài cùng. 

F, C1 có 7e lớp ngoài cùng. 

Kết luận : 

• Những nguyên tử kim loại thường 
có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng. 

• Những nguyên tử phi kim thường 
có 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng. 

• Những nguyên tử khí hiếm có 8 
electron ở lớp ngoài cùng (trừ He). 


4 (2 phút) 

ỈÀI TẬP VỀ NHÀ 



Yêu cầu HS phải: 


- Biết cách viết cấu hình electron của nguyên tử của các nguyên tố khi biết giá 
trị của z. 

- Biết cách biểu diễn cấu hình electron theo obitan. 

- Dựa vào số electron lóp ngoài cùng để dự đoán tính chất kim loại, phi kim của 
một nguyên tố. 

• Bài tập về nhà : 1, 2, 3, 4, 5, 6 (SGK). 

D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK 

1. Đáp án A. 

2. Đáp án c. 

3. Đáp án D. 

4. Ta có : z + N + E = 2Z + N = 13 —» N = 13 - 2Z 

Từ nguyên tố z = 2 —> 82 trong bảng tuần hoàn luôn có : 

1 <^-<1,5 
z 

<=> z < N < 1,5Z 
<=>z< 13-2Z< 1,5Z 

«■ 3,7 <z<4,33 ->z = 4 ->N= 13-4-4 = 5. 
a) Nguyên tử khối: A = 4 + 5 = 9. 


b) z = 4 : ls 2 2s 2 . 



5. Viết cấu hình electron : 


z = 3 : 1s 2 2s' —> có le lớp ngoài cùng. 
z = 6 : ls 2 2s 2 2p 2 — > có 4e lớp ngoài cùng. 
z = 9 : ls 2 2s 2 2p 5 —> có 7e lớp ngoài cùng. 
z = 18 : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 — > có 8e lớp ngoài cùng. 

6. a) z = 1 : ls' —» Phi kim. 
z = 3 : ls 2 2s‘ —> Kim loại. 

b) z = 8 : ls 2 2s 2 2p 4 —> Phi kim. 

z = 16 : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 -> Phi kim. 

c) z = 7 : 1 s 2 2s 2 2p 4 —> Phi kim. 

z = 9 : ls 2 2s 2 2p 5 —> Phi kim. 

Sơ ĐỔ PHÂN BỐ MỨC NĂNG LƯỢNG 
CỦA CÁC LỚP VÀ CÁC PHÂN LỚP 


sự PHÂN BỐ ELECTRON TRÊN CÁC LỚP VÀ CẤU HÌNH ELECTRON 
NGUYÊN TỬ CỦA 20 NGUYÊN Tố ĐAU 





1 

hiđro 

H 

1 




ls 1 

2 

heli 

He 

2 




ls 2 

3 

liti 

Li 

2 

1 



ls 2 2s' 

4 

beri 

Be 

2 

2 



1s 2 2s 2 

5 

bo 

B 

2 

3 



ls 2 2s 2 2p' 

6 

cacbon 

c 

2 

4 



ls 2 2s 2 2p 2 

7 

nitơ 

N 

2 

5 



ls 2 2s 2 2p 3 

8 

oxi 

0 

2 

6 



ls 2 2s 2 2p 4 

9 

flo 

F 

2 

7 



ls 2 2s 2 2p 5 

10 

neon 

Ne 

2 

8 



ls 2 2s 2 2p 6 

11 

natri 

Na 

2 

8 

1 


ls 2 2s 2 2p 6 3s' 

12 

magie 

Mg 

2 

8 

2 


ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 

13 

nhom 

AI 

2 

8 

3 


ls^s^p^s^p 1 

14 

silic 

Si 

2 

8 

4 


ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 

15 

photpho 

p 

2 

8 

5 


ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 

16 

lưu huỳnh 

s 

2 

8 

6 


ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 

17 

clo 

C1 

2 

8 

7 


ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 

18 

agon 

Ar 

2 

8 

8 


ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 

19 

kali 

K 

2 

8 

8 

1 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s' 

20 

canxi 

Ca 

2 

8 

8 

2 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 




Tiết 10 LUYỆN TẬP 

CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ 

A. MỤC TIÊU 

5. Củng cố kiến thức về : Lớp, phân lớp electron. Thứ tự các phân lớp 
electron theo chiều tăng của năng lượng trong nguyên tử. Cấu hình electron của 
nguyên tử. 

6. Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập co bản về viết cấu hình electron 
của nguyên tử khi biết giá trị z và xác định được số electron lớp ngoài cùng 
của nguyên tử 20 nguyên tố đầu, từ đó suy ra tính chất co bản của nguyên tố. Dựa 
vào số electron tối đa trong một AO để tính số electron tối đa trong một phân lớp, 
một lớp. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Phóng to bảng 3 và 4 (SGK), đèn chiếu. 

• HS : Chuẩn bị các bài luyện tập (SGK). 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 (15 phút) 

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM vũng 

GV : Yêu cầu 1 HS điền vào các ô HS : Điền thông tin vào bảng, 
trống của bảng sau đây : 





Lớp 


n = 1 n = 2 n = 3n = 4 
(K) (L) (M) (N) 


Số phân lớp 





Kí hiệu 
phân lớp 





Số e tối đa 
ở phân lớp 





Số e tối đa 
ở lớp 






GV : Chiếu bảng 3 (SGK) lên màn HS : Nghiên cứu bảng 3 (SGK) và tự 
hình để HS đối chiếu và sửa chữa sửa chữa (nếu sai), 
những sai sót trên bảng vừa điền. 

GV : Yêu cầu HS khác điền vào các ô HS : Điền thông tin vào bảng, 
trống của bảng sau đây : 


Cấu hình e 
lớp ngoài 
cùng 

ns' 

ns 2 

ns 2 np' 

2 2 

ns np 

2 3 

ns np 

ns 2 np 4 

ns 2 np 5 

ns 2 np 6 

He: ls 2 

Số e lớp 
ngoài cùng 





Dự đoán loại 
nguyên tố 





Tính chất co 

bản của 
nguyên tố 






GV : Chiếu bảng 4 (SGK) lên màn HS : Nghiên cứu bảng 4 (SGK) và tự 
hình để HS đối chiếu và sửa chữa sửa chữa (nếu sai), 
những sai sót trên bảng vừa điền. 

Hoạt động 2 (28 phút) 

B. GIẢI BÀI TẬP SGK 





GV tổ chức hướng dẫn HS giải bài tập 
trong SGK, khuyến khích em nào làm 
xong trước lên bảng trình bày. Sau đó 
hướng dẫn HS khác nhận xét bài giải. 

GV : Chiếu đề bài 1 lên màn hình. 

Bài 1. Thế nào là nguyên tố s, p, d, f ? 
Lấy ví dụ nguyên tố s, p, d. 


GV : Electron cuối cùng là electron 
được điền sau cùng vào phân lớp có 
năng lượng cao nhất. 

Ví dụ trong nguyên tử Fe, electron 
cuối cùng được hiểu là electron thứ 
sáu trên phân lớp 3d. 

GV : Chiếu đề bài tập 2 lên màn hình. 


HS 1 : 

• Nguyên tố s là những nguyên tố mà 
nguyên tử có e cuối cùng điền vào 
phân lóp s. 

Ví dụ : z = 11 : ls 2 2s 2 2p 6 3s'. 

HS2 : 

• Nguyên tố p là những nguyên tố mà 
nguyên tử có electron cuối cùng được 
điền vào phân lớp p. 

Ví dụ : z = 8 : ls 2 2s 2 2p 4 . 

HS 3 : 

• Nguyên tố d là những nguyên tố mà 
nguyên tử có electron cuối cùng được 
điền vào phân lóp d. 

Ví dụ : z = 26 : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 . 

HS4: 

• Nguyên tố f là những nguyên tố mà 
nguyên tử có electron cuối cùng được 
điền vào phân lớp f. 



Bài 2. Các electron thuộc lớp K hay L 
liên kết với hạt nhân chặt chẽ hơn ? Vì 
sao ? 

GV : Minh hoạ qua hình vẽ sau: 



K L M 


GV : Chiếu đề bài tập 3 lên màn hình. 

Bài 3. Trong nguyên tử, những 
electron của lớp nào quyết định tính 
chất hoá học của nguyên tử nguyên tố 
đó ? Cho ví dụ. 


GV : Chiếu đề bài tập 4 lên màn hình. 

Bài 4. Vỏ electron của 1 nguyên tử có 
20 electron. Hỏi : 

a) Nguyên tử đó có bao nhiêu lớp 
electron ? 

b) Lớp ngoài cùng có bao nhiêu 
electron ? 

c) Nguyên tố đó là kim loại hay phi 
kim ? 


HS : Các electron thuộc lớp K liên kết 
với hạt nhân chặt chẽ hơn vì gần hạt 
nhân hơn và mức năng luợng thấp hơn. 


HS : Trong nguyên tử, những electron 
ở lớp ngoài cùng quyết định tính chất 
hoá học của nguyên tử nguyên tố. 

Ví dụ : Mg có 2e, Ca cũng có 2e ở lớp 
ngoài cùng —> đều thể hiện tính chất 
của phi kim. 

HS : Chuẩn bị 2 phút. 



GV : Nguyên tử có 20e — > z = 20. 

Viết cấu hình electron ? 

HS : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 . 

GV : Nguyên tử đó có bao nhiêu lóp 

electron ? 

HS : 4 lớp e. 

GV : Lóp ngoài cùng có bao nhiêu 
electron ? thuộc phân lớp nào ? 

HS : 2 electron thuộc phân lớp 4s. 

GV : Dựa vào số e ngoài cùng hãy kết 
luận kim loại hay phi kim ? 

HS : Kim loại. 

Hoạt động 3 (2 phút) 


DẶN DÒ - BÀI TẬP VỀ NHÀ 
Bài tập : 5, 6, 7, 8, 9 (SGK). 

Tiết 11 LUYỆN TẬP 

CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ (tiếp) 

A. MỤC TIÊU 

Tiếp tục rèn luyện kĩ năng : Viết cấu hình electron từ đó suy ra số lớp electron, 
lóp e ngoài cùng, số electron trên phân lóp và lóp, dự đoán tính chất của nguyên tố. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Máy chiếu, giấy trong, bút dạ, hệ thống bài tập SGK và câu hỏi gợi ý. 

• HS : Ôn tập các kiến thức thông qua hoạt động giải bài tập. 

c. TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 (40 phút) 

B. GIẢI BÀI TẬP SGK 




GV : Chiếu bài tập 5 lên màn hình. 

Bài 5. Cho biết số electron tối đa ở các 
phân lớp sau : 

a) 2s ; b) 3p ; c) 4s ; d) 3d. 

GV : Cho biết số AO của phân lớp s, p 
và d. 

GV : Mỗi Ao có tối đa 2e. Vậy phân 
lóp s, p, d có tối đa bao nhiêu e ? 

GV : Ghi số electron tối đa lên các 
phân lớp 2s, 3p, 4s và 3d. 

GV : Chiếu bài tập 6 lên màn hình. 

Bài 6. Cấu hình electron của nguyên tử 
photpho là : 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 . Hỏi: 

a) Nguyên tử p có bao nhiêu e ? 

b) Số hiệu nguyên tử của p là bao 
nhiêu ? 

c) Lớp electron nào có mức năng 
luợng cao nhất ? 

d) Có bao nhiêu lóp e, mỗi lóp có bao 
nhiêu e ? 

e) p là nguyên tố kim loại hay phi 
kim ? Vì sao ? 

GV : Yêu cầu mỗi HS chuẩn bị một 
câu để trả lời. Đối với HS yếu có thể 
gợi ý thêm về cách tính số e ? Số hiệu 
nguyên tử ? Số lóp e ? Số e trên mỗi 
lóp ? Tính chất nguyên tố ? 


HS : Chuẩn bị 2 phút. 

HS : Phân lóp s có 1 AO. 

Phân lớp p có 3 AO. 

Phân lớp d có 5 AO. 

HS : Phân lóp s có tối đa 2e. 

Phân lớp p có tối đa 6e. 

Phân lớp d có tối đa lOe. 

HS : a) 2s 2 ;b) 3p 6 ; c) 4s 2 ;d) 3d 10 . 

HS : Chuẩn bị 3 phút. 


HS: 

a) Nguyên tử p có 15e. 

b) Số hiệu nguyên tử p là 15. 

c) Lớp thứ ba (lớp M) có năng luợng 
cao nhất. 



GV : Chiếu bài tập 7 lên màn hình. 

Bài 7. Cấu hình electron nguyên tử cho 
ta biết những thông tin gì ? Cho thí dụ. 

GV : Có thể yêu cầu HS lấy một ví dụ 
về cấu hình electron của 20 nguyên tố 
đầu. 

Ví dụ : s (Z = 16) : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 . 

GV : Từ cấu hình e có thể biết những 
thông tin gì ? 

GV : Yêu cầu HS phân tích tiếp một số 
cấu hình khác. 

GV : Chiếu đề bài tập 8 lên màn hình. 
Bài 8. Viết cấu hình electron đầy đủ 
cho các nguyên tử có lóp electron 
ngoài cùng là : 

a) 2s‘; b) 2s 2 2p 3 ; c) 2s 2 2p 6 ; 

d) 3s 2 3p 3 ; e) 3s 2 3p 5 ; f) 3s 2 3p 6 . 

GV : Electron đang điền vào ở lóp 
ngoài cùng, chứng tỏ các lớp ở bên 
trong có số e như thế nào ? 


d) Có 3 lóp, số e trên môi lớp: 2, 8, 5. 

e) Có 5e lớp ngoài cùng —> p là phi 
kim. 

HS : Chuẩn bị 2 phút. 


HS : Sự phân bố e trên các lớp và phân 
lớp —> Dự đoán tính chất cơ bản của 
nguyên tử nguyên tố. (S là phi kim). 


HS : Chuẩn bị 3 phút. 


HS : Các lớp bên trong có số e tối đa 
(bão hoà). 



GV : Từ đó suy ra cấu hình electron 

HS : 

đầy đủ ? 

a) ls 2 2s' —> Kim loại. 

GV : Có thể yêu cầu HS trả lời thêm về 
các nguyên tố đó là kim loại, phi kim 

b) 1 s 2 2s 2 2p 3 —» Phi kim. 

hay khí hiếm ? 

c) ls 2 2s 2 2p 6 —» Khí hiếm. 

GV : Chiếu đề bài tập 9 lên màn hình. 

d) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 -> Phi kim. 

Bài 9 : Cho biết tên, kí hiệu, số hiệu 

e) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 —> Phi kim. 

nguyên tử của: 

f) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 —» Khí hiếm. 

a) 2 nguyên tố có số e lớp ngoài cùng 
là tối đa ; 

HS : Chuẩn bị 3 phút. 

b) 2 nguyên tố có 1 electron ở lóp 
ngoài cùng ; 

c) 2 nguyên tố có 7 electron ở lớp 
ngoài cùng. 


GV : Hướng dẫn HS sử dụng bảng cấu 
hình e nguyên tử của 20 nguyên tố đầu 

HS : a) 2 0 °Ne ; >r. 

(tr. 26 SGK) để tìm nguyên tử thoả 

b) 11 Na 3 9 9 K. 

mãn đề bài. 

c); 9 f 33 C1. 

GV : Nhận xét về việc chuẩn bị bài tập 
và cách trình bày của các HS trong 
lóp. Cho điểm. 



Hoạt động 2 (5 phút) 

DẶN DÒ - CHUẨN BỊ CHO BÀI SAU 

GV : Yêu cầu các em giải lại các bài tập này vào vở bài tập và ôn tập lại các 
kiến thức cơ bản của chương 1 để chuẩn bị cho tiết sau nghiên cứu chương 2. 



Chương 2 


BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN Tố HÓA HỌC 

■ 

VÀ ĐỊNH LUẬT TUẨN HOÀN 


Tiết 12 


BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 


A. MỤC TIÊU 

1. Giúp HS hiểu : 

• Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố hoá học vào bảng tuần hoàn. 

• Cấu tạo của bảng tuần hoàn (0 nguyên tố, chu kỳ, nhóm nguyên tố). 

2. Rèn luyện kĩ năng vận dụng : Từ vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn 
suy ra cấu hình electron và ngược lại. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Bảng tuần hoàn và chân dung Men-đê-lê-ép (phóng to). 

• HS : Bảng tuần hoàn (cỡ nhỏ). 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 (10 phút) 

Sơ LƯƠC VỀ Sư PHÁT MINH RA BẢNG TUAN hoàn 







GV : Chiếu bảng tuần hoàn và ảnh chân HS : Quan sát bảng tuần hoàn và đọc 

dung Đ. I. Men-đê-lê-ép lên màn hình, SGK. 

rồi cho HS nghiên cứu SGK (đọc qua 

phần chữ nhỏ) để biết rõ sơ luợc 

về sự phát minh ra bảng tuần hoàn. 

Hoạt động 2(10 phút) 

I. NGUYÊN TẮC SẮP XÊP CÁC NGUYÊN Tố TRONG 
BẢNG TUẦN HOÀN 


GV : Chiếu báng tuần hoàn lên màn 
hình, cho HS quan sát, rồi rút ra 
nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố 
trong bảng tuần hoàn. 

GV : Điện tích hạt nhân nguyên tử 
của các nguyên tố trong bảng tuần 
hoàn thay đổi nhu thế nào ? 

GV : Các nguyên tố trong cùng một 
hàng có đặc điểm gì giống nhau ? 

GV : Các nguyên tố trong cùng một 
cột có đặc điểm gì giống nhau ? 

GV : Đây là 3 nguyên tắc cơ bản để 
sắp xếp các nguyên tố vào bảng tuần 
hoàn. 

GV : Chiếu 3 nguyên tắc lên màn 
hình và giải thích : 

Electron hoá trị là những electron có 
khả năng tham gia hình thành liên kết 
hoá học. Chúng thuờng nằm ở lóp 
ngoài cùng và có thể ở cả phân lớp sát 
ngoài cùng chua bão hoà. 


HS : Quan sát bảng tuần hoàn. 


HS : Tăng dần. 


HS : Có cùng số lóp electron trong 
nguyên tử. 

HS : Có cùng số electron lớp ngoài 
cùng trong vỏ electron của nguyên tử. 

HS : Các nguyên tố hoá học đuợc sắp 
xếp vào bảng tuần hoàn theo ba nguyên 
tắc sau : 

1. Các nguyên tố đuợc sắp xếp theo 
chiều tăng dần của điện tích hạt nhân 
nguyên tử. 

2. Các nguyên tố có cùng số lóp 
electron trong nguyên tử đuợc sắp xếp 
thành một hàng. 

3. Các nguyên tố có số electron hoá trị 
trong nguyên tử như nhau được sắp xếp 
thành một cột. 



Hoạt động 3 (20 phút) 

II. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUAN hoàn các nguyên Tố HOÁ HỌC 


1. Ô nguyên tô 


GV : Chiếu một ô nguyên tố bất kì 
trong bảng tuần hoàn (ví dụ ô số 13, 
nguyên tố Al) lên màn hình. Sau đó giới 


HS : Quan sát. 


thiệu cho HS biết các thông tin đuợc 
ghi trong ô nhu : số hiệu nguyên tử 
(13), kí hiệu hoá học (Al), tên nguyên 
tố (nhôm), nguyên tử khối (26,98), độ 
âm điện (1,61), cấu hình electron 
([Ne] 3s 2 3p') và số oxi hoá (+3). 


Số hiệu nguyên tử 
(Số thứ tự của ô) 

Nguyên tử khối 


Kí hiệu hoá học 


Tên nguyên tố 


Số oxi hoá 


13 26,98 

AI 

Nhôm 1,61" 
[Ne] 3s 2 3p'_ 

"ŨT 


trung blnn 


Độ âm điện 


Cấu hình e 


GV : Chọn một số ô trong 20 nguyên 
tố đầu bảng tuần hoàn rồi yêu cầu HS 
nhìn vào đó để trình bày các thông tin 
mà HS thu nhận đuợc. 

GV : Các thông tin này rất quan trọng 
giúp chúng ta tìm hiểu cấu tạo, tính 
chất của nguyên tử. 

GV cần nhấn mạnh để HS biết các 
nhà khoa học đã xác định đuợc số thứ 
tự của ô đúng bằng số hiệu nguyên tử 
của nguyên tố đó. Vì vậy khi biết số 
thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần 
hoàn thì có thể suy ra số đon vị điện 
tích hạt nhân nguyên tử, số proton, số 
electron. 


HS : Quan sát và trả lời. 


HS : Số thứ tự nguyên tố = số đon vị 
điện tích hạt nhân (Z) = số proton = số 
electron trong nguyên tử. 


2. Chu kì 



GV : Chiếu bảng tuần hoàn lên màn 
hình và chỉ vào vị trí của từng chu kì 
và rút ra nhận xét. 


GV cho HS nghiên cứu từng chu kì 
(từ 1 -> 7). 

GV : Chu kì 1 có bao nhiêu nguyên tố ? 
Mở đầu là nguyên tố nào ? Kết thúc là 
nguyên tố nào ? Có bao nhiêu lớp 
electron ? Mỗi lớp bao nhiêu electron ? 

GV : Hỏi tuong tự với chu kì 2 ? 


GV : Hỏi tuong tự với chu kì 3 ? 


HS: 

• Chu kì là dãy những nguyên tố mà 
nguyên tử của chúng có cùng số lớp 
electron. 

• SỐ THỨ Tự CỦA CHU KÌ BANG 

SỐ LỚP ELECTRON TRONG 
NGUYÊN TỬ. 

• Chu kì nào cũng đuợc bắt đầu bằng 
một kim loại kiềm và kết thúc bằng 
một khí hiếm (trừ chu kì 1). 


HS : Chu kì 1 gồm 2 nguyên tố là H 
(Z = 1) ls 1 và He (Z = 2) ls 2 . Nguyên 
tử của 2 nguyên tố này chỉ có 1 lớp e, 
đó là lớp K. 

HS : Chu kì 2 gồm 8 nguyên tố, bắt đầu 
từ Li (Z = 3) ls 2 2s' và kết thúc là 
Ne (Z = 10) ls 2 2s 2 2p 6 . 

Nguyên tử của các nguyên tố này có 2 
lớp electron : Lớp K (gồm 2 electron) 
và lớp L (có số e tăng từ 1 —> 8). 

HS : Chu kì 3 gồm 8 nguyên tố, bắt đầu 
từ Na (Z =11) ls 2 2s 2 2p 6 3s' và kết thúc 
là Ar(Z= 18) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 . 

Nguyên tử của các nguyên tố này có 3 
lớp electron : lớp K (2e), lớp L (8e) và 
lớp M (có số e tăng từ 1 —> 8). 



GV : Hỏi tương tự với chu kì 4 ? HS : Chu kì 4 gồm 18 nguyên tố, bắt 

đầu từ K (Z = 19) [Ar] 4s' và kết thúc 
là Kr (Z = 36) [Ar] 3d 10 4s 2 4p 6 . 

GV : Chu kì 6 ? HS : Chu kì 6 gồm 32 nguyên tố, bắt 

đầu từ Cs (Z = 55) [Xe] 6s và kết thúc 
là khí hiếm Rn (Z = 86) [Xe] 
4f 14 5d'°6s 2 6p 6 . 

GV bổ sung : Chu kì 7 chưa đẩy đủ, 
dự đoán có 32 nguyên tố tương tự chu 
kì 6 : 

• Các chu kì 1, 2, 3 được gọi là chu kì 
nhỏ. 

• Các chu kì 4, 5, 6, 7 được gọi là chu 
kì lớn. 

Chú ỷ : 14 nguyên tố đứng sau La (Z 
= 57) thuộc chu kì 6 được gọi là các 
nguyên tố thuộc họ lantan. 14 nguyên 
tố thuộc chu kì 7 sau Ac (Z = 89) gọi 
là các nguyên tố thuộc họ actini. Hai 
họ này có cấu hình electron tổng quát: 

(n - 2) f (n - 1) d n s 2 

và được xếp riêng thành 2 hàng ở 
phần cuối bảng. 

Hoạt động 4 (5 phút) 

CỦNG CỐ BÀI TẬP VỀ NHÀ 
GV củng cố toàn bộ tiết thứ nhất, lưu ý HS hai ý: 

• Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. 

• Các đặc điểm của chu kì. 

Bài tập về nhà : 1, 2, 3, 4 (SGK). 




Tiết 13 \ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HỌC (tiếp) 

A. MỤC TIÊU 

1. Tiếp tục nghiên cứu cấu tạo bảng tuần hoàn : Nhóm nguyên tố. 

2. Dựa vào cấu hình e của nguyên tử nguyên tố để kết luận nguyên tố thuộc 
nhóm A hay B. 

3. Rèn luyện kĩ năng xác định vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Bảng tuần hoàn, máy chiếu. 

• HS : Bảng tuần hoàn. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 (10 phút) 

KIỂM TRA BÀI CŨ VÀ CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ 

GV : Yêu cầu 1 HS trình bày đặc điểm HS : 

của chu kì trong bảng tuần hoàn ? „ ., .. , 

• Nguyên tử của các nguyên tô trong 

cùng một chu kì có cùng số lóp 
electron. 

• Số thứ tự của chu kì bằng số lớp 
electron trong nguyên tử. 

• Chu kì nào cũng được bắt đầu bằng 
một kim loại kiềm và kết thúc bằng 
một khí hiếm (trừ chu kì 1). 

GV : Yêu cầu 4 HS trả lời 4 bài tập 
trắc nghiệm 1, 2, 3, 4 (SGK). 




Bài 1. Các nguyên tố ở chu kì 6 có số HS 1 : Đáp án c. 
lóp electron trong nguyên tử là : 

A. 3 B. 5 c. 6 D. 7 

Bài 2. Trong bảng tuần hoàn các HS 2 : Đáp án B. 
nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì 
lớn là : 

A. 3 và 3 B. 3 và 4 

c. 4 và 4 D. 4 và 3 

Bài 3. Số nguyên tố trong chu kì 3 và HS 3 : Đáp án A 
5 là: 

A. 8 và 18 B. 18 và 8 

c. 8 và 8 D. 18 và 18 

Bài 4. Trong bảng tuần hoàn, các HS 4 : Đáp án D. 
nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc : 

A. Theo chiều tăng của điện tích hạt 
nhân 

B. Các nguyên tố có cùng số lớp 
electron trong nguyên tử được xếp 
thành 1 hàng. 

c. Các nguyên tố có cùng số electron 
hoá trị trong nguyên tử được xếp thành 
1 cột. 

D. Cả A, B, c. 

GV : Nhận xét và cho điểm. 

Hoạt động 2 (30 phút) 

3. Nhóm nguyên tô 

GV : Chiếu bảng tuần hoàn lên màn 
hình và chỉ vào vị trí của từng nhóm và 
nhấn mạnh đặc điểm : 



• Nhóm nguyên tố gồm các nguyên tố 
có cấu hình electron nguyên tử lớp 
ngoài cùng tương tự nhau do đó tính 
chất hoá học gần giống nhau được xếp 
thành một cột. 

• Bảng tuần hoàn có 18 cột được chia 
thành 8 nhóm A (đánh số từ I A đến 
VIII A) và 8 nhóm B (đánh số từ III B 
đến II B) 

• Mỗi nhóm là 1 cột, riêng nhóm VIII 
B gồm 3 cột. 

a) Xác định số thứ tự nhóm A 

GV : Để xác định số thứ tự của nhóm 
cần dựa vào cấu hình electron hoá trị. 

GV : Yêu cầu 1 HS cho biết cấu hlnh HS : Nhóm A —> ns a np b 
electron hoá trị tổng quát của các nhóm a> b là số electron trên lớp s và p . 

A? 

I<a<2và0<b<6 

GV : Cách xác định STT của nhóm ? —» STT nhóm A = a + b. 

GV : Dựa vào số electron hoá trị có thể HS : • Nếu a + b < 3 —> Kim loại 
dự đoán tính chất nguyên tố ? 

• Nếu a + b = 4 —> Kim loại / Phi kim 

• Nếu 5<a + b<7-» Phi kim 

• Nếu a + b = 8 —> Khí hiếm 

GV : Các nguyên tố nhóm A bao gồm HS : Các nhóm A bao gồm các nguyên 
những nguyên tố nào ? Ví dụ ? tố s và p. Ví dụ : 

Na(Z= 11) ls 2 2s 2 2p 6 3s' -» I A 

o (Z = 8) ls 2 2s 2 2p 4 VIA 


b) Xác định số thứ tự nhóm B 



GV : Các nguyên tố nhóm B bao gồm 
những nguyên tố d (từ nhóm III B đến 
VIII B) và nguyên tố f (họ lantan và 
actini). Ớ đây ta chỉ giới hạn xác định 
STT nhóm B của các nguyên tố d. 

GV : Cho biết cấu hình electron hoá trị 
của các nguyên tố d ở dạng tổng quát. 


GV : Viết cấu hình e của nguyên tố có 
z = 26 và cho biết vị trí của nguyên tố 
trong bảng tuần hoàn (chu kì, nhóm 
A/B) ? 

GV : Các nguyên tố d gọi là các kim 
loại chuyển tiếp. 

GV : Viết cấu hình electron nguyên tử 
của nguyên tố có z = 29. 

GV : Phân lớp 3d 9 chỉ thiếu le là đạt 
phân lóp bão hoà bền vững 3d 10 , do đó 
le ở phân lớp 4s sẽ nhảy vào để tạo ra 
hiện tượng “bão hoà gấp”. Vậy cấu 
hình electron đúng phải là thế nào ? 
Suy ra vị trí của nguyên tố trong bảng 
tuần hoàn ? 


HS : Nhóm B bao gồm nguyên tố d và 
f. Cấu hình electron hoá trị của nguyên 
tố d : (n - 1) d a ns b 

Điều kiện : b = 2, 1 < a < 10 

• Nếu a + b < 8 —» STT nhóm = a + b 

• Nếu a + b = 8,9, 10 —» STT nhóm = 8 

• Nếu a + b > 10 —» STT nhóm = (a + 
b) - 10 

HS : z = 26 [Ar] 3d Ể 4s 2 
í chu kì 4 

—> Vị trí < _ __(Fe) 

[nhóm VIII B 

HS : z = 29 [Ar] 3d 9 4s 2 

HS : [Ar] 3d 10 4s' 

[chu kì 4 

—» Vị trí ị * _ (Cu) 

nhóm I B 



GV : Viết cấu hình electron nguyên tử 
của nguyên tố có z = 24. 

GV : Phân lớp 3d 4 chỉ thiếu le là đạt 
phân lớp nửa bão hoà 3d 5 bền vững, do 
đó le ở phân lớp 4s sẽ nhảy vào để tạo 
ra hiện tuợng “nửa bão hoà gấp”. Vậy 
cấu hình electron của nguyên tố phải 
như thế nào ? Suy ra vị trí của nguyên 
tố trong bảng tuần hoàn ? 

GV : Vậy khi viết cấu hình electron của 
nguyên tố d cần chú ý ngoại lệ nào ? 

Hoạt động 3 (5 phút) 

CỦNG CỐ VÀ BÀI TẬP VỂ NHÀ 

• GV yêu cầu íỈS cần nắm vững cách xác định số thứ tự nhóm A và nhóm B từ 
đó suy ra vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn dựa vào cấu hình 
electron hoá trị. 

• Bài tập về nhà : 5, 6, 7, 8, 9 (SGK). 

D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK 

1 . Đáp án c. 

2. Đáp án B. 

3. Đáp án A. 

4. Đáp án D. 

5. Đáp án c. 

6. NhưSGK. 

7. NhưSGK. 

8. Số thứ tự nhóm A = tổng số electron hoá trị. 

9. 



Chu kì 2 


Li Be B c N o F Ne 



Số e ở lớp ngoài cùng 1 2 3 4 5 6 7 8 

E. Tư LIỆU THAM KHẢO 

Vào tháng 8 - 1997, tại Geneve (Thuỵ Sĩ), trong một hội nghị gồm các thành 
viên của 40 nước tham gia IUPAC (International Union of Pure and Applied 
Chemistry) đã thống nhất cách đặt tên cho các nguyên tố hoá học từ 104 đến 118 
thuộc chu kì 7 như sau : 

• Nguyên tô' 104 được đặt tên là Rutheríordium kí hiệu là Rf mang tên nhà 
bác học Rutherford, người đã phát hiện ra hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố này 
không còn mang tên Kursatovium (Ku) mà trước đây Liên Xô (cũ), các nước 
Scandinave vẫn dùng để tôn vinh nhà bác học Kusatôp, cha đẻ ra nền nguyên 
tử học Xô Viết. 

• Nguyên tố 105 : Dubnium (Db) mang tên địa danh Dubna (Nga) noi có phòng 
thí nghiệm Dubna. Trước đây có nước gọi nguyên tố này là Nibsbohrium (Ns). 

• Nguyên tố 106 : Seaborgium (Sg) mang tên nhà bác học Gleen Seaborg, 
người đã lãnh đạo tài ba phòng thí nghiệm Berkeley (Mĩ), noi đã tổng hợp 
được hàng loạt nguyên tố siêu urani. Đây là trường hợp chưa từng có đối với 
một nhà khoa học khi còn sống. 

• Nguyên tố 107 : Bohrium (Bh) mang tên nhà bác học Nils Bohr (Đan 
Mạch), người có công đặt nền móng cho lí thuyết cấu tạo nguyên tử. 

• Nguyên tố 108 : Hassium (. Hs ) mang tên địa danh Hass (Đức), noi có trung 
tâm nghiên cứu các nguyên tố siêu nặng. 

• Nguyên tố 109 : Meitnerium (Mt) mang tên nhà bác học Lise Meitner (Đức), 
người cộng tác với Otto Hahn trong công trình phản ứng phân chia hạt nhân. 

• Các nguyên tố 110 đến 118 tạm thời đặt tên theo hệ thống các con số (nil 
là 0, un là 1, bi là 2, tri là 3, quad là 4, ...) thêm tiếp vị ngữ ium. Nghĩa là : 

• Nguyên tố 110 có tên là Ununnilium (Uun) 

• Nguyên tố 111 có tên là Unununium (Uuu) 



• Nguyên tố 112 có tên là Ununbiium (Uub) 

• Nguyên tố 113 có tên là Ununtriium (Uut) 

• Nguyên tố 114 có tên là Ununquadium (Uuq) 

• Nguyên tố 115 có tên là Ununpentium (Uup) 

• Nguyên tố 116 có tên là Ununhexium (Uuh) 

• Nguyên tố 117 có tên là Ununseptium (Uus) 

• Nguyên tố 118 có tên là Ununoctium (Uuo) 


Tiết 14 


Sự BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON 
NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HỌC 


A. MỤC TIÊU 

1. HS hiểu đuợc sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron của nguyên tử các 
nguyên tố. 

2. Hiểu đuợc số electron ngoài cùng quyết định tính chất hoá học của các 
nguyên tố thuộc nhóm A. 

3. Từ vị trí của nguyên tố trong một nhóm A suy ra đuợc số electron hoá trị 
của nó và dự đoán tính chất của nguyên tố. 


B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 


• GV : Phóng to bảng 5 (SGK) - Cấu hình electron lớp ngoài cùng của 
nguyên tử các nguyên tố nhóm A. 


• HS : Bảng tuần hoàn. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 (5 phút) 




KIỂM TRA BÀI CŨ 

GV : Trình bày các nguyên tắc sắp xếp HS : 3 nguyên tắc. 
các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ? 

GV : Thế nào là nguyên tố s, p, d và f ? HS : Theo SGK 
Lấy ví dụ nguyên tố s, p. 

GV : Nhận xét, cho điểm. 

Hoạt động 2(15 phút) 

I. Sự BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON 

NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN Tố 

GV : Chiếu bảng 5 (SGK) lên màn HS : Lặp đi lặp lại —> Biến đổi một 

hình và yêu cầu HS nhận xét về sự cách tuần hoàn. 

biến thiên của số electron lóp ngoài 

cùng của nguyên tử của các nguyên tố 

trong các nhóm A qua các chu kì ? 

GV : Hãy cho biết số electron lóp HS : Số thứ tự các nguyên tố trong 
ngoài cùng có quan hệ như thế nào với nhóm A = số electron lóp ngoài cùng 
số thứ tự của nhóm A ? (số electron hoá trị). 

GV : Bổ sung : Sự biến đổi tuần hoàn 
cấu hình electron lớp ngoài cùng của 
nguyên tử các nguyên tố khi điện tích 
hạt nhân tăng dần chính là nguyên 
nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính 
chất của các nguyên tố. 

Hoạt động 2(10 phút) 

n. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN Tố NHÓM A 
1. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tỏ nhóm A 

GV hướng dẫn HS quan sát bảng 5 
(SGK) để trả lời các câu hỏi. 

GV : Hãy nhận xét về số electron lóp HS : Trong cùng một nhóm A các 
ngoài cùng của các nguyên tử thuộc nguyên tử của các nguyên tố có cùng 



các nguyên tố trong cùng một nhóm A ? số electron ngoài cùng (electron hoá trị). 

GV : Cho biết cấu hình electron lớp 
ngoài cùng của nguyên tử các nguyên 
tố nhóm A thuộc chu kì n ? Và chỉ ra //y . ns a n p b 
số electron lớp ngoài cùng ? 

(1 <a<2, 0<b<6) 

GV : Số electron lớp ngoài cùng của -> Số electron lóp ngoài cùng = a + b 
các nguyên tố nhóm A được gọi là số 
electron hoá trị. 

GV : Cho biết electron hoá trị của các HS : Phân lớp s các nguyên tố s. 
nguyên tố nhóm IA và IIA thuộc phân 
lóp nào ? 

GV : Electron hoá trị của các nguyên HS : Phân lớp s và p các nguyên tố 
tố nhóm IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA và p. 

VIIIA thuộc phân lớp nào ? 

Hoạt động 4 {13 phút) 

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP (SGK) 

GV : Chiếu đề bài tập 1 (SGK) lên màn 
hình : 

Bài 1. Các nguyên tố thuộc cùng một HS : Đáp án c. 
nhóm A có tính chất hoá học tưong tự, 
vì vỏ electron nguyên tử của các 
nguyên tố nhóm A có : 

A. Số electron như nhau. 

B. Số lóp electron như nhau. 

c. Số electron lớp ngoài cùng như 
nhau. 

D. Cùng số electron s và p. 

GV : Chiếu đề bài tập 2 (SGK) lên màn 
hình : 



Bài 2. Sự biến thiên tính chất của các 
nguyên tố thuộc chu kì sau lại được 
lặp lại tương tự như chu kì trước là do : 

A. Sự lặp lại tính chất kim loại của các 
nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì 
trước. 

B. Sự lặp lại tính chất phi kim của các 
nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì 
trước. 

c. Sự lặp lại cấu hình electron lóp 
ngoài cùng của nguyên tử các nguyên 
tố ở chu kì sau so với chu kì trước (ở 
ba chu kì đầu). 

GV : Chiếu bài tập 3 (SGK) lên màn 
hình. 

Bài 3. Những nguyên tố thuộc nhóm A 
nào là các nguyên tố s, nguyên tố p ? Số 
electron thuộc lóp ngoài cùng trong 
nguyên tử của nguyên tố s và p khác 
nhau thế nào ? 


HS : Sự biến thiên tính chất của các 
nguyên tố thuộc chu kì sau lại được 
lặp lại giống như chu kì trước vì có sự 
biến đổi tuần hoàn số electron lớp 
ngoài cùng của nguyên tử các nguyên 
tố khi điện tích hạt nhân tăng dần 
—> Đáp án c. 


HS : Các electron hoá trị của các 
nguyên tố thuộc nhóm IA, IIA là 
electron s —> các nguyên tố s. 

Các electron hoá trị của các nguyên tố 
thuộc nhóm IIIA, IVA, VA, VIA, 
VIIA và VIIIA là các electron s và p 
—> các nguyên tố p. 

Số electron thuộc lóp ngoài cùng trong 
nguyên tử của các nguyên tố s là 1 và 
2. Số electron thuộc lóp ngoài cùng 
trong nguyên tử của các nguyên tố p là 
3,4, 5,6, 7, 8. 


Hoạt động 5 (2 phút) 

DẶN DÒ - BÀI TẬP VỂ NHÀ 



Bài tập về nhà : 4, 5, 6, 7 (SGK). 


Tiết 15 Sự BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON 

NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HỌC (tiếp) 

A. MỤC TIÊU 

1. Tiếp tục tìm hiểu sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của 
các nguyên tố thuộc nhóm A. 

2. Nghiên cứu một số nhóm A tiêu biểu. Giải thích sự biến đổi tuần hoàn tính 
chất các nguyên tố. 

3. Từ cấu hình electron dự đoán tính chất của nguyên tố. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Máy chiếu, giấy trong, bảng 5 (SGK). 

• HS : Bảng tuần hoàn. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

2. Một số nhóm A tiêu biểu 
Hoạt động 1 (7 phút) 
a) Nhóm VIIIA là nhóm khí hiếm 
GV : Chiếu bảng 5 lên màn hình và giới 
thiệu : Nhóm VIIIA là nhóm khí hiếm 
bao gồm các nguyên tố heli (He), neon 
(Ne) agon (Ar), kripton (Kr), xenon 
(Xe), rađon (Rn). 

GV : Yêu cầu 1 HS nhận xét về số HS : Nguyên tử của các nguyên tố 
electron lóp ngoài cùng của nguyên tử trong nhóm (trừ He) đều có 8 electron 
các nguyên tố trong nhóm ? Viết cấu lóp ngoài cùng, 
hình electron lóp ngoài cùng ở dạng ^ cấu hình ns 2 np 6 




tổng quát? (trừHe:ls 2 ). 

GV : Cấu hình lớp vỏ ngoài cùng ns 2 np 6 HS : Hầu hết các khí hiếm đều không 

là rất bền vững —» hầu hết các khí hiếm tham gia phản ứng hoá học. 

đều không tham gia các phản ứng hoá 

học (trừ một số trường hợp đặc biệt) —> 

người ta còn gọi các khí hiếm là những 

khí trơ. 

GV bổ sung : Ớ điều kiện thường, các HS : Ớ điều kiện thường, các khí hiếm 
khí hiếm đều ở trạng thái khí và phân đều ở trạng thái khí và phân tử chỉ 
tử chỉ gồm một nguyên tử. gồm một nguyên tử. 

Hoạt động 2 (7 phút) 

h) Nhóm IA là nhóm kim loại kiềm 

GV : Chiếu bảng 5 (SGK) lên màn hình HS : Quan sát. 
và giới thiệu : Nhóm IA là nhóm kim loại 

kiềm gồm các nguyên tố liti (Li), natri 
(Na), Kali (K), rubiđi (Rb), xesi (Cs) 
và Franxi (Fr). 

GV yêu cầu 1 HS nhận xét : Cấu hình HS : ns 1 —> chỉ có 1 electron lớp ngoài 
electron lớp ngoài cùng của nguyên tử cùng, 
các nguyên tố này ? 

GV nhận xét : Vì nguyên tử chỉ có 1 HS : Ghi nhận xét. 

electron lớp ngoài cùng nên trong các 

phản ứng hoá học, nguyên tử của các 

nguyên tố kim loại kiềm có khuynh 

hướng nhường đường đi 1 electron 

để đạt đến cấu hình electron bền vững 

của khí hiếm. Do đó, trong các hợp 

chất các nguyên tố kim loại kiềm chỉ 

có hoá trị 1. 



GV hướng dẫn HS đọc SGK để biết về các 
tính chất hoá học cơ bản của kim loại 
kiềm và yêu cầu HS viết phương trình 
phản ứng. 


HS : Kim loại kiềm có một số tính 
chất hoá học cơ bản sau : 

- Tác dụng mạnh với oxi —> oxit 

4Na + 0 2 —^ 2Na 2 0 


4LÍ + 0 2 —> 2Li 2 0 

- Tác dụng mạnh với nước tạo thành 
dung dịch bazơ: 

Na + H,0 -> NaOH + 1/2 H 2 T 

K + H 2 0 -> KOH + 1/2 H 2 t 

- Tác dụng với các phi kim khác tạo 
thành muối : 


2Na + Cl 2 -> 2NaCl 
2K + s -> K 2 S 


Hoạt động 3 (7 phút) 


c) Nhóm VIIA là nhóm halogen 


GV chiếu bảng 5 (SGK) lên màn hình 
và giới thiệu : Nhóm VIIA là nhóm 
halogen gồm các nguyên tố flo (F), 
Clo (Cl), brom (Br), iot (I), atatin (At). 


HS : Quan sát. 


GV yêu cầu 1 HS nhận xét: Số electron 
lóp ngoài cùng và cấu hình electron 
của nguyên tử các nguyên tố này. 


HS : Có le ngoài cùng 
—> ns 2 np 5 . 


GV nhận xét : Nguyên tử của các 
nguyên tố halogen có 7e lớp ngoài 
cùng do đó trong các phản ứng hoá 
học, các nguyên tử halogen có khuynh 
hướng thu thêm le để đạt cấu hình e 
bền vững của khí hiếm (8e) —> trong 


GV : Ghi nhận xét. 



các hợp chất với kim loại, halogen có 
hoá trị 1. 


GV bổ sung : ở dạng đơn chất, các HS : Phân tử halogen gồm 2 nguyên tử : 
phân tử halogen gồm 2 nguyên tử : F 2 , ư* Cl 2 , Br 2 ,1 2 . 

Cl 2 , Br 2 , I 2 . Đó là những phi kim điển 
hình (At là nguyên tố phóng xạ). 

GV huớng dẫn HS đọc SGK để biết các HS : Halogen có một số tính chất hoá 
tính chất cơ bản của halogen và viết học cơ bản sau : 

các phuơng trình phản ứng. , .. . . . . 

- Tác dụng với kim loại —» muối: 

2AI + 3C1 2 -> 2A1C1 3 
2K + Br 2 -> 2KBr 

- Tác dụng với hiđro —> hiđro halogenua 

F 2 + H 2 -> 2HF 
Cl 2 + H 2 -> 2HC1 
Br 2 + H 2 —^ 2HBr 
I 2 + H 2 -> 2HI 

- Hiđroxit của các halogen là những 
axit: HCIO, HC10 3 ,... 

Hoạt động 4 (20phút) 

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK 

GV chiếu đề bài tập 4 lên màn hình : 

Bài 4. Những nguyên tố nào đứng đầu HS : Chuẩn bị 2 phút, 
các chu kì ? Cấu hình electron nguyên 
tử của các nguyên tố đó có đặc điểm gì 




chung ? 

GV chiếu bảng tuần hoàn cho HS quan 
sát. 


GV chiếu đề bài tập 5 lên màn hình : 

Bài 5. Những nguyên tố nào đứng cuối 
các chu kì ? Cấu hình electron nguyên 
tử của các nguyên tố đó có đặc điểm gì 
chung ? 

GV : Chiếu bảng tuần hoàn cho HS 
quan sát. 


GV chiếu đề bài tập 6 lên màn hình : 

Bài 6. Một nguyên tố ở chu kì 3, nhóm 
VIA trong bảng tuần hoàn các nguyên 
tố hoá học. Hỏi : 

a) Nguyên tử của các nguyên tố đó có 
bao nhiêu electron ở lóp ngoài cùng ? 

b) Các electron ngoài cùng nằm ở lớp 
electron thứ mấy ? 

c) Viết cấu hình electron của nguyên 
tử nguyên tố trên ? 

GV : Từ vị trí của nguyên tố trong 
bảng tuần hoàn (chu kì 3, nhóm VIA) 
có thể cho biết : có bao nhiêu lóp 
electron ? Lớp ngoài cùng có bao 
nhiêu electron ? 


HS : Những nguyên tố kim loại kiềm 
đứng đầu các chu kì (trừ chu kì 1). Cấu 
hình electron của nguyên tử các 
nguyên tố kim loại kiềm có 1 electron 
lớp ngoài cùng —> ns 1 (n = 2 —» 7). 

HS : Chuẩn bị 2 phút. 


HS : Những nguyên tố khí hiếm đứng 
cuối các chu kì. Cấu hình electron của 
nguyên tử các nguyên tố khí hiếm đều 
có 8e lớp ngoài cùng (trừ He là 2e) —> 
ns 2 np 6 . 

HS : Chuẩn bị 3 phút. 


HS : Có 3 lớp electron, lóp thứ ba 
(ngoài cùng) có 6 electron. 



GV : Suy ra cấu hình electron ? 

GV chiếu đề bài tập 7 lên màn hình : 

Bài 7. Một số nguyên tố có cấu hình 
electron của nguyên tử nhu sau : 

ls 2 2s 2 2p 4 ; ls 2 2s 2 2p 3 ; 

ỉs 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p l ; ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 . 

a) Hãy xác định số electron hoá trị của 
từng nguyên tử. 

b) Hãy xác định vị trí của chúng (Chu 
kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn các 
nguyên tố hoá học. 

GV gợi ý : Nhìn vào cấu hình electron 
của nguyên tử các nguyên tố cho trong 
bài tập hãy suy ra : 

- Số lớp electron —> số thứ tự chu kì. 

- Electron ngoài cùng là s và p —> đều 
là nguyên tố p —> nhóm A. 

- Số electron lóp ngoài cùng —> số thứ 
tự của nhóm. 

GV nhận xét các bài giải và cho điểm. 


HS : ls 2 2 2 2p 6 3s 2 3p 4 . 
HS : Chuẩn bị 3 phút. 


HS: 

ls 2 2s 2 2p 4 —» chu kì 2, nhóm VIA. 

ls 2 2s 2 2p 3 —> chu kì 2, nhóm VA 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p' —» chu kì 3, nhóm IIIA 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 —> chu kì 3, nhóm 
VIIA. 


Hoạt động 5 (4 phút) 

DẶN DÒ - BÀI TẬP VỂ NHÀ 




GV cho HS làm thêm bài tập sau : 

Bài tập : Biết nguyên tố Br thuộc chu kì 4 nhóm VIIA. 

a) Nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron lóp ngoài cùng ? 

b) Các electron ngoài cùng ở lớp electron thứ mấy ? 

c) Viết cấu hình electron của nguyên tử Br ? 


Tiết 16 


Sự BIỂN ĐỔI TUẦN HOÀN TÍNH CHẤT CỦA CÁC 


NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC — ĐỈNH LUẬT TUẦN HOÀN 


A. MỤC TIÊU 

1. Giúp HS hiểu đuợc tính kim loại, tính phi kim, độ âm điện và sự biến đổi 
tính chất này theo một chu kì và một nhóm A. 

2. Từ đó hiểu đuợc tính chất của một nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo 
chiều tăng của điện tích hạt nhân. 

3. Có khả năng vận dụng qui luật để giải thích cho các chu kì và nhóm A cụ thể. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV : Máy chiếu, giấy trong, hình 2.1 (SGK), bảng 6 (SGK), bảng tuần hoàn. 
HS : Chuẩn bị bài theo SGK. 


C. TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 (5 phút) 


KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TẬP VỂ NHÀ 


GV gọi 1 HS lên bảng yêu cầu trả lời : 
Xét một chu kì khi đi từ trái qua phải 


HS : Lặp đi lặp lại sau môi chu kì —» 
biến đổi tuần hoàn. 





I. TÍNH KIM LOẠI, TÍNH PHI KIM 

GV chiếu lên màn hình nội dung tính HS ghi chép các khái niệm : 

kim loai, tính phi kim. rrv , _ ,_. ,, ,_.. 

1 - Tính kim loại là tính chất của một 

nguyên tố mà nguyên tử của nó dễ mất 

electron để trở thành ion duơng. 

Nguyên tử càng dễ mất electron thì 

tính kim loại của nguyên tố càng mạnh. 

- Tính phi kim là tính chất của một 
nguyên tố mà nguyên tử của nó dễ thu 
electron để trở thành ion âm. Nguyên tử 
càng dễ thu electron thì tính phi kim 
của nguyên tố càng mạnh. 

GV Chiếu bảng tuần hoàn lên màn 
hình và giải thích thêm : 

Ranh giới tuong đối giữa nguyên tố kim 



loại, phi kim trong bảng tuần hoàn được 
phân cách bằng đường dích dắc in đậm. 

Phía phải là các nguyên tố phi kim, phía 
trái là các nguyên tố kim loại. 

Hoạt động 3 (10 phút) 

1. Sự biến đổi tính chất trong một chu kì 

GV chiếu bảng tuần hoàn lên màn hình 
và cho HS đọc SGK để thảo luận về sự 
biến đổi tính chất kim loại, phi kim 
trong chu kì 3 theo chiều tăng điện 
tích hạt nhân. 

GV : Hãy nhận xét về sự biến đổi tính HS : Tính kim loại giảm dần và tính 
kim loại, tính phi kim của các nguyên phi kim tăng dần. 
tố trong chu kì 3 theo chiều tăng của 
điện tích hạt nhân ? 

GV lưu ý cho HS : Quy luật nào được 
lặp đi lặp lại đối với mọi chu kì. 

GV chiếu lên màn hình phần nhận xét HS : Ghi nhận xét vào vở. 

về sự biến đổi tính chất trong một chu 

kì : Trong một chu kì, theo chiều tăng 

dần của điện tích hạt nhân, tính kim 

loại của các nguyên tố yếu dẩn, đồng 

thời tính phi kim mạnh dần. 

GV chiếu hình 2.1 (SGK) lên màn hình HS : Bán kính nguyên tử giảm dần. 
và đề nghị HS quan sát sự biến đổi bán 
kính nguyên tử theo chu kì. 

GV giải thích : Trong một chu kì. Khi HS : Nghe giảng, 
đi từ trái sang phải, điện tích hạt nhân 
tăng dần nhưng số lớp electron của 
nguyên tử các nguyên tố bằng nhau 
—> lực hút của hạt nhân với electron 



lớp ngoài cùng tăng lên —» khoảng 
cách giữa hạt nhân với electron lớp 
ngoài cùng giảm dần —> bán kính 
nguyên tử giảm dần. 

GV giới thiệu trên hình 2.1, bán kính 
nguyên tử của các nguyên tố trong chu 
kì giảm dần theo chiều tăng điện tích 
hạt nhân, được hiển thị tượng trưng 
kích thước các quả cầu giảm dần. Sự 
giảm bán kính nguyên tử được lặp đi 
lặp lại qua các chu kì. 

GV : Khi bán kính nguyên tử giảm thì HS : Bán kính nguyên tử càng giảm —» 
khả năng nhường và thu electron của khả năng nhường e của nguyên tử 
nguyên tử tăng hay giảm ? giảm và khả năng thu electron của 

nguyên tử tăng. 

GV kết luận : Như vậy trong mỗi chu HS : Ghi kết luận. 

kì bán kính nguyên tử giảm dần 

theo chiều tăng điện tích hạt nhân đã 

làm cho tính kim loại của các nguyên 

tố yếu dần, đồng thời tính phi kim 

mạnh dần. 

Hoạt động 4 (10 phút) 

2. Sự biến đổi tính chất trong một nhóm A 

GV chiếu lên bảng tuần hoàn lên màn 
hình và cho HS đọc SGK để thảo luận 
về sự biến đổi tính chất kim loại, phi 
kim trong nhóm IA và nhóm VIIA 
theo chiều tăng điện tích hạt nhân (từ 
trên xuống dưới). 

GV : Hãy nhận xét sự biến đổi tính HS : Trong nhóm IA tính kim loại tăng 
kim loại (nhóm IA) và tính phi kim dần (xesi là nguyên tố kim loại mạnh 
(nhóm VIIA) khi đi từ trên xuống dưới ? nhất). Trong nhóm VIIA, tính phi kim 

giảm dần (Flo là nguyên tố phi kim 




GV lưu ý cho HS : Quy luật này được 
lặp đi lặp lại đối với mỗi nhóm A. 

GV chiếu lên màn hình phần nhận xét 
về sự biến đổi tính chất trong một 
nhóm A : Trong một nhóm A. theo 
chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính 
kim loại của các nguyên tố mạnh dần, 
đồng thời tính phi kim yếu dẩn. 

GV chiếu hình 2.1 (SGK) lên màn hình 
và đề nghị HS quan sát sự biến đổi bán 
kính nguyên tử trong nhóm A khi đi từ 
trên xuống dưới ? 

GV giải thích : Trong một nhóm A, khi 
đi từ trên xuống dưới, điện tích hạt 
nhân tăng nhưng đồng thời số lớp 
electron cũng tăng vượt mạnh hơn làm 
cho bán kính nguyên tử của các 
nguyên tố tăng nhanh. 

GV giới thiệu trên hình 2.1, kích thước 
của các quả cầu tăng nhanh trong mỗi 
nhóm A, hiển thị bán kính nguyên tử 
tăng nhanh. Sự tăng nhanh bán kính 
nguyên tử được lặp đi lặp lại qua mỗi 
nhóm A. 

GV : Khi bán kính nguyên tử tăng thì 
khả năng nhường và thu electron của 
nguyên tử tăng hay giảm ? 

GV kết luận : Trong một nhóm A, theo 
chiều từ trên xuống dưới, bán kính 
nguyên tử của các nguyên tố tăng nhanh 
nên khả năng nhường electron của các 
nguyên tử tăng lên —> tính kim loại tăng, 
khả năng nhận electron của các nguyên 


mạnh nhất). 


HS : Ghi nhận xét vào vở. 


HS : Bán kính nguyên tử tăng nhanh 
dần. 


HS : Nghe giảng. 


HS : Quan sát hình vẽ. 


HS : Bán kính nguyên tử tăng —> khả 
năng nhường e càng dễ và thu electron 
càng khó. 

HS : Ghi kết luận. 



tử giảm —» tính phi kim giảm. 

GV bổ sung : Nguyên tử Cs có bán kính 
nguyên tử lớn nhất nên dễ nhường 
electron hơn cả, nó là kim loại mạnh 
nhất. Nguyên tử F có bán kính nguyên 
tử nhỏ nhất nên dễ nhận thêm electron 
hơn cả, nó là phi kim mạnh nhất. 

Hoạt động 5(10 phút) 

3. Độ âm điện 

a) Khái niệm 

GV chiếu khái niệm độ âm điện lên HS : Ghi khái niệm vào vở. 

màn hình : Độ âm điện của một 

nguyên tử đặc trưng cho khả năng hút 

electron của nguyên tử đó khi hình 

thành liên kết hoá học. 

GV : Độ âm điện có ảnh hưởng gì đến HS : Độ âm điện của một nguyên tử 
tính kim loại, tính phi kim của một càng lớn thì tính phi kim của nó càng 
nguyên tố ? mạnh và ngược lại. 

b) Bảng độ âm điện 

GV chiếu bảng 6 (SGK) lên màn hình HS : Quan sát. 

và giới thiệu : Trong hoá học, có nhiều 

thang độ âm điện khác nhau do các tác 

giả tính toán trên những cơ sở khác 

nhau. Trong SGK là bảng giá trị độ âm 

điện do nhà hoá học Pau-linh thiết lập 

năm 1932. Vì nguyên tố flo là phi kim 

mạnh nhất, Pau-linh quy ước lấy độ 

âm điện của nó làm chuẩn để xác định 

độ âm điện tương đối của các nguyên 

tử nguyên tố khác nhau. 

GV : Hãy nhận xét sự biến thiên giá trị HS : Nhận xét: 

độ âm điện theo chu kì và nhóm A ? _ Trong một chu kì, khi đi từ trái sang 

phải theo chiều tăng của điện tích hạt 



nhân, giá trị độ âm điện của các 
nguyên tử nói chung là tăng dần. 

- Trong một nhóm A, khi đi từ trên 
xuống dưới theo chiều tăng của điện 
tích hạt nhân, giá trị độ âm điện của 
các nguyên tử nói chung là giảm dần. 

GV : Quy luật biến đổi giá trị độ âm 
điện phù hợp với sự biến đổi tính kim 
loại, phi kim của các nguyên tố trong 
một chu kì và trong một nhóm A mà ta 
đã xét ở trên. 

GV kết luận : Tính kim loại, tính phi HS : Ghi kết luận, 
kim của các nguyên tố biến đổi tuần 
hoàn theo chiều tăng của điện tích 
hạt nhân. 

Hoạt động 6 (5 phút) 

CỦNG CỐ - BÀI TẬP VỂ NHÀ 

• Hướng dẫn HS giải bài tập 1, 2 (SGK) 

• Bài tập về nhà : 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. 

Tiếtnị Sự BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN TÍNH CHẤT CÁC 

NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC - ĐỈNH LUẬT TUẦN HOÀN (tiếp) 

A. MỤC TIÊU 

1. Giúp HS hiểu được sự biến đổi tuần hoàn hoá trị cao nhất với oxi của 
nguyên tố trong oxit và hoá trị trong hợp chất khí với hiđro. 

2. Nắm được sự biến thiên tính chất oxit và hiđroxit của các nguyên tố nhóm 
A. Trên cơ sở đó hiểu được định luật tuần hoàn. 

3. Rèn luyện kĩ năng suy luận trong giải bài tập. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 




• GV : Bảng tuần hoàn, bảng 7, bảng 8 (SGK), máy chiếu. 

• HS : Ôn lại tiết trước và chuẩn bị các bài tập đã giao. 


c. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 


Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 (20 phút) 

KIỂM TRA BÀI TẬP VỂ NHÀ 

GV : Gọi lần lượt 7 HS trả lời các bài tập 
4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 (SGK). Yêu cầu các 
bạn còn lại nhận xét và GV nhận xét, cho 

điểm. 

(Tham khảo lời giải mục D). 

HS : Chuẩn bị trả lời các bài tập. 

Hoạt động 2(10 phút) 

II, HOÁ TRỊ CỦA CÁC NGUYÊN Tố 

GV chiếu bảng 7 (SGK) lên màn hình cho 
HS quan sát. 

HS : Quan sát. 

GV : Nhìn vào bảng biến đổi hoá trị của 
các nguyên tố chu kì 3 trong oxit cao 
nhất và trong hợp chất khí với hiđro, em 
phát hiện ra quy luật biến đổi gì theo 
chiều điện tích hạt nhân tăng dần ? 

ỉỈS nhận xét : 


Trong chu kì 3, đi từ trái sang phải, 
hoá trị cao nhất của các nguyên tố 
trong oxit tăng lần lượt từ 1 đến 7 còn 
hoá trị trong hợp chất khí với hiđro 
của các phi kim giảm từ 4 đến 1. 


GV bổ sung : Sự biến đổi hoá trị của các 
nguyên tố trong các chu kì khác cũng 
diễn ra tương tự như chu kì 3. 



Hoạt động 3(10 phút) 

III. OXIT VÀ HIĐROXIT CỦA CÁC NGUYÊN Tố NHÓM A 

GV chiếu bảng 8 (SGK) lên màn hình cho HS : Quan sát. 

HS quan sát. 

GV : Nhìn vào bảng 8 về sự biến đổi tính HS : Tính bazo của các axit và 
axit - bzơ của hợp chất oxit và hiđroxit của hiđroxit tuơng ứng yếu dần, đồng 
các nguyên tố nhóm A thuộc chu kì 3, thời tính axit của chúng mạnh dần. 
em có nhận xét gì ? 

GV : Na 2 0 là một oxit có tính bazơ mạnh, HS : NaoO + H 2 0 —» 2NaOH 

tan trong nuớc cho dung dịch bazơ mạnh 

(kiềm). 

Viết phuơng trình phản ứng ? 

GV : MgO là một oxit có tính bazo yếu HS : MgO + 2HC1 -» MgCl 2 + H 2 0 
hơn Na 2 0 do đó không tan trong nuớc mà 
chỉ tan trong dung dịch axit tạo thành muối 
và nuớc. Viết phuơng trình phản ứng ? 

GV : Tương tự Mg(OH) 2 cũng là một HS: 

bazơ yếu không tan trong nuớc chỉ tác , ,.. _ 

dụng với axit mạnh. Viết phuơng trình 
phản ứng ? 

GV : So với Na 2 0 mà MgO thì A1 2 0 3 có tính HS : A1 2 Ơ 3 + 6HC1 -> 2A1C1 3 + 3H 2 0 

bazơ yếu hơn và bắt đầu thể hiện cả tính .. _ 

,;“ ' ; 1 ,, ; Ai 2 o 3 + 2NaOH -> 2NaA10 2 + h 2 0 

axit, A1 2 0 3 đuợc coi là oxit luỡng tính, có 

khả năng phản ứng trong axit mạnh và bazơ 

mạnh. Hãy viết phuơng trình phản ứng ? 

GV : Tương tự Al(OH) 3 là một hiđroxit HS: 

lưsng tính, không tan trong nưóc, nhung A1(0H)j + 3HC1 ^ Alclj + 3 HP 
tan trong axit mạnh và bazơ mạnh. 

Al(OH) 3 + NaOH NaAlOọ + 2H 2 0 



Viết phương trình phản ứng ? 

GV : Si0 2 không còn thể hiện tính bazơ 
mà bắt đầu thể hiện tính axit yếu chỉ tan 
được trong bazơ mạnh đặc nóng. Hiđroxit 
tương ứng H 2 SÍ0 3 là một axit yếu. GV gợi 
ý cho HS viết phương trình phản ứng : 

Si0 2 + 2NaOH đ —£-► Na 2 Si0 3 + H 2 0 

H 2 Si0 3 + 2NaOH -» Na 2 Si0 3 + 2H 2 0 

GV : P 2 Oj là một oxit axit mạnh hơn HS : P 2 0 5 + 3H 2 0 -> 2H 3 P0 4 
Si0 2 , tan trong nước tạo ra hiđroxit 
H 3 P0 4 là một axit tmng bình. GV gợi ý 
HS viết phương trình phản ứng ? 

GV : So với SiO, và P 2 0 5 thì S0 3 là một HS : S0 3 + H 2 0 -> H 2 S0 4 
oxit của axit mạnh, tan tốt trong nước tạo 
axit mạnh H 2 S0 4 tương ứng. Viết phương 
trình phản ứng ? 

GV : Oxit của nguyên tố cuối cùng trong HS : C1 2 0 7 + H 2 0 -» 2HC10 4 
chu kì 3 là C1 2 0 7 có tính axit mạnh nhất, 
khi tan trong nước thu được hiđroxit 
tương ứng HC10 4 là một axit rất mạnh. 

GV gợi ý HS viết phương trình phản ứng ? 

GV : Sự biến đổi tính chất như thế được 
lặp lại như ở các chu kì sau. 

GV kết luận : Trong một chu kì, đi từ trái HS : Ghi kết luận, 
sang phải theo chiều tăng của điện tích 
hạt nhân, tính bazơ của các oxit và 


HS : 

Si0 2 + 2NaOH đ —£-> Na 2 Si0 3 + H 2 0 
H 2 SĨ0 3 + 2NaOH -> Na 2 Si0 3 + 2H 2 0 



hiđroxit tương ứng yếu dần, đồng thời 
tính axit của chúng mạnh dần. 

Hoạt động 4 (4 phút) 

IV. ĐỊNH LUẬT TUẦN hoàn 

GV : Trên cơ sở khảo sát sự biến đổi tuần HS : Nghe giảng. 

hoàn của cấu hình electron nguyên tử, 

bán kính nguyên tử, độ âm điện của 

nguyên tử, tính kim loại và tính phi kim 

của các nguyên tố hoá học, thành phần và 

tính chất của các nguyên tố hoá học biến 

đổi theo chiều điện tích hạt nhân tăng, 

nhưng không liên tục mà tuần hoàn sau 

mỗi chu kì. Đó chính là nội dung của 

định luật tuần hoàn. 

GV chiếu nội dung định luật lên màn HS : Ghi nội dung định luật, 
hình cho HS ghi vào vở : 

Tính chất của các nguyên tố và đơn chất 
cũng như thành phần và tính chất của 
các hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó 
biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của 
điện tích hạt nhân nguyên tử. 

Hoạt động 5(1 phút) 

DẶN DÒ - BÀI TẬP VỀ NHÀ 

Bài tập : 3, 6, 12 (SGK). 

D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK 

1. Đáp án D. 

2. Đáp án D. 



3 . Những tính chất sau đây biến đổi tuần hoàn : 

a) Hoá trị cao nhất đối với oxi. 

c) Số electron lớp ngoài cùng. 

4 . Đáp án A. 

5. Đáp án A. 

6. Đáp án c. 

7. Đáp án c. 

8. Mg (Z = 12): ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 hay [Ne] 3s 2 . 

Để đạt cấu hình electron của khí hiếm gần nhất (ne), nguyên tử Mg nhường 
2electron. Mg thể hiện tính chất kim loại. 

9 . s (Z = 16) : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 hay [Ne]3s 2 3p 4 . 

Để đạt được cấu hình electron của khí hiếm gần nhất (Ar), nguyên tử s nhận 2 
electron. s thể hiện tính chất phi kim. 

10 . Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho khả năng hút electron của 
nguyên tử nguyên tố đó khi hình thành liên kết hóa học. 

Trong nhóm A, khi đi từ trên xuống dưới theo chiều tăng của điện tích hạt 
nhân, giá trị độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố giảm dần. 

11 . Nguyên tử của nguyên tố F có giá trị độ âm điện lớn nhất vì F có tính phi 
kim mạnh nhất. Người ta quy ước lấy độ âm điện của nó là 3,98 (« 4) để xác định 
độ âm điện tương đối của các nguyên tố khác. 

12 . Trong 2 dãy chất sau : 

Li 2 0 BeO B 2 0 3 C0 2 N 2 0 5 



ch 4 nh 3 h 2 0 hf 

Hoá trị cao nhất với oxi tăng từ 1 đến 5. 

Hoá trị với hiđro giảm dần từ 4 đến 1. 

Tiết 18 Ỷ NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC 

NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 

A. MỤC TIÊU 

1. HS hiểu được mối quan hệ giữa vị trí (ô) nguyên tố, cấu tạo nguyên tử và 
tính chất của nguyên tố, đơn chất, hợp chất của chúng. 

2. Biết khai thác, vận dụng mối quan hệ đó trong bài tập. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Máy tính, đèn chiếu, hệ thống câu hỏi và bài tập. 

• HS : Tổng kết và vận dụng kiến thức để tìm hiểu ý nghĩa của bảng tuần 
hoàn các nguyên tố hóa học. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 (15 phút) 

I. QUAN HỆ GIỮA VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO 

GV hướng dẫn HS nghiên cứu thí dụ 1 
và 2 (SGK). 

Thí dụ 1 : Nguyên tố K có số thứ tự là HS : Chuẩn bị 2 phút. 

19, thuộc chu kì 4, nhóm IA. Hãy cho 
biết các thông tin về cấu tạo nguyên tử 
K? 

GV : Số thứ tự 19 cho biết điều gì ? HS : Số thứ tự 19 -> z = 19 -> 19p và 

19e. 




GV : Chu kì 4 cho biết thông tin gì ? 
GV : Nhóm IA cho biết thông tin gì ? 

GV : Viết cấu hình electron của 
nguyên tử K ? 

GV cho HS làm tiếp một áp dụng sau : 

Áp dụng : Nguyên tố X thuộc chu kì 3, 
nhóm VI A. 

a) Viết cấu hình electron của nguyên 
tửx? 

b) Cho biết điện tích hạt nhân của X 
bằng bao nhiêu ? 

Thí dụ 2 : Cho cấu hình electron của 
nguyên tố X là: 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 . 

Xác định vị trí của nguyên tố trong 
bảng tuần hoàn ? 

GV : Hãy so sánh dạng bài tập ở thí dụ 
2 và thí dụ 1 ? 

GV : Tổng số e là 16 cho biết thông tin 
gì? 

GV : X là nguyên tố p cho biết thông 
tin gì ? 

GV : 6 e lớp ngoài cùng cho biết thông 
tin gì ? 

GV : 3 lớp electron cho biết điều gì ? 
GV cho HS làm tiếp một áp dụng sau : 


HS : Chu kì 4 —» có 4 lớp electron. 

HS : Nhóm IA —> có 1 electron lớp 
ngoài cùng. 

HS: ls^s^p^s^pHs 1 . 

HS : Chuẩn bị 2 phút. 

a) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 . 

b) Điện tích hạt nhân của X bằng 16+. 
HS : Chuẩn bị 2 phút. 

HS : Hai loại bài tập nguợc nhau. 

HS : Tổng số e là 16 —» số thứ tự của 
nguyên tố là 16. 

HS : Nguyên tố p —» thuộc nhóm A. 

HS : 6 e ngoài cùng —> nhóm VI A. 

HS : 3 lớp electron —» chu kì 3. 



Áp dụng : Nguyên tố X có số hiệu HS : Chuẩn bị 2 phút, 
nguyên tử là 20. Hãy : a) z x = 20 ta có : 

a) Viết cấu hình electron nguyên tử ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 . 

của nguyên tố X? b) Số thứ tự : 20. 

b) Xác định vị trí nguyên tố X trong Q 1U 
bảng tuần hoàn ? 

Nhóm : II A. 

GV tổng kết mối quan hệ giữa vị trí và HS : Hoàn thành sơ đồ 
cấu tạo theo sơ đồ câm sau và yêu cầu 
HS điền thông tin vào các ô vị trí và 
cấu tạo : 



Hoạt động 2 (10 phút) 

II. QUAN HỆ GIỮA VỊ TRÍ VÀ TÍNH CHAT 






GV đặt vấn đề : Biết vị trí của một HS : Thảo luận theo nhóm. 

nguyên tố trong bảng tuần hoàn có thể ^ Từ vị trí của nguyên tố trong bảng 

suy ra được những tính chất hóa học tuần hoàn có thể suy ra . 

cơ bản của nó được không ? 

- Nguyên tố có tính kim loại hay phi 
GV chia nhóm HS, yêu cầu thảo luận kim 

từng nhóm, sau đó nhận xét đưa ra kết 

, ° ' - Hóa trị cao nhất của nguyên tố với 

oxi. 

- Công thức oxit cao nhất và hiđroxit 
tương ứng. 

- Công thức hợp chất khí với hiđro 
(nếu có). 

- Oxit và hiđroxit có tính axit hay 
bazơ. 

GV yêu cầu HS vận dụng : 

Thí dụ : Biết nguyên tố s ở ô thứ 16 HS : Chuẩn bị 2 phút. 

trong bảng tuần hoàn. Từ đó suy ra _ s ở nhóm VIA, chu kì 3, là phi kim. 

được những tính chất gì của nó ? , r , . . . 

- Hóa trị cao nhất với oxi là 6, công 

thức oxit cao nhất là S0 3 . 

- Hóa trị với hiđro là 2, công thức hợp 
chất khí với hiđro là H 2 S. 

- S0 3 là oxit axit và H 2 S0 4 là axit 
mạnh. 

Hoạt động 5(15 phút) 

III. SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MỘT NGUYÊN Tố VỚI 
CÁC NGUYÊN TỐ LÂN CẬN 



GV đặt vấn đề : Dựa vào quy luật biến 
đổi tính chất của các nguyên tố trong 
bảng tuần hoàn, ta có thể so sánh tính 
chất hóa học của một nguyên tố với 
các nguyên tố lân cận (láng giềng) 
đuợc không ? 

GV chia nhóm HS, yêu cầu thảo luận. 


GV kết luận : Quy luật biến đổi tính 
axit - bazơ của oxit và hiđroxit tuơng 
ứng với quy luật biến đổi tính phi kim 
- kim loại của nguyên tố. 

GV chiếu thí dụ (SGK) lên màn hình 
để cho HS phân tích. 

Thí dụ : So sánh tính chất hóa học 
của p (Z = 15) với Si (Z = 14) và 
s (Z = 16), với N (Z = 7) và 
As (Z = 33) ? 


GV cho HS thảo luận áp dụng sau : 


HS : Thảo luận theo nhóm 

1. Trong chu kì, theo chiều z tăng : 

- Tính kim loại yếu dần, tính phi kim 
mạnh dần. 

- Oxit và hiđroxit có tính bazơ yếu 
dần, tính axit mạnh dần. 

2. Trong nhóm A, theo chiều z tăng : 

- Tính kim loại tăng dần. 

- Tính phi kim giảm dần. 

- Oxit và hiđroxit có tính bazơ mạnh 
dần, tính axit giảm dần. 

HS : Ghi kết luận. 


HS : Thảo luận theo nhóm. 

- Các nguyên tố Si, p, s thuộc cùng 
một chu kì có z tăng dần theo dãy : Si, 
p, s —» p có tính phi kim yếu hơn s 
nhung mạnh hơn Si. 

- Trong nhóm VIA, theo chiều z tăng : 
N, p, As —» tính phi kim giảm dần —» 
p có tính phi kim yếu hơn N và mạnh 
hơn As. 

- Vậy p có tính phi kim yếu hơn N và 
s —» Tính axit H 3 PO 4 yếu hơn HNO 3 
và H 2 S0 4 . 



Áp dụng : Hãy sắp xếp các nguyên tố 
sau theo chiều tính kim loại tăng dần : 

Ca (Z = 20), Mg (Z = 12), Be (Z = 4), 

B (Z = 5), c (Z = 6), N (Z = 7) ? Viết 
công thức oxit cao nhất của các 
nguyên tố trên ? Cho biết oxit nào có 
tính axit mạnh nhất ? oxit nào có tính 
bazơ mạnh nhất ? 

GV gợi ý HS viết cấu hình electron của 
các nguyên tố đó —» Ca, Mg và Be là 
những nguyên tố kim loại thuộc cùng 
nhóm II A. Còn Be, B, c và N là 
những nguyên tố thuộc chu kì 2. 

Hoạt động 4 (5 phút) 

CỦNG CỐ BÀI - BÀI TẬP VỀ NHÀ 

• GV củng cố toàn bài theo 3 nội dung : 

- Quan hệ giữa vị trí và cấu tạo. 

- Quan hệ giữa vị trí và tính chất. 

- So sánh tính chất hóa học của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận. 

• Bài tập về nhà : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (SGK). 

D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK 

1. Đáp án D. 

2. Đáp án B. 

3. Đáp án c. 

4. a) Mg : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 . 

—» Mg có 2 e lớp ngoài cùng —> thể hiện tính kim loại. 

—» Hóa trị cao nhất đối với oxi là 2. 

—> MgO là oxit bazơ và Mg(OH) 2 là bazơ. 

b) Na : ls 2 2s 2 2p 6 3s'. 


HS thảo luận theo nhóm. 

a) Tính kim loại: 

N < c < B < Be < Mg < Ca. 

b) Công thức oxit cao nhất: 

CaO, MgO, BeO, B 2 0 3 , C0 2 , N 2 O s . 

c) N 2 0 5 có tính axit mạnh nhất. 

CaO có tính bazơ mạnh nhất. 



Mg : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 . 

AI: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p‘. 

—> Có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng —» đều là kim loại. 

—» Tính kim loại giảm dần theo chiều Na > Mg > Al. 

—> Tính bazơ giảm dần theo chiều NaOH > Mg(OH) 2 > A1(0H) 3 . 

5. a) Brom thuộc nhóm VII A, chu kì 4, có 35 e —> cấu hình theo lớp electron 
là Br (2, 8, 18, 7). 

- Br có 7 e ngoài cùng —» tính phi kim. 

- Hóa trị cao nhất đối với oxi là 7. 

- Hóa trị trong hợp chất khí với hiđro là 1 và có công thức HBr. 

b) Tính phi kim giảm dần theo chiều C1 > Br > I. 

6. a) Fr là nguyên tố kim loại mạnh nhất. F là nguyên tố phi kim mạnh nhất. 

b) Các nguyên tố kim loại được phân bố ở khu vực bên trái đường dích dắc 
trong bảng tuần hoàn. 

c) Các nguyên tố phi kim được phân bố ở khu vực bên phải đường dích dắc 
trong bảng tuần hoàn. 

d) Nhóm I A gồm hầu hết là những kim loại điển hình. 

Nhóm VII A gồm hầu hết là những phi kim điển hình. 

e) Các nguyên tố khí hiếm nằm ở nhóm VIIIA bảng tuần hoàn. 

7. Nguyên tố At (Z = 85) thuộc chu kì 6, nhóm VII A nên có 85 e phân bố 
thành 6 lớp, lớp ngoài cùng có 7 e nên thể hiện tính phi kim. At ở cuối nhóm VII 
A nên tính phi kim yếu nhất trong nhóm. 


Tiết 19 


LUYỆN TẬP 

BẢNG TUẦN HOÀN, sự BIẾN Đổl TUẦN HOÀN 
CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ 


VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN Tố HÓA HỌC 


A. MỤC TIÊU 




1. HS hiểu cấu tạo bảng tuần hoàn, định luật tuần hoàn. 

2. Có kĩ năng sử dụng bảng tuần hoàn để nghiên cứu sự biến đổi tuần hoàn 
cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố, tính kim loại, tính phi kim, bán 
kính nguyên tử, độ âm điện và hóa trị. 

3. Rèn luyện kĩ năng suy luận : Từ vị trí nguyên tố suy ra tính chất, cấu tạo 
nguyên tử và nguợc lại. 

B. CHUẨN BỊ CỦA Gl/VÀ HS 

• GV : Máy tính, máy chiếu, bảng tuần hoàn và hệ thống bài tập câu hỏi theo SGK. 

• HS : Bảng tuần hoàn, SGK. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM vũng 
Hoạt động / (10 phút) 

1. Cấu tạo bảng tuần hoàn 

GV chiếu bảng tuần hoàn lên màn hình HS : Thảo luận theo nhóm, 
và gợi ý HS thảo luận : 

a) Bảng tuần hoàn đuợc xây dựng trên 
nguyên tắc nào ? 

b) Bảng tuần hoàn có cấu tạo nhu thế 
nào ? 

c) Thế nào là chu kì ? 

d) Có bao nhiêu chu kì nhỏ, chu kì lớn ? 

Mỗi chu kì có bao nhiêu nguyên tố ? 

e) Số thứ tự của chu kì cho ta biết 
thông tin gì ? 

f) Trong một chu kì : Tính kim loại, 
tính phi kim biến đổi nhu thế nào ? 

Giải thích. 

B. BÀI TẬP ÁP DỤNG (30 phút) 



Hoạt động 2 

GV chiếu bài tập 2 (SGK) lên màn hình : 

Bài 2. Tìm phát biểu sai trong những HS : Thảo luận 1 phút 
câu dưới đây: -» Câu c và D sai. 

A. Trong chu kì, các nguyên tố được xếp 
theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. 

B. Trong chu kì, các nguyên tố được xếp 
theo chiều số hiệu nguyên tử tăng dần. 

c. Nguyên tử của các nguyên tố trong 
cùng một chu kì có số electron bằng 
nhau. 

D. Chu kì bao giờ cũng bắt đầu là một 
kim loại kiềm, cuối cùng là một khí 
hiếm. 

Hoạt động 3 

GV chiếu bài tập 4 (SGK) lên màn hình : 

Bài 4. Trong bảng tuần hoàn, các nhóm 

A nào gồm hầu hết các nguyên tố kim HS : Chuẩn bị 2 phút. 

loại, nhóm A nào gồm hầu hết các 

nguyên tố phi kim, nhóm A nào gồm 

các nguyên tố khí hiếm ? Đặc điểm số 

electron lớp ngoài cùng của các 

nguyên tử trong các nhóm trên. 

GV chiếu bảng tuần hoàn lên màn hình HS : Đặc điểm của nhóm A : 

và yêu cầu HS trả lời : Nhóm A có _ Sô' thứ tự của nhóm bằng số electron 

những đặc điếm gì ? của lớp ngoài cùng (số electron hóa trị) 

của nguyên tử thuộc các nguyên tố 
trong nhóm. 

- Nhóm A có cả nguyên tố thuộc chu kì 
nhỏ và chu kì lớn. 

- Các nguyên tố ở nhóm IA, IIA được 
gọi là nguyên tố s. 



- Các nguyên tố ở nhóm IIIA đến 
VIIIA được gọi là nguyên tố p. 

GV yêu cầu HS quan sát bảng tuần HS : Trong bảng tuần hoàn : 

hoàn đê trả lời bài tập. _ Nhóm IA, IIA, IIIA gồm hầu hết các 

nguyên tố là kim loại. 

- Nhóm VA, VIA, VIIA gồm hầu hết 
các nguyên tố là phi kim. 

- Nhóm VIIIA gồm các khí hiếm 

—> Nguyên tử của các nguyên tố kim 
loại có 1, 2, 3 e lớp ngoài cùng. 

—» Nguyên tử của các nguyên tố phi 
kim có 5, 6,7 e lóp ngoài cùng. 

Hoạt động 4 

GV chiếu bài tập 6 (SGK) lên màn hình : 

Bài 6. Một nguyên tố thuộc chu kì 3, 

nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. HS : Chuẩn bị 2 phút. 

a) Nguyên tử của nguyên tố đó có bao 
nhiêu electron ở lớp electron ngoài 
cùng ? 

b) Các electron ngoài cùng ở lớp 
electron nào ? 

c) Viết số electron ở từng lớp electron ? 

GV hướng dẫn HS suy luận từ vị trí HS: 

nguyên tố -> cấu tạo nguyên tử. a) Yì à chu kì 3 -> có 3 lớp e -> các e 

ngoài cùng ở lớp thứ ba. 

B) VÌ Ở NHÓM VIA -> CÓ 6E Ở 
LỚP NGOÀI CÙNG. 

c) Số e ở từng lớp là : 2, 8, 6. 

Hoạt động 5 

GV chiếu bài tập 7 (SGK) lên màn hình : I 



Bài 7. Oxit cao nhất của một nguyên tố HS : Chuẩn bị 2 phút, 
là R0 3 , trong hợp chất của nó với hiđro 
có 5,88%H về khối lượng. Xác định 
nguyên tử khối của nguyên tố đó. 

GV : Trong hợp chất oxit RO 3 , R có HS : R có hóa trị với hiđro là 8 - 6 = 2 
hóa trị 6 . Trong hợp chất khí với H thì —» RH 2 . 

R có hóa trị bao nhiêu ? 

GV : Trong phân tử RH 2 , %m H = HS : % m R = 100 - 5,88 = 94,12%. 

5,88% -> %m R = ? 

GV : Xác định nguyên tử khối của R ? 2.94,12 

: 5,88 

-» R là s -> S0 3 và H 2 S. 

Hoạt động 6 (5 phút) 

CỦNG CỐ BÀI - DẶN DÒ 

1. GV yêu cầu HS nhớ để vận dụng : 

- Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. 

- Đặc điểm của chu kì. 

- Đặc điểm của nhóm A. 

2. Chuẩn bị các bài tập : 5, 8 , 9 (SGK). 

Tiết 20 LUYỆN TẬP 

- BẢNG TUẦN HOÀN, sự BIẾN Đổl TUẦN HOÀN 

CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ 
VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN Tố HÓA HỌC (tiếp) 

A. MỤC TIÊU 

1. HS có kĩ năng vận dụng bảng tuần hoàn và trình bày về sự biến thiên tuần 
hoàn tính chất kim loại, phi kim, giá trị độ âm điện qua từng chu kì theo chiều 
điện tích hạt nhân tăng dần. 




2. HS có kĩ năng vận dụng bảng tuần hoàn và trình bày về sự biến thiên tuần 
hoàn của cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử, hóa trị cao nhất với oxi, 
hóa trị trong hợp chất khí với hiđro ở các nguyên tố thuộc chu kì 2 và 3 theo chiều 
điện tích hạt nhân tăng dần. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV : Máy tính, đèn chiếu, bút dạ, giấy trong, hệ thống câu hỏi và bài tập 
(SGK), bảng tuần hoàn. 

HS : Bảng tuần hoàn, SGK. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 (10 phút) 

GV chiếu bảng tuần hoàn lên màn hình 

và yêu cầu HS nhận xét: //,S' : Quan sát bảng tuần hoàn và thảo 

- Sự biến thiên tuần hoàn tính chất kim luận theo từng nhóm. 

loại, phi kim, giá trị độ âm điện qua 

từng chu kì theo chiều điện tích hạt 

nhân tăng dần. 

- Sự BIẾN THIÊN TUẦN HOÀN 
CỦA CẤU HÌNH EUECTRON 
UỚP NGOÀI CÙNG CỦA 
NGUYÊN TỬ, HÓA TRỊ CAO 
NHẤT VỚI OXI, HÓA TRỊ 
TRONG HỢP CHẤT KHÍ VỚI 
HIĐRO Ở CÁC NGUYÊN Tố 
THUỘC CHU KÌ 2 VÀ 3 THEO 
CHIỂU ĐIỆN TÍCH HẠT NHÂN 
TẢNG DẦN. 

• HS thảo luận xong, GV chiếu sơ đồ 
(trang 53, SGK) lên màn hình : 





(Chiều mũi tên là chiều tăng) 

• GV yêu cầu HS điền các thông tin về 
tính kim loại, phi kim, bán kính 
nguyên tử và giá trị độ âm điện của 
các nguyên tố lên mũi tên cho phù hợp 
theochiều tăng dần. 

• GV yêu cầu HS nêu nội dung của 
định luật tuần hoàn. 

• GV huớng dẫn HS vận dụng kiến 
thức để : 

- TỪ VỊ TRÍ CỦA NGUYÊN Tố 
TRONG BẢNG TUẦN hoàn suy 
RA CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ 


HS : Điền thông tin vào bảng : 



(Chiều mũi tên là chiều tăng dần) 




TÍNH CHẤT HÓA HỌC cơ BẢN 
CỦA NGUYÊN TỐ ĐÓ. 

- TỪ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ SUY 
RA VỊ TRÍ CỦA NGUYÊN Tố 
TRONG BẢNG TUẦN hoàn. 

- So sánh tính chất của một nguyên tố 
với các nguyên tố lân cận. 

- Quy luật biến đổi tính axit - bazơ 
của oxit và hiđroxit 

- Quy luật biến đổi hóa trị cao nhất 
của nguyên tố với oxi và hóa trị của 
nguyên tố với hiđro. 

Hoạt động 2(10 phút) 

GV chiếu bài tập 5 (SGK) lên màn 
hình. 



Bài 5. Tổng số proton, nơtron, electron 

HS : Chuẩn bị 2 phút. 

của nguyên tử một nguyên tố thuộc 
nhóm VII A là 28. 

a) Gọi tổng số p là z, tổng số n là N, 
tổng số e là E ta có : 

a) Tính nguyên tử khối. 

z + N + E = 28, vì z = E 

b) Viết cấu hình electron của nguyên 
tử nguyên tố đó. 

— » 2Z + N = 28 -» N = 28 - 2Z 

Sử dụng bất đẳng thức : 


1S N = 28-2Z 

z z 


<=> 8 < z < 9,3 

• z = 8 —» ls 2 2s 2 2p 4 — » nhóm VI A 
(loại) 

• z = 9 -> ls 2 2s 2 2p 5 -> nhóm VII A 

-+N=10^A = 9+10 = 19 

—» Nguyên tố Flo. 

b) Cấu hình electron của F : 


1 s 2 2s 2 2p 5 . 

Hoạt động 3 (5 phút) 

GV chiếu bài tập 8 (SGK) lên màn hình : 


Bài 8. Hợp chất khí với hiđro là RH 4 . 

HS : Chuẩn bị 2 phút. 

Oxit cao nhất của nó chứa 53,3% oxi 
về khối lượng. Tìm nguyên tử khối của 
nguyên tử đó. Xác định công thức oxit 
cao nhất và hợp chất khí với hiđro. 

- Hợp chất khí với hiđro của một 

nguyên tố là RH 4 công thức oxit 

cao nhất của nó là R0 2 . 

- Trong phân tử ROi có 53,3% oxi về 
khối lượng 

-> %m R = 100 - 53,3 = 46,7% 




Hoạt động 4 (5 phút) 


GV chiếu bài tập 9 (SGK) lên màn hình : 

Bài 9. Khi cho 0,6g một kim loại HS : Chuẩn bị 2 phút. 

nhóm II A tác dụng với nuớc tạo ra M + 2H ,0 -> M(OH) 2 + H 2 

0,336 lít khí hiđro (đktc). Xác định tên _„ 

1'. M (g) 22,4 (/) 

kim loại. 

0,6 (g) 0,336 (/) 

0,6.22,4 

-> M = ’ „ , = 40 (g) 
0,336 

—» Nguyên tử khối là 40. 

—» Kim loại Ca. 

Hoạt động 5(10 phút) 


GV chiếu bài tập sau lên màn hình: 

Bài tập : Hai nguyên tố A, B đứng kế 

tiếp nhau trong một chu kì của bảng 
tuần hoàn có tổng số đơn vị điện tích 
hạt nhân là 25. 

a) Viết cấu hình electron để xác định 2 
nguyên tố A và B thuộc chu kì ? nhóm 
nào ? 

b) So sánh tính chất hoá học của chúng ? 


HS : Chuẩn bị 3 phút. 

• Trường hợp 1: Z B = Z A + 1 
—^ Z A + Z B = 2 Z a + 1 = 25 
—ỳ Z A =12, Z B = 13. 

Cấu hình electron nguyên tử: 

A(Z= 12) : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 . 

—» Nguyên tố A thuộc chu kì 3, nhóm 
II A. 

B(Z= 13): ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p'. 

—> Nguyên tố B thuộc chu kì 3, nhóm 
IIIA. 



—» A, B thuộc cùng chu kì -> A có 
tính kim loại mạnh hơn B. 

• Trường hợp 2: Z B = Z A - 1 

Giải và lí luận tương tự như trên (với 
vai trò nguyên tố A, B đổi nhau) 

GV nhận xét lời giải của HS và cho 
điểm đánh giá. 

Hoạt động 6 (5 phút) 

BÀI TẬP VỀ NHÀ 

1. Hợp chất X được tạo bởi 2 nguyên tố A và B thuộc phân nhóm chính (nhóm 
A) có M x = 76g/mol. Biết: 

- A và B có số oxi hoá cao nhất trong oxit là +nj và +m,. 

- A và B có số oxi hoá âm trong các hợp chất với hiđro là -n 2 và -m 2 . 

- Thoả mãn: I +n t I = I -n 2 1 và I +m, I = 3 I -m 2 1 . 

Xác định công thức phân tử của X ? Biết A có số oxi hoá cao nhất trong X. 

2. X và Y là 2 nguyên tố nằm kế tiếp nhau trong một phân nhóm chính của 
bảng tuần hoàn (dạng ngắn). Tổng số proton trong hai hạt nhân của chúng bằng 58. 

a) Viết cấu hình electron của các nguyên tử X và Y. 

b) Xác định vị trí của X, Y (chu kì nào ? nhóm nào ?) trong bảng tuần hoàn. 

D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 

1. Nhận xét: 

- Số oxi hoá dương cao nhất của nguyên tố thuộc phân nhóm chính bằng STT 
của nhóm. 

- Số oxi hoá âm bằng I 8 - STT nhóm I . 

Gọi STT nhóm của A, B lần lượt là X, y. Ta có: 

A ] 1 —»x = 8- x-»x = 4 (nhóm IV A). 

[n 2 = 8 - X 



B i 1 ^ —> y = 3(8 - y) —> y = 6 (nhóm VI A). 

[m 2 = 8 - y 

—» Số oxi hoá dương cao nhất của A là 4. 

Số oxi hoá âm của B là 8 - 6 = 2. 

—> Công thức của X là AB 2 có M = 76. 

—» A + 2B = 76. 

• A là c —» B = 76 7 12 =32 —» B là s 

2 

• A là Si —» B =- — = 24 (loại vì nhóm VI A không có nguyên tố nào có 

M = 24). 

-> X là cs 2 . 

2. Giả sử Y xếp sau X ta xét 2 trường hợp: 

• Nếu X Y - z x = 8 kết hợp với z x + Z Y = 58. 

—> z x = 25, Z Y = 33 —» X và Y đều thuộc chu kì 4 (từ nguyên tố 19 đến 
nguyên tố 36) — > trái với đề bài (loại). 

• Nếu Z Y - z x = 18 kết hợp với z x + Z Y = 58. 

—» z x = 20, Z Y = 38 —» Cấu hình electron: 

X: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 . 

Y : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 . 
b) Vị trí của X và Y trong bảng tuần hoàn. 


STT : 20 
Chu kì : 4 
Nhóm : IIA 


X 


và 


STT : 38 
Chu kì: 5 
Nhóm : IIA 


Y 



Chương 3 


Tiết 21 


LIÊN KÉT HOÁ HỌC 


LIÊN KẾT ION-TINH THỂ ION 


A. MỤC TIÊU 

3. HS hiểu được ion là gì ? Khi nào nguyên tử biến thành ion ? Có mấy loại ion ? 

4. HS biết cách biểu diễn các phương trình tạo ra ion và đọc được tên các ion 
thường gặp. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Sử dụng các mô hình động về sự hình thành các ion hoặc sử dụng 
hình vẽ trang 56, 57 (SGK) về sự hình thành ion Li + và F , máy tính, máy chiếu, 
bút dạ, giấy trong. 

• HS : Ôn tập một số nhóm A tiêu biểu. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


I. SỤHÌNH THÀNH ION, CATION, ANION 


1. Cation, anion và ion 

Hoạt động 1 (12 phút) 
a) Sự tạo thành cation 

HS: Lập luận: 

Li có 3p mang điện tích 3+ 

Li có 3e mang điện tích 3- 
—> Nguyên tử Li tmng hoà về điện. 
HS: Lập luận: 

- Có 3p mang điện tích 3+ 

- Có 2e mang điện tích 2- 


GV đặt vấn đề: Cho Li có z = 3. Hãy 
chứng minh nguyên tử Li trung hoà về 
điện 


GV : Nếu nguyên tử Li nhường le —> 
Tính điện tích còn lại của nguyên tử ? 










b) Sự tạo thành anion 

GV đặt vấn đề: Cho F có z = 9. Hãy HS : F có 9 p mang điện tích 9+ 

chứng minh nguyên tử F trung hoà về „ _ ,, ,, 

b b J b Fcó9e mang điện tích 9- 

điện ? 

GV : Nếu nguyên tử F nhận thêm 1 e HS : Phần tử tạo thành: 

Tính đi6n tích của P hần tử tao - Có 9 p mang điện tích 9+ 

thành ? 

- Có 10 e mang điện tích 10- 
-> Phần tử tạo thành mang điện tích 1- 



GV : Viết cấu hình e của nguyên tử F ? HS : ls 2 2s 2 2p 5 
GV : Có thể biểu diễn quá trình nhận e HS : 



ls 2 2s 2 2p 5 ls 2 2s 2 2p 6 

(F) (F) 

GV kết luận: Nguyên tử trung hoà về HS : Ghi kết luận 
điện, khi nhận electron sẽ trở thành F + 1 e 
phần tử mang điện âm gọi là anion (F ). 

Hoạt động 5(12 phút) 


c) Khái niệm ion, tên gọi 


GV : Các cation và anion đuợc gọi 
chung là ion: 

Cation <-> lon duơng 

Anion <-> lon âm 

GV : Các nguyên tử kim loại, lớp ngoài 
cùng có 1, 2, 3 electron —> dễ nhuờng 
electron để tạo ra ion duong (cation) 
có cấu hình electron lớp vỏ khí hiếm 
bền vững. Lấy một vài ví dụ ? 

GV : Các cation kim loại được gọi tên 
theo kim loại. Thí dụ: 

Li + gọi là cation liti 
Na + gọi là.? 


HS: 

Cation —> lon duơng \ ^ j on 

Anion —> lon âm 

//5 : Na —> Na + + 1 e 
Mg -> Mg 2+ + 2e 
AI -> Al 3+ + 3e 

HS : Na + gọi là cation natri. 

Mg 2+ gọi là cation magie. 

Al 3+ gọi là cation nhôm. 




? 


Mg 2+ gọi là 
Al 3+ gọi là.? 

GV : Các nguyên tử phi kim lớp ngoài HS : C1 + 1 e —> C1 

cùng có 5, 6, 7 e (ns 2 np 3 , ns 2 np 4 , o + 2 e o 2 

ns 2 np 5 ) có khả năng nhận thêm 3, 2, 1 

electron để trở thành ion âm (anion) có 

cấu hình electron lớp vỏ khí hiếm bền 

vững. Lấy một vài ví dụ ? 

GV : Các anion phi kim được gọi tên 
theo gốc axit (trừ o 2 gọi là anion oxit). 

Thí dụ: F gọi là anion ílorua. HS : cr gọi là anion clorua. 

C1 gọi là.? o 2 gọi là anion oxit. 

o 2- gọi là.? 

Hoạt động 4 (5 phút) 

2. Ion đơn nguyên tử và ion đa nguyên tử 

GV cho HS nghiên cứu SGK sau đó HS : Ghi các nội dung, 
chiêu các nội dung vê khái niệm ion a ) Ị on t | ơn nguyên tử là ion tạo nên từ 
đơn nguyên tử và đa nguyên tử lên m ột nguyên tử. Thí dụ cation Li + , Na + , 
màn hình - Mg 2+ , Al 3+ và anion F , C1, s 2 ,... 

b) lon đa nguyên tử là những nhóm 
nguyên tử mang điện tích dương hay 
âm. Thí dụ: cation amoni NH 4 + , anion 
hiđroxit OH“, anion suníat S0 4 2 ,... 

Hoạt động 5 (4 phút) 

DẶN DÒ - BÀI TẬP VỀ NHÀ 

• GV yêu cầu HS phân biệt cation, anion. 

• Bài tập về nhà: 5, 6 (SGK). 

Tiết 22 LIÊN KẾT ION - TINH thê’ ION (tiếp) 


A. MỤC TIÊU 








1. Ôn lại khái niệm cation, anion. 

2. HS hiểu được sự hình thành hên kết ion. 

3. HS vận dụng để xét sự ảnh hưởng hên kết ion đến tính chất của các hợp 
chất ion. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Sử dụng mô hình động về sự tạo thành phân tử NaCl hoặc phóng to 
hình vẽ sơ đồ trang 58 (SGK), máy tính, máy chiếu, mô hình tinh thể NaCl (hình 
3.1, SGK). 

• HS : Ôn lại khái niệm cation, anion. 

c. TIẾN TRĨNH DẠY - HỌC __ 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 (10 phút) 

KIỂM TRA BÀI CŨ - BÀI TẬP VỀ NHÀ 

• GV gọi 1 HS lên bảng yêu cầu phân HS : Trình bày theo SGK. 
biệt khái niệm cation và anion ? Lấy ví 

dụ minh hoạ. 

• GV gợi ý HS giải hai bài tập 5 và 6 
(SGK), ưu tiên các em đã chuẩn bị bài 
đầy đủ. 

Bài 5. So sánh số electron trong các ion HS : 

sau: Na , Mg' , AI ? _ Yiêt cấu hình electron của nguyên tử 

Na, Mg, AI -> cấu hình electron của 
cation Na + , Mg 2+ , Al 3+ . 

- Tính số e của các cation. 

=> đều có 10 electron. 




Bài 6. Trong các hợp chất sau đây, chất HS : Các ion đa nguyên tử: 
nào chứa ion đa nguyên tử ? a) H 3 PO 4 có anion photphat P0 4 3 . 

a) H 3 P0 4 ; b) NH 4 NO 3 ; c) KC1; b) NH 4 NO 3 có cation amoni NH 4 + và 

d) K 2 S0 4 ; e) NH 4 CI; g) Ca(OH) 2 . anion nitrat NO 3 . 

c) KC1 không có ion đa nguyên tử. 

d) K 2 S0 4 có anion suníat so , 2 . 

e) NH 4 CI có cation amoni NH 4 + . 

GV : Nhận xét, cho điểm. g) Ca(OH ) 2 có anion hiđroxit OH . 

Hoạt động 2(15 phút) 

II. Sự TẠO THÀNH LIÊN KÊT ION 

• GV biểu diễn thí nghiệm natri cháy HS : Quan sát thí nghiệm, 
trong bình khí clo tạo ra chất bột màu 

trắng là tinh thể phân tử NaCl. 

• GV chiếu hình vẽ (trang 58, SGK) HS : Quan sát hình vẽ. 
biểu diễn phản ứng của natri và clo tạo 

muối natri clorua lên màn hình. 

• GV : Hãy giải thích sự hình thành HS : Nguyên tử natri nhường 1 electron 

phân tử NaCl ? cho nguyên tử clo để biến thành cation 

Na + , đồng thời nguyên tử clo nhận 1 e 
của nguyên tử natri để biến thành 
anion C1 : 
le 

I 

Na + C1 -> Na + + C1 
(2,8,1) (2,8,7) (2,8) (2,8,8) 

Hai ion tạo thành Na + và C1 mang 
điện tích ngược dấu hút nhau bằng lực 
hút tĩnh điện, tạo nên phân tử NaCl: 

Na + + C1 -» NaCl 

GV : Liên kết giữa cation Na + và anion HS : Liên kết ion là liên kết được hình 
C1 là liên kết ion. Vậy thế nào là liên thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các 
kết ion ? ion mang điện tích trái dấu. 



GV: Biểu diễn phản ứng giữa Na với 

HS: 

Cl 2 bằng PTHH ? 

2Na + Cl 2 2Na + CL 

GV : Tương tự như trường hợp hình 

HS: 

thành phân tử NaCl, hãy viết quá trình 
hình thành các ion Ca 2+ và cr, sự hình 
thành phân tử CaCl 2 từ các ion Ca 2+ và 
C1 , sơ đồ hình thành phân tử từ các 
nguyên tử. 

GV : Liên kết ion chỉ được hình thành 
giữa kim loại điển hình và phi kim điển 
hình. 

Ca + Cl 2 -> Ca 2+ Cl 2 


III. TINH THỂ ION 


Hoạt động 3 (5 phút) 

1. Tinh thể NaCI 


GV chiếu mô hình tinh thể NaCl (hình 
3.1, SGK) lên màn hình cho HS quan 
sát để thấy cấu trúc dạng lập phnơng 

của tinh thể và sự phân bố các ion 
trong tinh thể. GV chỉ rõ HS thấy thế 
nào là nút mạng. Sau đó, GV yêu cầu 
HS mô tả lại cấu trúc tinh thể natri 
clorua ? 


HS : Tinh thể NaCl: 

- Có cấu trúc lập phuong. 

- Các ion Na + và cr phân bố luân 
phiên, đều đặn ở nút mạng. Mỗi ion 
đnợc bao quanh bởi 6 ion trái dấu. 


GV bổ sung: Tinh thể natri clorua gồm 



rất nhiều ion Na + và cr. Các ion này 
liên kết với nhau chặt chẽ đến mức 
không thể tách riêng biệt từng phân tử. 

Có thể coi tinh thể natri clorua là một 
phân tử khổng lồ. Tuy nhiên, trong 
thực tế, để đơn giản, người ta viết NaCl 
biểu diễn cho một phân tử natri clorua. 

Vì được hình thành từ các ion, tinh thể 
NaCl được xếp vào loại tinh thể ion. 

Các hợp chất như KC1, MgCl 2 ,... ở trạng 
thái rắn cũng có mạng tinh thể ion. 

Hoạt động 3 (5 phút) 

2. Tính chất chung của hợp chất ion 

GV đặt vấn đề: Bằng hiểu biết của mình, HS : Thảo luận: 

hãy cho biêt tinh thê muôi ăn (NaCl) _ Xinh thể NaCl rất bền và giòn: 

có đặc điểm gì về tính bền vững, trạng không bị phân huỷ, khi đập mạnh thì 
thái, khả năng bay hơi, nóng chảy, tan vỡ vụn ra. 

trong nước và khả năng phân li thành _ Tinh thể NaC1 khó bay hơi _ khổ 
ìon, dân điện ? nóng chảy. 

- TAN NHIỀU TRONG NƯỚC, DẺ 

PHÂN LI THÀNH ION. 

- Khi nóng chảy và khi hoà tan trong 
nước, chúng dẫn điện, còn ở trạng thái 
rắn thì không dẫn điện. 

GV kết luận : Ớ điều kiện thường, các 
hợp chất ion thường tồn tại ở dạng tinh 
thể. Tinh thể NaCl cũng như các tinh 
thể ion khác đều có tính chất là rất bền 
vững và có nhiệt độ nóng chảy cao. Thí 
dụ nhiệt độ nóng chảy của muối ăn 
NaCl là 800°c, của Mgố là 2800°c. 



GV : Tại sao tinh thể ion có những tính HS : Tinh thể ion gồm các ion. Các 
chất đặc biệt kể trên ? ion này liên kết với nhau nhờ lực hút 

tĩnh điện. Đó là liên kết ion, một loại 
liên kết hoá học mạnh, muốn phá vỡ 
chúng cần tiêu tốn năng lượng rất lớn. 

Hoạt động 5(10 phút) 

GIẢI BÀI TẬP SGK 

GV chiếu đề bài tập 1 (SGK) lên màn 
hình: 

Bài 1. Liên kết hoá học trong NaCl HS : Chuẩn bị 1 phút, 
được hình thành là do: ị n 0 

A. Hai hạt nhân nguyên tử hút electron 
rất mạnh. 

B. MỖI NGUYÊN TỬ NA VÀ CL 
GÓP CHUNG 1 ELECTRON, 
c. Mỗi nguyên tử đó nhường hoặc thu 
ELECTRON ĐỂ TRỞ THÀNH 
CÁC ION TRÁI DẤU HÚT NHAU. 

D. Na - 1 e -> Na + 

C1 + 1 e -» C1 
Na + + C1 -» NaCl 
Chọn đáp án đúng nhất. 

GV gọi 1 HS khác nhận xét, sau đó cho 
điểm. 

GV chiếu đề bài tập 2 (SGK) lên màn 
hình: 



HS : Thảo luận 1 phút. 
—» Đáp án c. 


Bài 2. Muối ăn ở thể rắn là: 

A. Các phân tử NaCl. 

B. Các ion Na + và cr. 

c. Các tinh thể hình lập phuơng: 

Các ion Na + và cr đuợc phân bố luân 
phiên đều đặn trên mỗi đỉnh. 

D. Các tinh thể hình lập phuơng : 

Các ion Na + và cr đuợc phân bố luân 
phiên đều đặn thành từng phân tử riêng 
rẽ. 

Chọn đáp án đúng nhất. 

GV cho HS khác nhận xét, sau đó cho 
điểm. 

GV chiếu đề bài tập 13 (SGK) lên màn 
hình. 

Bài 3. a) Viết cấu hình electron của 
cation liti (Li + ) và anion oxit (O 2 ). 

b) Những điện tích ở ion Li + và o 2 do 
đâu mà có ? 

c) Nguyên tử khí hiếm nào có cấu hình 
electron giống Li + và nguyên tử khí 
hiếm nào có cấu hình giống o 2 ? 


d) Vì sao 1 nguyên tử oxi kết hợp đuợc 
với 2 nguyên tử Liti ? 


HS : Thảo luận 2 phút. 

a) Li + : ls 2 

O 2 ”: ls 2 2s 2 2p 6 . 

b) Điện tích ở Li + do mất 1 e mà có. 
Điện tích ở o 2 do nhận thêm 2 e mà có. 

c) Nguyên tử khí hiếm He có cấu hình 
electron giống Li + . 

Nguyên tử khí hiếm Ne có cấu hình 
electron giống o 2 . 

d) Vì mỗi nguyên tử liti chỉ có thể 
nhuờng 1 e, mà mỗi nguyên tử oxi có 
thể thu 2 e : 

2 Li —^ 2 Li + + 2 e 

o + 2 e -> o 2 

2 Li + + o 2 -> Li 2 0 



GV gọi HS khác nhận xét bài làm, sau 
đó cho điểm. 




GV chiếu đề bài tập 4 (SGK) lên màn 
hình. 




Bài 4. Xác định số p, n e trong các 

HS : Chuẩn bị 1 phút. 


nguyên tử và ion sau: 

a) 1 H + , “cr, 2 gFe 2+ 

a) 2 H + có số p : 1 

Số e : 0 

Số n: 1 

b) 2 ỗCa 2+ , 22 s 2 -, 2 3 7 A 1 3+ 

*Ar có số p : 18 

18 

22 


17 cr có số p : 17 

18 

18 


2 gFe 2+ có sốp : 26 

24 

30 


b) ^Ca 2+ có số 

p : 20 

18 

20 


igS 2- có sốp : 16 

18 

16 


27 Al 3+ có sốp : 13 

10 

14 


Hoạt động 6 (1 phút) 

DẶN DÒ - CHUẨN BỊ BÀI SAU 


Tiết 23 LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ 

A. MỤC TIÊU 

1. Giúp HS hiểu được sự hình thành một số phân tử đơn chất (H 2 , Nọ) và một 
số phân tử hợp chất (HC1, C0 2 ). 

2. Từ đó hiểu được khái niệm liên kết cộng hoá trị không cực, có cực và liên 
kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 




GV : Máy tính, máy chiếu, các mô hình động về sự xen phủ obitan tạo các 
phần tử đơn giản như H 2 , HC1 (thiết kế bằng phần mềm flash hoặc đơn giản hơn 
bằng phần mềm trình diễn Powerpoint có sẵn trong office), bảng tuần hoàn. 

HS : Chuẩn bị bài đọc thêm về sự xen phủ obitan nguyên tử và sự lai hoá các 
obitan nguyên tử (trang 56, SGK). 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 (5 phút) 

KIỂM TRA BÀI CŨ 

GV chiếu bảng tuần hoàn lên màn hình HS: 
và yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau: 

a) Tại sao nguyên tử kim loại lại có a) Nguyên tử kim loại thường chỉ có 1, 

khả năng nhường e ở lớp ngoài cùng để 2, 3, (e) ở lóp ngoài cùng nên dễ nhường 
tạo các cation ? Lấy ví dụ ? 1, 2, 3 (e) để tạo thành cation có cấu 

hình lớp vỏ bền của khí hiếm trước đó. 

Ví dụ : Na —> Na + + le 
[Ne] 3s* [Ne] 

b) Tại sao nguyên tử phi kim lại có b) Nguyên tử phi kim thường có 5, 6, 
khả năng dễ nhận e ở lớp ngoài cùng 7 (e) lớp ngoài cùng nên có xu hướng 
để tạo thành các anion ? Lấy ví dụ ? nhận thêm 3,2, 1 (e) để tạo thành anion 

c) Sự hình thành liên kết ion ? có cấu hình lớp vỏ bền của khí hiếm 

d) Liên kết ion thường được tạo nên từ kê tiếp. 

những nguyên tử của các nguyên tố: Ví dụ: C1 + le -> C1 

A. Kim loại với kim loại. [Ne] 3s 2 3p 5 [Ar] 

B. Phi kim với phi kim. c) Do lực hút tĩnh điện giữa các ion 

c. Kim loại với phi kim. trái dấu. 

D. Kim loại với khí hiếm. d) Đáp án c. 

E. Phi kim với khí hiếm. 

Chọn đáp án đúng. 

GV nhận xét, cho điểm và giới thiệu 
bài mới. 



I. SựHÌNH THÀNH LIÊN KÊT CỘNG HOÁ TRỊ 

1. Liên kết cộng hoá trị hình thành giữa các nguyên tử giỏng nhau 
Sự hình thành đơn chất 

Hoạt động 2 (10 phút) 
a) Sự hình thành phân tửhiđro H 2 
GV chiếu mô hình xen phủ 2 obitan s HS : Quan sát. 

của 2 nguyên tử H để tạo thành phân tử 
H 2 lên màn hình cho HS quan sát. Sau 

đó gợi ý cho HS thảo luận: HS: 

- Viết cấu hình electron của nguyên tử - H : ls 1 và He: ls 2 . 

H và nguyên tử He. 

- So sánh cấu hình electron của nguyên - H còn thiếu 1 e thì đạt cấu hình khí 
tử H với cấu hình electron của nguyên hiếm He. 

tử He (khí hiếm gần nhất). 



GV : Do vậy hai nguyên tử hiđro liên HS : Sự hình thành phân tử H 2 : 

kết với nhau bằng cách mỗi nguyên tử H* + H ^ H • H 

H góp 1 electron tạo thành một cặp 

electron chung trong phân tử H 2 . Như -^ H - H —» H 2 

thế, trong phân tử H 2 mỗi nguyên tử có 

2 electron giống vỏ electron của 
nguyên tử khí hiếm heli: 

H* + .H -» H : H 
GV bổ sung một số quy ước sau: 

- Mỗi chấm (•) bên kí hiệu nguyên tố 
biểu diễn một electron ở lớp ngoài 
cùng. 

- Kí hiệu H : H được gọi là công thức 
electron, thay hai chấm (:) bằng một 
gạch (-), ta có H - H gọi là công thức 
cấu tạo. 

- Giữa 2 nguyên tử hiđro có 1 cặp 
electron liên kết biểu thị bằng (-), đó là 
liên kết đơn. 

Hoạt động 3 (5 phút) 
b) Sự hình thành phân tửN 2 
GV: Viết cấu hình electron của nguyên HS: 
tử N và nguyên tử Ne ? Ịq . I s 2 2s 2 2p 3 

Ne : ls 2 2s 2 2p 6 . 

GV : So sánh cấu hình electron của HS: Thiếu 3 electron. 

nguyên tử N với cấu hình electron của 

nguyên tử Ne là khí hiếm gần nhất có 

lóp vỏ electron bền thì lớp ngoài cùng 

của nguyên tử N còn thiếu mấy electron ? 




GV : Hai nguyên tử N liên kết với nhau 
bằng cách mỗi nguyên tử N góp 3 
electron để tạo thành ba cặp electron 
chung của phân tử N 2 . Khi đó trong 
phân tử N 2 , mỗi nguyên tử N đều có 
lóp ngoài cùng là 8 electron giống khí 
hiếm Ne gần nhất. 

GV yêu cầu 1 HS viết công thức electron 
và công thức cấu tạo phân tử N 2 . 

GV bổ sung : Hai nguyên tử N liên kết 
với nhau bằng 3 cặp electron liên kết 
biểu thị bằng ba gạch (=), đó là liên kết 
ba. Liên kết ba bền hơn liên kết đôi. Ớ 
nhiệt độ thường, khí nitơ rất bền, kém 
hoạt động do có liên kết ba. 

Hoạt động 

c) Khái niệm liên 

GV giới thiệu : Liên kết được tạo thành 
trong phân tử H 2 , N 2 vừa trình bày ở 
trên được gọi là liên kết cộng hoá trị. 


HS: 

:N :: N: => N = N 

Công thức electron Công thức cấu tạo 


4 (5 phút) 

kết cộng hoá trị 
Kết luận : 

- LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ LÀ 
LIÊN KẾT ĐƯỢC TẠO NÊN 

GIỮA HAI NGUYÊN TỬ BANG 
MỘT HAY NHIỀU CẶP 
ELECTRON DÙNG CHUNG. 

- Mỗi cặp electron chung tạo nên một 
liên kết cộng hoá trị, nên ta có liên kết 
đơn (trong phân tử H 2 ), liên kết ba 
(trong phân tử N 2 ). 

- Liên kết trong các phân tử H 2 , N 2 tạo 
nên từ hai nguyên tử của cùng một 
nguyên tố (có độ âm điện như nhau), 
do đó liên kết trong các phân tử đó 
không phân cực. Đó là liên kết cộng 
hoá trị không phân cực. 




2. Liên kết giữa các nguyên tử khác nhau 
Sự hình thành hợp chất 

Hoạt động 5(10 phút) 
a) Sự hình thành phân tửhiđro clorua HCl 
GV : Nguyên tử H có 1 e ỏ lóp ngoài 
cùng —» còn thiếu 1 e để có vỏ bền 
kiểu He. Nguyên tử C1 có 7 e ở lớp 
ngoài cùng —> còn thiếu 1 e để có vỏ 
bền kiểu Ar. 

GV : Hãy trình bày sự góp chung HS : Mỗi nguyên tử H và C1 góp 1 
electron của chúng để tạo thành phân electron tạo thành 1 cặp electron chung 
tử HC1 ? -> tạo thành 1 liên kết cộng hoá trị. 

GV : Giá trị độ âm điện của C1 (3,16) HS : 
lớn hon độ âm điện của H (2,20) nên 

cặp electron liên kết bị lệch về phía H- + C11 —> H I C1 I —» H - C1 
nguyên tử C1 —» liên kết cộng hoá trị 
này bị phân cực : 

H- + .cì I —»H : C1: 

• • • • 

(Công thức electron) 

-> H - C1 -> HC1 

(Công thức cấu tạo) (Công thức phân tử) 

GV chiếu mô hình động về sự hình HS: Quan sát. 
thành liên kết trong phân tử HC1 lên 
màn hình cho HS quan sát. 

GV kết luận : Liên kết cộng hoá trị HS: Ghi kết luận. 

trong đó cặp electron chung bị lệch về 

phía một nguyên tử (có độ âm điện lớn 

hon) gọi là liên kết cộng hoá trị có cực 

hay liên kết cộng hoá trị phân cực. 



GV giải thích thêm : Trong công thức 
electron của phân tử có cực, người ta đặt 
cặp electron chung lệch về phía kí hiệu 
của nguyên tử có độ âm điện lớn hơn. 

Hoạt động 6 (8 phút) 

h) Sự hình thành phân tử khí cacbonic co 2 (có cấu tạo thẳng) 

GV : Viết cấu hình electron của nguyên 
tử c (Z = 6) và o (Z = 8 ) ? 

GV : Hãy trình bày sự góp chung 
electron của chúng để tạo thành phân 

tử C0 2 , sao cho xung quanh mỗi 
nguyên tử c hoặc o đều có lớp vỏ 8 e 
bền. Từ đó hãy suy ra công thức 
electron và công thức cấu tạo. Biết 
phân tử C0 2 có cấu tạo thẳng. 

GV kết luận : Theo công thức electron, 
mỗi nguyên tử c hay o đều có 8 e ở 
lóp ngoài cùng đạt cấu hình của khí 
hiếm nên phân tử C0 2 bền vững. Trong 
công thức cấu tạo, phân tử C0 2 có hai 
liên kết đôi. Liên kết giữa o và c là 
phân cực, nhưng thực nghiệm cho biết 
phân tử C0 2 có cấu tạo thẳng nên phân 
tử này không phân cực. 

Hoạt động 7 (2 phút) 

CỦNG CỐ BÀI - BÀI TẬP VỀ NHÀ 

• GV củng cố bài, bằng cách yêu cầu HS nhắc lại sự hình thành liên kết cộng 
hoá trị trong phân tử đơn chất và hợp chất như thế nào ? So sánh với sự tạo thành 
liên kết ion (ví dụ trong phân tử HC1 và NaCl). 

• Bài tập về nhà : 1, 2, 3, 4 (SGK). 


HS : c : ls 2 2s 2 2p 2 (2, 4 ) 
o : ls 2 2 s 2 2 p 4 ( 2 , 6 ) 

HS : Trong phân tử C 0 2 , nguyên tử c 
ở giữa 2 nguyên tử o, nguyên tử c 

góp chung với mỗi nguyên tử o hai 
electron, mỗi nguyên tử o góp chung 
với nguyên tử c hai electron. Ta có : 

: 0:: c :: b: => 0 = c = 0 

(Công thức electron) (Công thức cấu tạo) 


Tiết 24 


LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ (tiếp) 




A. MỤC TIÊU 

7. HS biết được tính chất của các chất có liên kết cộng hoá trị. 

8 . HS có khả năng vận dụng hiệu độ âm điện để phân loại một cách tương đối: 
liên kết cộng hoá trị không cực, liên kết cộng hoá trị có cực, liên kết ion. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• Bảng 6 (tr. 45, SGK) : Giá trị độ âm điện của nguyên tử một số nguyên tố 
nhóm A. 

• Máy tính, đèn chiếu, bút dạ, giấy trong. 


c. TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 (12 phút) 

KIỂM TRA BÀI CŨ 

GV gọi 2 HS yêu cầu trình bày các nội 
dung sau : 

HS : Lên bảng trình bày. 

1. Trình bày sự tạo thành liên kết cộng 

HS 1 : Viết công thức electron và 

hoá tri của các phân tử : H 2 , HC1 và 

công thức cấu tạo các phân tử H 2 , HC1 

co 2 ?' 

và C0 2 . Giải thích. 

2. So sánh sự tạo thành liên kết trong 

HS 2 : Giải thích sự tạo thành liên kết 

phân tử NaCl và HC1 ? 

ion (NaCl) và liên kết cộng hoá trị 

GV nhận xét, cho điểm. 

(HC1) 

Hoạt động 2 ( 10 phút) 

3. Tính chất của các chất có liên kết cộng hoá trị 

GV cho HS đọc SGK và tự tổng kết 

HS : Thảo luận 2 phút. Sau đó kết 

theo các nội dung sau : 

luận : 

1. Kể tên các chất mà phân tử chỉ có 

1. Các chất mà phân tử chỉ có liên kết 

liên kết cộng hoá trị ? 

cộng hoá trị có thể là : 

- Các chất rắn : đường, lưu huỳnh, iot,... 

- Các chất lỏng : nước, rượu, xăng, 
dầu, ... 

- Các chất khí: khí cacbonic, khí clo, 
khí hiđro, ... 



2. Tính chất của các chất có liên kết 2. Các chất có cực như rượu etylic, 
cộng hoá trị ? đường, ... tan nhiều trong dung môi có 

GV có thể hướng dẫn HS làm các thí cực như nước. 

nghiệm : • Phần lớn các chất không cực như lưu 

- Hoà tan đường, rượu etilic, iot vào huỳnh, iot, các chất hữu cơ không cực 

nước. tan trong dung môi không cực như 

- Hoà tan tan đường, iot vào benzen. benzen, cacbon tetra clorua,... 

=> So sánh khả năng hoà tan của các • Nói chung các chất có liên kết cộng 
chất trong dung môi khác nhau. hoá trị không cực không dẫn điện ở 

mọi trạng thái. 

II. ĐỘ ÂM ĐIỆN VÀ LIÊN KÊT HOÁ HỌC 
Hoạt động 3 (8 phút) 

1. Quan hệ giữa liên kết cộng hoá trị không cực, liên kết cộng hoá trị có cực 

và liên kết ion 

GV tổ chức cho ỉỈS thảo luận, so sánh HS : Thảo luận theo nhóm, 
để rút ra sự giống nhau và khác nhau ra | u; ' m . 
giữa liên kết cộng hoá trị không cực, , _ , ^ 

,.„ , . „ , ' . , ; „ ■ 1. Trong phân tứ, nếu cặp electron 

hên kết cộng hoa tri có cực và hên kết , , , ■, 

chung ớ giữa 2 nguyên tứ hên kết ta 

có liên kết cộng hoá trị không cực. 

2. Nếu cặp electron chung lệch về một 
nguyên tử (có giá trị độ âm điện lớn hơn), 
thì đó là hên kết cộng hoá trị có cực. 

3. Nếu cặp electron chung lệch hẳn về 
một nguyên tử, ta sẽ có liên kết ion. 

GV kết luận : Như vậy giữa liên kết 
cộng hoá trị không cực, liên kết cộng 
hoá trị có cực và liên kết ion có sự 
chuyển tiếp với nhau. Sự phân loại chỉ 
có tính chất tương đối. Liên kết ion có 
thể được coi là trường hợp riêng của 
liên kết cộng hoá trị. 



Hoạt động 4(10 phút) 

2. Hiệu độ âm điện và liên kết hoá học 

GV đặt vấn đề : Để xác định kiểu liên 
kết trong phân tử hợp chất, người ta 
dựa vào hiệu độ âm điện. Theo thang 
độ âm điện của Pau-linh, người ta dùng 
hiệu độ âm điện để phân loại một cách 
tưong đối loại liên kết hoá học theo 
quy ước sau : 

Hiệu dộ âm điện HS : Ghi bảng phí 


HS : Ghi bảng phân loại liên kết dựa 
Loại liên kêt vào hiệu độ âm điện. 

0 < Aỵ < 0,4 Liên kết cộng hoá 
trị không cực 

0,4<Ax<l,7 Lién kết cộng hoá 
trị có cực. 

Aỵ > 1,7 Liên kết ion 

GV hướng dẫn HS vận dụng bảng phân HS : a) Trong NaCl: A/_ = 3,16 - 0,93 
loại liên kết trên để làm các thí dụ = 2,23 > 1,7 —> liên kết giữa Na và C1 


trong SGK. 


là liên kết ion. 

b) Trong phân tử HC1 : Ax = 3,16 - 
2,2 = 0,96 —» 0,4 < Ax < 1,7 —> liên 
kết giữa H và C1 là liên kết cộng hoá 
trị có cực. 

c) Trong phân tử H 2 : Ax = 2,20 - 2,20 
= 0,0 —» 0 < Ax < 0,4 —» liên kết giữa 
H và H là liên kết cộng hoá trị không 
cực. 


GV : Nhận xét cách giải. 


Hoạt động 5 (5 phút) 

CỦNG CỐ BÀI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ 


• GV yêu cầu HS : 




- Phân biệt liên kết cộng hoá trị không cực, liên kết cộng hoá trị có cực, liên 
kết ion. 

- Sử dụng hiệu độ âm điện để xét tính chất ion, cộng hoá trị của một số hợp 
chất, đơn chất. 

• Bài tập về nhà : 5, 6 , 7 (SGK). 

D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 

1. Đáp án D. 

2. Đáp án B. 

3. Đáp án A. 

4. Theo SGK. 


5. 


Phân tử 

CaClọ 

A1C1 3 CaS A1 2 S 3 

Hiệu độ âm điện (A%) 

2,16 

1,55 1,58 0,97 

Loại liên kết 

lon 

Cộng hoá trị có cực 


6 . Công thức electron và công thức cấu tạo các phân tử sau : 


:g:q: C1-C1 


H 

.H 

H\ ,H 

:’c 

H* 

::c; 

• H 

X 

/ 

u 

II 

H 

X 



h:n:h 



ii 


H 

H: c: H 
H 

H: c:: c: H 


H 

H-C-H 

H 

H-C=C-H 

H-N-H 

I 

H 


7. a) 9 X : ls 2 2s 2 2p 5 — > Đây là F có độ âm điện là 3,98. 

19 A : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 —» Đây là K có độ âm điện là 0,82. 
s z : ls 2 2s 2 2p 4 —> Đây là o có độ âm điện là 3,44. 
b) Cặp X và A, Aỵ = 3,98 - 0,82 = 3,16 —» liên kết ion. 

Cặp A và z, Ax = 3,44 - 0,82 = 2,62 —> liên kết ion. 

Cặp X và z, A'/_ = 3,98 - 3,44 = 0,54 —> liên kết cộng hoá trị có cực. 


D. Tư LIỆU THAM KHẢO 



Hiện nay có hai phương pháp cơ học lượng tử để khảo sát liên kết hoá học là 
phương pháp liên kết hoá trị hay phương pháp cặp electron (viết tắt VB - Valence 
Bond) và phương pháp obỉtan phân tử (viết tắt MO - Molecular Orbital). (i) 

1. Phương pháp VB 

a > Nội dung cơ bản 

• Phương pháp VB cho rằng trong phân tử các electron vẫn chuyển động trên 
các obitan nguyên tử (AO - Atomic Orbital). Sự phân bố electron và các AO đó 
tạo nên cấu hình electron của phân tử. 

• Mỗi liên kết cộng hoá trị được hình thành do sự ghép đôi hai electron có 
spin đối song mà mỗi electron này trước khi tham gia liên kết thuộc một nguyên tử 
(trường hợp chung). 

• Trong sự hình thành liên kết hoá học có sự xen phủ hai AO tham gia liên 
kết. Sự xen phủ này được ưu tiên theo phương của trục nối hai hạt nhân nguyên tử 
(tính định hướng của liên kết cộng hoá trị ) và được phân bố theo hướng sự xen phủ 
lớn nhất ( nguyên lí xen phủ cực đại). 

• Độ xen phủ các AO hoá trị càng lớn thì liên kết càng bền (độ xen phủ càng 
lớn khi năng lượng và hiệu năng lượng các AO hoá trị càng nhỏ). 

b) Liên kết ỗ và liên kết n 

Cả hai đều là liên kết cộng hoá trị, chỉ khác : 

• Liên kết 6 là liên kết được tạo thành do sự xen phủ các AO hoá trị học theo 
trục liên kết —> xen phủ trục "đầu với đầu" (head to head). 

• Liên kết n được tạo thành do sự xen phủ các AO hoá trị ở hai bên trục liên 
kết -» xen phủ "bên với bên" (side to side). => Liên kết 6 bền hơn liên kết 7t. 

Giữa hai nguyên tử liên kết với nhau trong phân tử bao giờ cũng chỉ tồn tại 1 
liên kết 6, còn số liên kết n có thể bằng 0, 1 hoặc 2. 

c) Độ bội liên kết theo phương pháp VB 

• Độ bội liên kết giữa 2 nguyên tử bằng số liên kết giữa chúng, nghĩa là bằng 
số cặp electron liên kết giữa 2 nguyên tử. 

• Độ bội liên kết càng lớn thì liên kết càng bền và độ dài liên kết càng ngắn. 
Ngoài ra độ bội liên kết còn phụ thuộc vào độ xen phủ AO hoá trị. 


(,) Xem thêm : Cao Cự Giác. Tuyển tập bài giảng hoá vô cơ, NXB Đại học Sư Phạm, Hà Nội, 2005. 



d) Sự lai hoá AO 

• Thuyết lai hoá cho phép giải thích được bản chất liên kết cộng hoá trị cho 
nhiều phân tử hữu cơ và phức chất, giải quyết được hai khó khăn của phương pháp 
VB : dạng hình học của phân tửvầ độ bền của các liên kết. 

• Sự lai hoá của một nguyên tử là sự tổ hợp các AO hoá trị của nguyên tử đó ở 
trạng thái cơ bản hoặc kích thích sao cho tạo được số AO lai hoá bằng đúng số AO 
tổ hợp nhưng có năng lượng tương đương nhau (sự san bằng năng lượng), tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc xen phủ với AO hoá trị của các nguyên tử xung quanh để 
hình thành các liên kết cộng hoá trị bền vững. Bao gồm các dạng lai hoá. 

+ Lai hoá sp 3 (tứ diện đều) : 1 AOs + 3 AOp —> 4 AOsp 3 

+ Lai hoá sp 2 (tam giác) : 1 AOs + 2 AOp —» 3 AOsp 2 

+ Lai hoá sp (đường thẳng) : 1 AOs + 1 AOp -> 2 AOsp 
và một số dạng khác như sp 3 d, sp 3 d 2 ,... 

• Điều kiện lai hoá bền : 

+ Năng lượng các AO tham gia lai hoá thấp và xấp xỉ bằng nhau. 

+ Độ xen phủ các AO lai hoá với các AO nguyên tử khác tham gia liên 
kết phải lớn hơn. 

• Dự đoán kiểu lai hoá và dạng hình học của phân tử: 

Xét phân tử AX m E n trong đó nguyên tử X liên kết với nguyên tử ở trung tâm A 
bằng những liên kết 6 và n cặp electron không liên kết hay cặp electron tự do (E). 
Khiđó tổng m + n xác định dạng hình học của phân tử : 

m + n = 2 -> A lai hoá sp —> phân tử thẳng 

m + n = 3 —> A lai hoá sp 2 -> phân tử phẳng tam giác 

m + n = 4 —> A lai hoá sp 3 -» phân tử tứ diện 

m + n = 5 -» A lai hoá sp 3 d —» phân tử tháp đôi đáy tam giác 

m + n = 6 —> A lai hoá sp 3 d 2 -» phân tử tháp đôi đáy vuông (bát diện). 

Ví dụ : 

Trong BeH 2 có m + n = 2 —> Be lai hoá sp 
Trong BF 3 có m + n = 3 —» B lai hoá sp 2 
Trong CH 4 có m + n = 4 —> c lai hoá sp 3 
Trong NH 3 có m + n = 4 —> N lai hoá sp 3 



Trong PC1 5 có m + n = 5 —> p lai hoá sp 3 d 

Trong XeF 4 có m + n = 6 —» Xe lai hoá sp 3 d 2 . 

2. Phương pháp MO 

a> Nội dung cơ bản 

• Phương pháp MO cho rằng phân tử không tồn tại các AO mà các electron 
của phân tử chuyển động trên các obitan chung của phân tử được gọi là MO. về 
nguyên tắc, liên kết hoá học theo phương pháp MO là liên kết giải toả (chung cho 
cả phân tử). 

• Obitan chung của phân tử được hình thành do sự tổ hợp tuyến tính các obitan 
phân tử có một electron. Người ta hình dung lấy obitan phân tử một electron như 
sau : Khi một electron chuyển động gần hạt nhân hơn so với các hạt nhân khác thì 
AO mô tả chuyển động của electron đó gọi là obitan phân tử (MO) một electron. 

=> MO chung tổ hợp tuyến tính được viết như sau : 

V = Z C iVi 

i=l 

Người ta gọi đó là sự gần đúng MO - LCAO (Molecular Orbital is the Linear 
Combination of Atomic Orbitals). 

• Về nguyên tắc phải lấy vô số hàm cơ sở (i = 1 — > co) thì kết quả tính trên mới 
thật sự là tin cậy. Tuy nhiên sẽ gặp trở ngại về thời gian tính toán vì vậy người ta 
lấy một số hữu hạn (i = 1 —> k) hàm cơ sở : 

V = Ềc,\ự i 

i=l 

Đặt Vị/ vào phương trình Schrodinger rồi giải ra sẽ tìm được hàm Vị/ và năng 
lượng E tương ứng. về nguyên tắc, số MO thu được bằng tổng số AO tham gia tổ 
hợp. Các MO này gồm 2 loại : MO liên kết (năng lượng thấp), và MO phản liên 
kết (năng lượng cao). 

• Sự điền electron vào các MO đó (tuân theo nguyên lí vững bền, nguyên lí 
Pauli, quy tắc Hund) cho ta cấu hình electron của phân tử. 

b) Điều kiện tổ hợp có hiệu quả các AO 

• Các AO phải có cùng tính chất đối xứng. 

• Năng lượng các AO phải xấp xỉ nhau. 

• Các AO phải xen phủ nhau rõ rệt. 



về mặt định tính, để biết được các AO có cùng tính chất đối xứng hay không, 
có thể dựa vào sự xen phủ dương, âm hoặc bằng không của các AO : 

- Sự xen phủ dương nếu miền xen phủ của 2 AO đều cùng dấu (Hình la). 

- Sự xen phủ âm nếu miền xen phủ của 2 AO khác dấu (Hình lb) 

- Sự xen phủ bằng không khi các miền xen phủ dương và âm bằng nhau 
(Hình lc). 


s — s (6) 



GXBEXĐ ©GXE) 


p - p (6) 


s - p (6) 



b) 


p - p (ti) 

0EX3 


c) 



p - d (ti) 




Hình 1. Sự xen phủ dương (a), âm (b) và bằng không (c) của các AO. 

• Chỉ có xen phủ dương mới có thể tạo được liên kết và trong trường hợp 
này các AO mới có cùng tính chất đối xứng nghĩa là chúng mới tổ hợp được với 
nhau. Tuy nhiên việc tổ hợp có hiệu quả hay không còn phụ thuộc vào hai điều 
kiện còn lại. 


Tiết 25 


TINH THẾ NGUYÊN TỬ 
VÀ TINH THỂ PHÂN TỬ 


A. MỤC TIÊU 







5. Giúp HS hiểu : Cấu tạo mạng tinh thể nguyên tử, liên kết trong mạng tinh 
thể nguyên tử là liên kết cộng hoá trị, tính chất chung của mạng tinh thể nguyên 
tử. Cấu tạo mạng tinh thể phân tử, liên kết trong mạng tinh thể phân tử là lực liên 
kết yếu giữa các phân tử, tính chất chung của mạng tinh thể phân tử. 

6 . HS có kĩ năng vận dụng : So sánh mạng tinh thể nguyên tử, mạng tinh thể 
phân tử, mạng tinh thể ion. Biết tính chất chung của từng loại mạng tinh thể để 
có cách sử dụng tốt và hiệu quả các vật liệu có cấu tạo từ các loại mạng tinh thể 
kể trên. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GVVÀ HS 

• GV : Máy tính, máy chiếu, một số mô phỏng động về cấu trúc tinh thể 
nguyên tử, phân tử, ion. Nếu không có các mô phỏng động, GV có thể phóng to 
hình vẽ cuối bài này làm tu liệu dạy học. Một ít tinh thể iot.. 

• HS : Chuẩn bị bài và nghiên cứu các hình vẽ và mô hình cấu trúc phân tử 
trong SGK. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


I. TINH THỂ NGUYÊN TỬ 


Hoạt động 1 (10 phút) 

1. Tinh thể nguyên tử 

GV chiếu mạng tinh thể kim cuơng lên HS : Quan sát. 
màn hình cho HS quan sát. 

GV : Nguyên tử cacbon có bao nhiêu ỈỈS : 4e. 
electron ở lớp ngoài cùng ? 

GV : Kim cuơng là một dạng thù hình HS : Nghe giảng. 

của cacbon, thuộc loại tinh thể nguyên 

tử. Nguyên tử cacbon có 4 electron ở 

lóp ngoài cùng. Trong tinh thể kim 

cuơng, mỗi nguyên tử cacbon liên kết 

với 4 nguyên tử cacbon lân cận gần 

nhất bằng 4 cặp electron chung, đó là 

4 liên kết cộng hoá trị. Các nguyên tử 

cacbon này nằm trên 4 đỉnh của một tứ 

diện đều. Mỗi nguyên tử cacbon lại 

liên kết với 4 nguyên tử cacbon khác. 



GV : Yêu cầu HS quan sát mô hình HS : Tinh thể nguyên tử cấu tạo từ 
tinh thể kim cuơng từ đó khái quát hoá những nguyên tử đnợc sắp xếp một 
về tinh thể nguyên tử. cách đều đặn, theo một trật tự nhất 

định trong không gian tạo thành một 
mạng tinh thể là những nguyên tử liên 
kết với nhau bằng các liên kết cộng 
hoá trị. 

Hoạt động 2 (5 phút) 

2. Tính chất chung của tinh thê nguyên tử 

GV : Em nào có thể cho biết một số HS : Kim cuong dùng làm dao cắt 
ứng dụng thuờng gặp của kim cuong ? kính, làm mũi khoan để khoan sâu vào 

lòng đất tìm dầu mỏ. 

GV : Điều đó nói lên tính chất gì của HS : Rất cứng, 
kim cuông. 

GV : Tại sao kim cuông lại cứng nhu HS : Lực liên kết cộng hoá trị trong 

vậy ? tinh thể nguyên tử kim cuơng là rất lớn. 

GV bổ sung : Các tinh thể nguyên tử 

đều rất bền vững, rất cứng, khó nóng 

chảy, khó sôi. Kim cuong có độ cứng 

lớn nhất so với các tinh thể đã biết nên 

đuợc quy uớc có độ cứng là 10 đon vị 

để đo độ cứng các chất khác. 

II. TINH THỂ PHÂN TỬ 
Hoạt động 3(15 phút) 

1. Tinh thể phán tử 

GV chiếu mô hình tinh thể phân tử iot HS : Quan sát. 
và mạng tinh thể nuớc đá lên màn hình 
để HS quan sát. 

GV mô tả : Tinh thể iot (I 2 ) là tinh thể HS : Nghe giảng. 

phân tử, ở nhiệt độ thuờng iot ở thể rắn 

với cấu trúc tinh thề mạng lưới lập phương 

tâm diện : Các phân tử iot ở 8 đỉnh và ở 

các tâm 6 mặt của hình lập phuơng. 

Tinh thể nuớc đá cũng là tinh thể phân 
tử. Trong tinh thể nuớc đá, mỗi phân tử 
nuớc liên kết với 4 phân tử nuớc gần 



nhất nằm trên 4 đỉnh của một tứ diện 
đều. Mỗi phân tử nước ở đỉnh lại liên 
kết với 4 phân tử lân cận nằm ở 4 đỉnh 
của hình tứ diện đều khác và cứ tiếp 
tục như vậy. 

GV : Từ mô hình tinh thể phân tử của HS : Tinh thể phân tử cấu tạo từ những 
iot và nước đá, em hãy khái quát thế phân tử được sắp xếp một cách đều đặn, 
nào là tinh thể phân tử ? theo một trật tự nhất định trong không 

gian tạo thành một mạng tinh thể, ở các 
điểm nút của mạng tinh thể là những 
phân tử liên kết với nhau bằng lực tương 
tác yếu giữa các phân tử. 

GV kết luận : Phần lớn các chất hữu 
cơ, các đơn chất phi kim ở nhiệt độ 
thấp đều kết tinh thành mạng lưới tinh 
thể phân tử (phân tử có thể gồm một 
nguyên tử như các khí hiếm, hoặc 
nhiều nguyên tử như các halogen, Oi, 

n 2 , h 2 , h 2 Ố, h 2 s, co 2 ... 

Hoạt động 4 (10 phút) 

2. Tính chất chung của tinh thê phán tử 

GV : Em nào cho biết một số tính chất HS : Nước đá dễ tan, viên băng phiến 
của nước đá, viên băng phiến (long dễ bay hơi. 
não) trong tủ quần áo ? 

GV đun một ít tinh thể iot để HS thấy HS : Quan sát nhận xét. 
được iot rắn bị đun nhẹ đã dễ dàng 
chuyển thành hơi iot màu tím. 

GV : Tại sao tinh thể phân tử dễ nóng HS : Trong tinh thể phân tử, các phân 
chảy, dễ bay hơi như vậy ? tử vẫn tồn tại như những đơn vị độc lập 

GV hướng dẫn HS đọc SGK để tìm câu và hút nhau bằng lực tương tác yếu 
trả lời. giữa các phân tử —> Tinh thể phân tử 

dễ nóng chảy, dễ bay hơi. 

GV bổ sung : Ngay ở nhiệt độ thường 
một phần tinh thể naphtalen (băng 
phiến) và iot đã bị phá huỷ, các phân 
tử tách rời khỏi mạng tinh thể và 
khuếch tán vào không khí làm cho ta 



dễ nhận ra mùi của chúng. Các tinh thể 
phân tử không phân cực, dễ bị hoà tan 
trong các dung môi không phân cực 
(nhưbenzen, toluen, xăng,...) 

Hoạt động 5 (5 phút) 

CỦNG CỐ BÀI - BÀI TẬP VỀ NHÀ 

• GV đặt câu hỏi : Em hãy nêu rõ sự khác nhau về cấu tạo và liên kết trong 
mạng tinh thể nguyên tử và mạng tinh thể phân tử ? 

Yêu cẩu trả lời : 

- Tinh thể nguyên tử : Ớ các điểm nút của mạng tinh thể là những nguyên tử 
liên kết với nhau bằng các liên kết cộng hoá trị. 

- Tinh thể phân tử : Ớ các điểm nút của mạng tinh thể là những phân tử liên 
kết với nhau bằng lực tưong tác yếu giữa các phân tử (lực hút Vande Van). 

• Bài tập về nhà : 1, 2, 3, 4, 5, 6 (SGK). 

D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK 

1. Đáp án c. 

2. Đáp án B. 

3. Tinh thể nguyên tử (kim cương), tinh thể phân tử (iot, nước đá), tinh thể ion 
(muối ăn). 

• Tinh thể nguyên tử : bền vững, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi 
khá cao. 

• Tinh thể phân tử : dễ nóng chảy, dễ bay hơi. 

• Tinh thể ion : rất bền vững, dạng rắn, khó bay hơi, khó nóng chảy, dễ tan 
trong nước. 

4. a) Chất có mạng tinh thể nguyên tử : kim cương. 

Chất có mạng tinh thể phân tử : ở nhiệt độ thấp có khí hiếm N 2 , 0 2 , H 2 , C0 2 , 
H 2 0 kết tinh thành phân tử. 

b) Lực liên kết cộng hoá trị trong tinh thể nguyên tử rất lớn —> tinh thể nguyên 
tử bền vững, khá cứng, khó nóng chảy, khó bay hơi. 

Trong tinh thể phân tử, các phân tử hút nhau bằng lực tương tác yếu giữa các 
phân tử (lực Vande Van) —»• tinh thể phân tử dễ nóng chảy, dễ bay hơi. 

5. Lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược dấu tương đối lớn nên tinh thể ion rất 
bền vững -» các hợp chất ion đều khá rắn, khó bay hơi, khó nóng chảy. 

6 . Liên kết chủ yếu trong 3 loại mạng tinh thể đã học : 



• Tinh thể nguyên tử : liên kết cộng hoá trị. 

• Tinh thể phân tử : lực tương tác yếu giữa các phân tử. 

• Tinh thể ion : lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược dấu. 

TINH THỂ NGUYÊN TỬ, TINH THỂ PHÂN TỬ, TINH THỂ ION 



Mô hình tinh thể kim cương 



Ocr 

9 Na' 



of£?StT 

.ặàặỳ 




Mô hình tinh thể phân tử của muối ăn 


Tiết 26 


HOÁ TRỊ VÀ SỐ OXI HOÁ 
























































A. MỤC TIÊU 

4. HS hiểu được : Hoá trị trong hợp chất ion, hợp chất cộng hoá trị. Khái 
niệm số oxi hoá (SOXH). 

5. HS có kĩ năng vận dụng để xác định đúng hoá trị, cộng hoá trị và số oxi 
hoá của các nguyên tố trong các đon chất và hợp chất hoá học. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 


• GV : Máy tính, máy chiếu, bảng tuần hoàn. 

• HS : Ôn tập về liên kết ion, liên kết cộng hoá trị. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 (3 phút) 

KIỂM TRA BÀI CŨ 

GV chiếu câu hỏi lên màn hình : HS : Lên bảng trình bày. 
Hãy so sánh về liên kết ion và liên kết 
cộng hoá trị trong hai hợp chất NaCl và 
HCl ? 

GV nhận xét, cho điểm 

I. HOÁ TRỊ 


Hoạt động 2(10 phút) 

1. Hoá trị trong hợp chất ion 

GV : Trong các hợp chất ion, hoá trị HS : Ghi khái niệm điện hoá trị vào 
của một nguyên tố bằng điện tích của vở. 
ion và được gọi là điện hoá trị của 
nguyên tố đó 

GV chiếu thí dụ SGK lên màn hình. HS : Ghi thí dụ. 

Thí dụ : Trong hợp chất NaCl, Na có 
điện hoá trị 1+ và C1 có điện hoá trị 1-. 

Trong hợp chất CaF 2 , Ca có điện hoá 
trị 2+ và F có điện hoá trị 1-. 




GV : Tại sao như vậy ? 


HS : NaCl là hợp chất ion được tạo 
nên từ cation Na + và anion Cl do đó 
điện hoá trị của Na là 1+ và của C1 
là 1-. 

Tương tự, CaF 2 là hợp chất ion được 
tạo nên từ cation Ca 2+ và anion F nên 
điện hoá trị của Ca là 2+ và của F là 1-. 

GV : Người ta quy ước, khi viết điện 
hoá trị của nguyên tố, ghi giá trị điện 
tích trước, dấu của điện tích sau. 

GV : Em hãy xác định điện hoá trị của HS : K z O, CaCl 2 , A1 2 0 3 , KBr. 
từng nguyên tố trong mỗi hợp chất ion Điện hoá trị: 

sauđâ y: 1+2- 2+1- 3+2- 1+1- 

K 2 0, CaCl 2 , A1 2 0 3 , KBr. 

GV : Qua dãy trên, em có nhận xét gì HS : Các nguyên tố kim loại thuộc 
về điện hoá trị của các nguyên tố kim nhóm IA, IIA, IIIA có số electron ỏ 
loại thuộc nhóm IA, IIA, IIIA và các lớp ngoài cùng là 1, 2, 3 có thể 
nguyên tố phi kim thuộc nhóm VIA, nhường nên có điện hoá trị là 1+, 2+, 
VIIA ? 3+. 

Các nguyên tố phi kim thuộc nhóm 
VIA, VIIA nên có 6, 7 electron lóp 
ngoài cùng, có thể nhận thêm 2 hay 1 
electron vào lớp ngoài cùng, nên có 
điện hoá trị 2-, 1-. 

Hoạt động 3 (10 phút) 

2. Hoá trị trong hợp chất cộng hoá trị 
GV chiếu quy tắc lên màn hình : HS : Ghi quy tắc. 

Quy tắc : Trong các hợp chất cộng hoá 
trị, hoá trị của một nguyên tố được xác 
định bằng số liên kết cộng hoá trị của 
nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử 
và được gọi là cộng hoá trị của nguyên 
tố đó. 



GV chiếu công thức cấu tạo của NH 3 
lên màn hình và phân tích : 

H-N-H 

I 

H 

GV : Nguyên tử N có bao nhiêu liên kết HS : N có 3 liên kết cộng hoá trị 
cộng hoá trị ? Suy ra nguyên tố N có nguyên tố N có cộng hoá trị 3. 
cộng hoá trị bằng bao nhiêu ? 

GV : Mỗi nguyên tử H có bao nhiêu HS : H có 1 liên kết cộng hoá trị -» 
liên kết cộng hoá trị ? nguyên tố H có cộng hoá trị 1. 

Suy ra nguyên tố H có cộng hoá trị 
bằng bao nhiêu ? 

GV : Gọi 1 HS xác định công thức hoá HS : H - o - H H 

trị của từng nguyên tố trong phân tử H - c -H 

nuớc và metan ? H 

=> Trong H 2 0 : Nguyên tố H có cộng 
hoá trị 1, nguyên tố o có cộng hoá trị 2. 

=> Trong CH 4 : Nguyên tố c có cộng 
hoá trị 4, nguyên tố H có cộng hoá trị 1. 

Hoạt động 4 ( 15 phút) 

II. SỐ OXI HOÁ (SOXH) 

1. Khái niệm 

GV đặt vấn đề : SOXH thuờng đuợc sử 
dụng trong việc nghiên cứu phản ứng 
oxi hoá khử (sẽ học ở học kì II) 

GV chiếu khái niệm lên màn hình : HS : Ghi khái niệm. 

SOXH của 1 nguyên tố trong phân tử là 
điện tích của nguyên tử nguyên tố đó 
trong phân tử, nếu giả định rằng mọi 
liên kết trong phân tử đều là liên kết ion. 

2. Các quy tắc xác định SOXH 

GV chiếu lần luợt các quy tắc lên màn 

hình, sau đó đua ra thí dụ yêu cầu HS 
xác định SOXH của các nguyên tố : 



Quy tắc 1 : SOXH của các nguyên tố 
trong các đơn chất bằng không. 


Quy tắc 2 : Trong một phân tử, tổng số 
SOXH của các nguyên tố bằng 0. 

Quỵ tắc 3 : SOXH của các ion đơn 
nguyên tử bằng điện tích của ion đó. 
Trong ion đa nguyên tử, tổng số SOXH 
của các nguyên tố bằng điện tích của 
ion. 

Quy tắc 4 : Trong hầu hết các hợp chất, 
SOXH của H bằng +1, trừ một số 
trường hợp như hiđrua, kim loại (NaH, 
CaH 2 , ...). SOXH của o bằng -2 trừ 
trường hợp OF 2 , peoxit (chẳng hạn 

h 2 o 2 , ...). 

GV lưu ý HS về cách viết SOXH : 
SOXH được viết bằng chữ số thường 
dấu đặt phía trước và được đặt ở trên kí 

hiệu nguyên tố, thí dụ : N H 3 


HS: Ghi quy tắc 1. 

Thí dụ : Trong phân tử đơn chất Na, 
Ca, Zn, Cu, H 2 , Cl 2 , N 2 thì SOXH của 
các nguyên tố đều bằng 0. 

Thí clụ : Trong NH 3 , SOXH của H là 
+ 1 SOXH của N là -3. 

Thí dụ : SOXH của các nguyên tố ở 
các ion K + , Ca 2+ , cr, s 2 lần lượt là +1, 
+2,-1,-2. 

SOXH của N trong ion NO, là X -> 
X + 3 (-2) = -1 —» X = +5. 


Hoạt động 5 (7 phút) 

DẶN DÒ - CỦNG CỐ BÀI - BÀI TẬP VỀ NHÀ 

• GV yêu cầu HS phân biệt điện hoá trị và cộng hoá trị, số oxi hoá và cách tính 
số oxi hoá. 


GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập sau : 


Công thức 

Cộng hoá trị của 

Số oxi hoá của 

N = N 

Nlà 

Nlà 

Cl-Cl 

Cllà 

Cllà 

H-O-H 

Hlà 

Hlà 





0 là 

0 là 

Công thức 

Điện hoá trị của 

Số oxi hoá của 


Na là 

Na là 

NaCl 



Cllà 

Cllà 


AI là 

AI là 

A1C1 3 




Cllà 

Cllà 


• Bài tập về nhà : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (SGK). 

D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK 

1. Đáp án B. 

2. Đáp án A. 

3. Điện hoá trị của các nguyên tố là : 

Cs = 1+ ; C1 = 1- ; Na = 1+ ; Ba = 2+ ; o = 2- ; AI = 3+ 

4. Cộng hoá trị của các nguyên tố là : 

H 2 0 : H = 1 ; o = 2. 

CH 4 : c = 4 ; H = 1. 

HC1: H = 1 ; Cl= 1. 

NH 3 : N = 3 ; H = 1. 

5. SOXH của các nguyên tố là : 

C0 2 : c = +4 ; o = -2. 

H 2 0 : H = +1 ; o = -2. 

S0 3 : s = +6 ; o = -2. 

NH 3 : N = -3 ; H = +1. 

NO : N = +2 ; o = -2. 

N0 2 : N = +4 ; o = -2. 

Na + : Na = +1. 

Cu 2+ : Cu = +2. 

Fe 2+ : Fe = +2. 

Fe 3+ : F = +3. 





Al 3+ : AI = +3. 

NH 4 + : N = -3 ; H = +1. 

6. Công thức các chất mà trong đó s lần lượt có SOXH : -2, o, +4, +6 là : H 2 S, 
s, S0 2 , S0 3 . 

7. SOXH của các nguyên tố trong các hợp chất, đơn chất và ion là : 


+1 -2 

a) H 2 s, 

s , 

h 2 sổ 3 , 

H 2 sổ 4 . 

+1 -1 

+1 +1 -2 

+1 +3 -2 

+1 +5 -2 +1 +7 -2 

b) HC1, 

HC1Õ, 

Na C1 Õ 2 , 

HC1Ỡ3, HC1Ố 4 

0 

+2 -1 

+4 -2 

+1 +7 -2 

c) Mn, 

MnCL, 

Mn Õ 2 , 

KMnÕ 4 . 

+7 -2 

+6 -2 

-3 +1 


d) Mn0 4 , 

so:, 

NHỈ. 



Tiết27 LUYỆN TẬP : LIÊN KẾT HOÁ HỌC 

A. MỤC TIÊU 

3. Củng cố các kiến thức về các loại liên kết hoá học, vận dụng giải thích sự 

hình thành một số loại phân tử. Đặc điểm cấu trúc và liên kết của 3 loại tinh thể 

được học. 

4. Rèn luyện kĩ năng xác định hoá trị và số oxi hoá của nguyên tố trong đơn 
chất và hợp chất. 

B. CHUẨN BỊ CỦA Gl/VÀ HS 

• GV : Máy tính, máy chiếu, hệ thống câu hỏi và bài tập. 

• HS : Chuẩn bị trước nội dung các bài tập luyện tập ở nhà. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 (10 phút) 

LIÊN KẾT HOÁ HỌC 




GV chiếu đề bài tập 2 (SGK) lên màn 
hình để HS thảo luận. 

Bài tập 2. Trình bày sự giống nhau và 
khác nhau của 3 loại liên kết: liên kết 

ion, liên kết cộng hoá trị không cực và 
liên kết cộng hoá trị có cực. 


GV huớng dẫn HS phát biểu để điền 
vào bảng sau đây : 


So sánh 

Liên kết 
cộng hoá trị 
không cực 

Liên kết 
cộng hoá 
trị có cực 

Liên kết 

ion 

Giống nhau 
về mục đích 


Khác nhau 
về cách tạo 
liên kết 




Thường tạo 
nên 




Nhận xét 



HS : Thảo luận và hoàn thành vào 
bảng sau : 


So sánh 

Liên kết 
cộng hoá trị 
không cực 

Liên kết 
cộng hoá trị 
có cực 

Liên kết 

ion 

Giống 
nhau về 
mục đích 

Các nguyên tử kết hợp với nhau để 
tạo ra cho mỗi nguyên tử lóp electron 
ngoài cùng bền vững giống cấu 
trúc khí hiếm (2e hoặc 8e). 

Khác nhau 

về cách 
tạo liên 
kết 

Dùng chung 
e. Cập e 
không bị 
lệch 

Dùng chung 
e. Cặp e bị 
lệch về phía 
nguyên tử 
có độ âm 
điện lớn hon 

Cho và 
nhận e 

Thường 
tạo nên 

Giữa các 
nguyên tử 
của cùng 
một nguyên 
tố phi kim 

Giữa phi 
kim mạnh 
yếu khác 
nhau 

Giữa kim 
loại và 
phi kim 

Nhận xét 

Liên kết cộng hoá trị có cực là 
dạng trung gian giữa liên kết cộng 
hoá trị không cực và liên kết ion 


Hoạt động 2(10 phút) 
MẠNG TINH THE 

GV chiếu đề bài tập 6 (SGK) lên màn 
hình để HS thảo luận. 




Bài 6. a) Lấy thí dụ về tinh thể ion, 
tinh thể phân tử, tinh thể nguyên tử. 

B) SO SÁNH NHIỆT ĐỘ NÓNG 
CHẢY CỦA CÁC LOẠI TINH THỂ 

ĐÓ. GIẢI THÍCH. 

C) TINH THỂ NÀO DAN điện 
ĐƯỢC Ở TRẠNG THÁI RẮN ? 

TINH THỂ NÀO DẪN ĐIỆN Được 
KHI NÓNG CHẢY VÀ KHI HOÀ 
TAN TRONG NƯỚC ? 


HS : Chuẩn bị 2 phút. 

a) • Tinh thể ion : NaCl, MgO. 

• Tinh thể nguyên tử : kim cương. 

• Tinh thể phân tử : iot, nước đá, 
băng phiến. 

b) So sánh t° nóng chảy : 

• TINH THỂ ION ĐƯỢC TẠO 
RA DO Lực HÚT TĨNH ĐIỆN 
GIỮA CÁC ION NGƯỢC DẤU -> 
RẤT BỂN, KHÁ RẮN, KHÓ BAY 
HOI, KHÓ NÓNG CHẢY. 

—» Tinh thể nguyên tử tạo thành do 
liên kết cộng hoá trị —» bền vững, khá 
cứng, khó nóng chảy, khó bay hơi. 

• Tinh thể phân tử được hình thành 
bằng lực tương tác yếu giữa các phân 
tử —> dễ nóng chảy, dễ bay hơi. 

C) KHÔNG CÓ TINH THỂ NÀO 
DẪN ĐIỆN ĐƯỢC Ở TRẠNG 
THÁI RẮN. 

Tinh thể ion dẫn điện được ở trạng 
thái nóng chảy và dung dịch. 


Hoạt động 3 (5 phút) 
ĐIỆN HOÁ TRỊ 

GV chiếu đề bài tập 7 (SGK) lên màn 
hình để HS thảo luận : 


Bài 7 : Xác định điện hoá trị của các 
nguyên tố nhóm VIA, VIIA trong các 
hợp chất với các nguyên tố nhóm IA. 


HS : Chuẩn bị 1 phút. 



HS : Điện hoá của các nguyên tố 
nhóm VIA, VIIA trong các hợp chất 
với các nguyên tố nhóm IA là : 

- Các nguyên tố kim loại thuộc nhóm 
IA có số electron ở lóp ngoài cùng là 1 
có thể nhường đi nên có điện hoá trị 1+. 

- Các nguyên tố phi kim thuộc nhóm 
VIA, VIIA có 6, 7 electron lớp ngoài 
cùng có thể nhận thêm 2 hay 1 
electron vào lớp ngoài cùng, nên có 
điện hoá trị 2-, 1-. 

Hoạt động 4 ( 10 phút) 

HOÁ TRỊ CAO NHẤT VỚI OXI VÀ HOÁ TRỊ VỚI HIĐRO 
GV chiếu bài tập 8 (SGK) lên màn hình : 

Bài tập 8. a) Dựa vào vị trí của các 
nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy 
NÊU RÕ CÁC NGUYÊN Tố NÀO 
SAU ĐÂY CÓ CÙNG HOÁ TRỊ 
TRONG CÁC OXIT CAO NHẤT : 

Si, p, Cl, s, c, N, Se, Br. 
b) Những nguyên tố nào sau đây có 
cùng hoá trị trong các hợp chất khí với 
hiđro : 

p, s, F, Si, Cl, N, As, Te. 

GV chiếu bảng tuần hoàn lên màn hình 
để HS quan sát và thảo luận bài tập. 


HS : Chuẩn bị 2 phút. 



A) NHŨNG NGUYÊN Tố CÓ 
CÙNG HOÁ TRỊ TRONG CÁC 
OXIT CAO NHẤT : 

R0 2 R 2 0 5 RO 3 RiOy 

Si, c pTn sTsẽ Cl, Br 

b) Những nguyên tố có cùng hoá trị 
trong hợp chất khí với hiđro : 

rh 4 rh 3 rh 2 rh 

Si N, p, As s, Te F, C1 
Hoạt động 5 (7 phút) 

SỐ OXI HOÁ 

GV chiếu bài tập 9 (SGK) lên màn hình 
cho HS thảo luận. 

Bài tập 9. Xác định SOXH của Mn, Cr, HS : Chuẩn bị 2 phút. 

C1 P: 

a) Trong phân tử : KM11O4, Na 2 Cr 2 0 7 , 

KCIO3, h 3 po 4 . 

b) Trong ion : NO3 , SO , 2 , co, 2 , Br , 

nh;. 

GV yêu cầu HS vận dụng các quy tắc Ị_Ị £. 
xác định SOXH để giải bài tập. 

a) KMn0 4 , Na ; Cr 2 0 7 , KCIO 3 , 

h 3 po 4 

b) no;, S0 4 ", CO3", Br , NH 4 
Hoạt động 6 (3 phút) 

DẶN DÒ - BÀI TẬP VỀ NHÀ 

• GV yêu cầu HS về nhà ôn tập tiếp về các dạng liên kết và cách phân loại dựa 
vào giá trị độ âm điện. 

• Bài tập về nhà : 3, 4, 1, 5 (SGK). 



Tiết 28 


LUYỆN TẬP : LIÊN KẾT HOÁ HỌC (tiếp) 

TIÊU 

5. Dùng hiệu độ âm điện để phân loại một cách tương đối các loại liên kết 
hoá học. 

6. Khảo sát công thức cấu tạo của một số phân tử đơn giản dựa vào bản chất 
của các loại liên kết trong phân tử. 

7. Rèn luyện kĩ năng lập luận giải bài tập. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Máy tính, máy chiếu, bảng giá trị độ âm điện, bảng tuần hoàn. 

• HS : Ôn tập về liên kết hoá học. 



A. MỤC 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 (20 phút) 

ĐÔ ÂM ĐIÊN VÀ HIÊU ĐÔ ÂM ĐIÊN 


GV chiếu bài tập 3 và 4 (SGK) lên màn 
hình cho HS thảo luận. 

Bài tập 3. Cho dãy oxit sau đây : 

Na 2 0, MgO, A1 2 0 3 , Si0 2 , P 2 0 5 , S0 3 , 
C1 2 0 7 . 

Dựa vào giá trị hiệu độ âm điện của 
hai nguyên tử trong phân tử hãy xác 
định loại liên kết trong từng phân tử 
oxit ? 

GV chiếu bảng độ âm điện lên màn 
hình và hướng dẫn HS tính hiệu độ âm 
điện giữa 2 nguyên tử trong phân tử. 

Bài 4. 

a) Dựa vào giá trị độ âm điện (F = 3,98 ; 


HS 

Chuẩn bị 2 phút. 


Oxit Na, ũ MgO A1,0, 

Si0 2 p 2 0 5 so, 

Cl 2 O v 

Ax 

2,51 2,13 1,83 

1,541,25 0,86 

0,28 

Loại 

liên 

kết 

ion 

Cộng hoá trị 

Cộng 
hoá trị 
không 
cực 


HS : Chuẩn bị 2 phút, 
a) F o C1 N 





o = 3,44 ; C1 = 3,16 ; N = 3,04) hãy 
xét tính phi kim thay đổi như thế nào 
trong dãy nguyên tố sau : F, o, Cl, N. 

b) Viết CTCT của các phân tử sau đây : 

n 2 , ch 4 , h 2 o, nh 3 . 

Xét xem phân tử nào có liên kết cộng 
hoá trị không cực, phân cực mạnh 
nhất. 


x= 3,98 3,44 3,16 

Độ âm điện giảm 

3,04 

N 

Tính phi kim giảm 

b) 

/ 

N=N 

H 

H-C-H 

H 


H-O-H 

H 

h-n-h 


n 2 

ch 4 h 2 0 

nh 3 

Ax : 0 

0,35 1,24 

0,84 


—> Phân tử N 2 , CH 4 có liên kết cộng 
hoá trị không phân cực. 

—> H 2 0 là phân tử có liên kết phân cực 
mạnh nhất trong dãy. 


Hoạt động 2 (20 phút) 


SựHÌNH THÀNH ION - CÔNG THÚC ELECTRON VÀ CÔNG THÚC CÀU TẠO 

GV chiếu bài tập 1 và 5 (SGK) lên màn 
hình. 


Bài tập 1. 


HS : Chuẩn bị 3 phút. 


a) Viết phương trình biểu diễn sự hình 
thành các ion sau đây từ các nguyên tử 
tương ứng : 

Na Na + ; C1 -> C1 

Mg -> Mg 2+ ; s -» s 2 

AI Al 3+ ; o -» o 2 

b) Viết cấu hình electron của các 
nguyên tử và các ion. Nhận xét về cấu 
hình các ion. Nhận xét về cấu hình 


u Na -> Na + + le 
( 2 , 8 , 1 ) ( 2 , 8 ) 

12 Mg -» Mg 2+ + 2e 
( 2 , 8 , 2 ) ( 2 , 8 ) 

13 A1 Al 3+ + 3e 
(2,8,3) (2,8) 

17 C1 + le ^ C1 
(2,8,7) (2,8,8) 



16 s + 2e -> s 2 - 
( 2 , 8 , 6 ) ( 2 , 8 , 8 ) 
gO + 2e —> O' 

( 2 , 6 ) ( 2 , 8 ) 

HS : Chuẩn bị 3 phút. 

a) Tổng số electron là 7 —> số thứ tự 
của nguyên tố là 7. 

Có 2 lớp electron —> chu kì 2. 

Nguyên tố p có 5e ngoài cùng 
-»thuộc nhóm VA. 

—> đó là N. 

b) Công thức phân tử của hợp chất khí 
với hiđro là : NH 3 

—> Công thức electron và công thức 
cấu tạo : 

h:n:h h-n-h 


Hoạt động 3 (5 phút) 

DẶN DÒ - BÀI TẬP VỀ NHÀ 

• GV luu ý cho HS : Hiệu độ âm điện chỉ cho phép ta dự đoán một cách tuong 
đối về loại liên kết hoá học trong phân tử. Dự đoán này còn phải đuợc xác minh 
mức độ đúng đắn bởi nhiều phuong pháp thực nghiệm khác. 

Ví dụ : Aỵ (HF) = 3,98 - 2,2 = 1,78 > 1,7 nhung liên kết trong HF không phải 
là liên kết ion mà là liên kết cộng hoá trị có cực. 

• GV dặn dò : Để ôn tập tốt học kì I, các em về nhà chuẩn bị bài tập sau : 

Lập sơ đồ liên hệ giữa kiến thức cơ bản của 3 chuơng : cấu tạo nguyên tử - 
bảng tuần hoàn - liên kết hoá học. 


electron lớp ngoài cùng của các ion 
đuợc tạo thành. 


Bài tập 5. Một nguyên tử có cấu hình 
electron : ls 2 2s 2 2p 3 . 

a) Xác định vị trí của nguyên tố đó 
trong bảng tuần hoàn, suy ra công thức 
phân tử hợp chất khí với hiđro. 

b) Viết công thức electron và công 
thức cấu tạo của phân tử đó. 



Tiết 29 


ÕN TẶP HỌC Kí I 


A. MỤC TIÊU 

1. HS biết hệ thống hoá kiến thức cơ bản về cấu tạo chất thuộc ba chương 
1,2,3. 

2. HS hiểu và có kĩ năng vận dụng kiến thức về cấu tạo nguyên tử, bảng tuần 
hoàn và định luật tuần hoàn, liên kết hoá học để giải bài tập, chuẩn bị kiến thức cơ 
sở tốt cho việc học phần sau của chương trình. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Máy tính, máy chiếu, bảng tuần hoàn, hệ thống bài tập và câu hỏi 
luyện tập. 

• HS : Tự ôn các kiến thức lí thuyết thuộc ba chương. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động 1 (10 phút) 

GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức cơ bản của ba chương : 

• Chương 1 : Nguyên tử. 

• Chương 2 : Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hoá học. 

• Chương 3 : Liên kết hoá học. 

Từ đó GV đề xuất các dạng bài tập thường gặp để HS luyện tập. 

Hoạt động 2 (35 phút) 

Dạng 1 : Mối quan hệ giữa các loại hạt cơ bản (p, n, e) trong nguyên tử, ion, 
phân tử. 

Thí dụ 1 : Cho hợp chất MX„ biết : 

- Tổng số hạt p, n, e là 196 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không 
mang điện là 60. 

- Nguyên tử khối của X lớn hơn của M là 8. 

- Tổng 3 loại hạt (p, n, e) trong ion X” nhiều hơn trong ion M 3+ là 16. 




Hãy xác định M và X thuộc đồng vị nào của hai nguyên tố đó. 

Hướng dẫn : Trong M có z proton, z electron, N nơtron. 

X có Z' proton, Z' electron, N' notron. 

—» Hệ phương trình toán học : 

(2Z + N) + (6Z' + 3N') = 196 
(2Z + 6Z') - (N + 3N') = 60 
' (Z' + N') - (Z + N) =8 
(2Z' + N' + 1) - (2Z + N - 3) = 16 

-^z = 13,Z' = 17, N= 14, N' = 18 
—> A m = 27 và A x = 35 

V M và ”x 

13 17 

Dạng 2 : Xác định nguyên tử khối trung bình khi biết % số lượng nguyên tử 
của mỗi đồng vị và ngược lại. 

Thí dụ 2 : Nguyên tử khối của brom là 79,91. Brom có hai đồng vị trong đó 
một đồng vị là ™Br chiếm 54,5% số nguyên tử. Hãy xác định đồng vị thứ hai của 
brom ? 

Hướng dẫn : Gọi X là % số nguyên tử của đồng vị thứ hai, ta có : 

Ã _ 19. 54,5 + xqoo - 54,5) _ 79 91 
Br 100 

X = 81 lịBr 

Dạng 3 : Biết vị trí của nguyên tô' trong bảng tuần hoàn (số thứ tự chu kì, sô' 
thứ tự nhóm A/B) viết cấu hình electron của nguyên tử và lon. 

Thí dụ 3. a) Biết nguyên tố Br thuộc chu kì 4, nhóm VII A. Viết cấu hình 
electron của Br ? 

b) Biết nguyên tố Mn thuộc chu kì 4, nhóm VIIB. Viết cấu hình electron 
của Mn ? 



Hướng dẫn : 

a) Phân tích : 

- Nguyên tố Br thuộc chu kì 4 -> nguyên tử của nó phải có 4 lớp e. 

- Nguyên tố Br thuộc nhóm VIIA —> lớp ngoài cùng (lớp thứ 4) có 7e điền vào 
phân lớp s và p -> 4s 2 4p 5 . 

—» Cấu hình electron đầy đủ của Br : 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 5 . 

b) Phân tích : 

- Nguyên tố Mn thuộc chu kì 4 —» Mn có 4 lóp e. 

- Mn thuộc nhóm VII B —» số electron hoá trị của nó bằng 7 nhưng phân bố ở 
lớp 3d và 4s —» 3d 5 4s 2 . 

—» Cấu hình electron đầy đủ của Mn : 
ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p Ể 3d 5 4s 2 . 

Dạng 4. Biết cấu hình electron của nguyên tử và ion suy ra vị trí của nguyên 
tố trong bảng tuần hoàn. 

Thí dụ. Cho cấu hình electron của một nguyên tố A : 
ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s'. 

Hãy suy ra vị trí của A trong bảng tuần hoàn. 

Hướng dẫn : 

- A có 24e —> chiếm ô thứ 24 trong bảng tuần hoàn. 

- A có 4 lóp e -» thuộc chu kì 4 

- A có 6e hoá trị và là nguyên tố d —> thuộc nhóm VIB. 

Dạng 5. Liên kết hoá học và mạng tinh thể. 



Thí dụ 5. a) Dựa vào độ âm điện, sắp xếp theo chiều tăng độ phân cực của liên 
kết giữa 2 nguyên tử trong phân tử các chất sau : 

CaO, MgO, CH 4 , A1N, A1C1 3 , NaBr, BC1 3 . 

Cho độ âm điện của o = 3,44 ; C1 = 3,16 ; Br = 2,96 ; Na = 0,93 ; Mg = 1,31 ; 
Ca = 2,55 ; H = 2,20 ; AI = 1,61 ; N = 3,04 ; B = 2,04. 

b) Phân tử chất nào kể trên có liên kết ion ? Liên kết cộng hoá trị không cực ? 
có cực ? 

Hướng dẫn : a) Độ phân cực của liên kết được thể hiện qua hiệu độ âm điện 
của các nguyên tố tham gia liên kết hoá học. Hiệu độ âm điện càng lớn thì liên kết 
càng phân cực, ta có : 


Phân tử: 

n 2 

ch 4 

BC1 3 

A1N 

AICI 3 

NaBr 

MgO 

CaO 

Ax : 

0 

0,35 

1,12 

1,43 

1,55 

2,03 

2,13 

2,44 


b) Các hợp chất CaO, MgO, NaBr là các hợp chất có liên kết ion. 

N 2 là hợp chất có liên kết cộng hoá trị không cực. 

CH 4 , A1N, A1C1,, BCl, là các hợp chất có liên kết cộng hoá trị phân cực. 

Thí dụ 6. Hãy dự đoán xem các chất sau đây ở trạng thái rắn thuộc mạng tinh 
thể gì ? Giải thích ngắn gọn. 

a) Nước, H 2 0 (t° nc = 0°C) 

b) Muối ăn, NaCl (t° nc = 801°C) 

c) Băng phiến, C 10 H 8 (t° nc = 80°C) 

d) n-Butan, C 4 H 10 (t° nc = -138°C) 

e) Benzen, C 6 H 6 (t° nc = 5,5°C) 

f) Cacbon tera clorua, CC1 4 (t° nc = -23°C) 

g) Canxi clorua, CaCl 2 (t° nc = 772°C). 

Hướng dẫn : 



• a) c) d) e) và f) là tinh thể phân tử vì t° nc thấp. 

• b) và g) là tinh thể ion vì t° nc cao. 



MỤC LỤC 

Trang 

Lời nói đẩu .3 

Tiết 1. Ôn tập.5 

Tiết 2. Ôn tập (tiếp).9 

Chương 1 
NGUYÊN TỬ 

Tiết 3. Thành phần nguyên tử.17 

Tiết 4. Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hoá học. Đồng vị.27 

Tiết 5. Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hoá học. Đồng vị (tiếp).32 

Tiết 6. Luyện tập : Thành phẩn nguyên tử.37 

Tiết 7. Cấu tạo vỏ nguyên tử.41 

Tiết 8. Cấu tạo vỏ nguyên tử (tiếp).46 

Tiết 9. Cấu hình electron của nguyên tử.49 

Tiết 10. Luyện tập : cấu tạo vỏ nguyên tử.57 

Tiết 1 1. Luyện tập : cấu tạo vỏ nguyên tử (tiếp).61 

Chương 2 

BẢNG TUẦN HOÀN VÀ CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN 

Tiết 12. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.65 

Tiết 13. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (tiếp).69 

Tiết 14. Sự biển đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử 

của các nguyên tố hoá học.75 

Tiết 15. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử 

của các nguyên tố hoá học (tiếp).79 

Tiết 16. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hoá học - 

Đinh luât tuần hoàn.84 




















Tiết 17. Sự biển đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hoá học - 

Định luật tuần hoàn (tiếp).90 

Tiết 18. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.96 

Tiết 19. Luyện tập : Bảng tuần hoà, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron 
của nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hoá học.101 

Tiết 20. Luyện tập : Bảng tuần hoà, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron 
của nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hoá học (tiếp).... 105 

Chương 3 
LIÊN KẾT HOÁ HỌC 

Tiết 21. Liên kết ion - Tinh thể ion.111 

Tiết 22. Liên kết ion - Tinh thể ion (tiếp).114 

Tiết 23. Liên kết cộng hoá trị.120 

Tiết 24. Liên kết cộng hoá trị (tiếp).125 

Tiết 25. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử.133 

Tiết 26. Hoá trị và số oxi hoá.138 

Tiết 27. Luyện tập : Liên kết hoá học .143 

Tiết 28. Luyện tập : Liên kết hoá học (tiếp).147 

Tiết 29. Ôn tập học kì I.150 















THIẾT KẾ BÀI GIẢNG 


HOÁ HỌC 10 - TẬP MỘT 

CAO Cự GIÁC 

NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 
NGUYỄN KHẮC OÁNH 
Biên tập : 

PHẠM QUỐC TUẤN 
Vẽ bìa : 

TÀO THANH HUYỀN 
Trình bày: 

LÊ ANH TÚ 
Sửa bản in : 

PHẠM QUỐC TUẤN 


In 2.000 cuốn, khổ 17 X 24cm, tại Công ty cổ phần in Thái Nguyên. 
Quyết định xuất bản số: 254-2006/ CXB/13b TK-46/HN. 

In xong và nộp lưu chiểu quý III/2006. 






CAO Cự GIÁC (Chủ biên) 
TẠ THỊ KIỂU ANH 


THIẾT KẾ BÀI GIẢNG 


HÓA HỌC 

© 

TẬP HAI 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 




Chương 4 


PHẢN ỦNG OXI HOÁ - KHỬ 


Tiết 31 


PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 


A. MỤC TIÊU 

1. Giúp HS hiểu được các khái niệm về phản ứng oxi hoá - khử dựa vào sự 
thay đổi số oxi hoá (SOXH), bao gồm : 

• Chất khử (bị oxi hoá) là chất nhường electron —» SOXH tăng. 

• Chất oxi hoá (bị khử) là chất nhận electron -» SOXH giảm. 

• Quá trình oxi hoá (sự oxi hoá) là quá trình chất khử nhường electron. 

• Quá trình khử (sự khử) là quá trình chất oxi hoá nhận electron. 

• Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng xảy ra đồng thời quá trình oxi hoá 
và quá trình khử —> có sự thay đổi SOXH của nguyên tố. 

2. HS hiểu được nguyên tắc chung và các bước cân bằng một phản ứng oxi 
hoá - khử theo phương pháp thăng bằng electron. 

3. Rèn luyện kĩ năng lập phương trình hoá học của một số phản ứng oxi hoá - 
khử đơn giản. 


B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Máy tính, máy chiếu, giấy trong, các phiếu học tập. 




• HS : - Ôn tập các khái niệm về chất oxi hoá, chất khử, sự oxi hoá, sự khử 
và phản ứng oxi hoá - khử đã học ở THCS. 

- Thực hành xác định SOXH của các nguyên tố trong hợp chất theo 
các quy tắc đã học ở chương 3. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 7(10 phút) 

Kiêm tra bài cũ 


GV : Chiếu nội dung đồng thời phát 
phiếu học tập số 1 cho đại diện các 
nhóm HS. 

a) Xác định SOXH của C1 và Mn trong 
các chất sau : Cl 2 , HC1, HCIO, KC10 3 , 
KMn0 4 , K 2 Mn0 4 , Mn0 2 , MnCl 2 , Mn ? 


HS : Nhận phiếu học tập và chuẩn bị 
trả lời vào phiếu. 

ẩ) đ 2 , H Cl, H cì o, K C10 3 , K Mn 0 4 , 
K ? MnO,, MnO,, MnCh, Mn 


b) Xác định SOXH của Fe, Cr, N, s 
trong các hợp chất sau : 

FeO, FeCl 3 , Fe 3 0 4 , Fe 2 0 3 , K 2 Cr 2 ơ 7 , 
CrCl 3 , Cr 2 (S0 4 ) 3 , HNO3, H 2 S0 4 , H 2 S, 
Na 2 SC >3 ? 



HS : Nhận phiếu học tập và chuẩn bị 
trả lời vào phiếu 

a) 


GV : Chiếu nội dung phiếu học tập số 2 
lên màn hình đồng thời phát phiếu cho 
đại diện các nhóm. 


a) Lấy ví dụ minh hoạ cho chất oxi hoá, 
chất khử, sự oxi hoá, sự khử và phản 
ứng oxi hoá - khử đã học ở THCS (lớp 
8 )? 

b) Theo định nghĩa đó, phản ứng sau 
đây có phải phản ứng oxi hoá - khử 
không ? Giải thích 


sự oxi hoá H 2 
(chiếm oxi của CuO) 


CuO + H 2 - 
(ch,ất oxi hoá) (chất khử) 
sự khử CuO 


c * u 


+ 


H 2 0 


(tách oxi ra khỏi CuO) 


2Na + Cl 2 -» 2NaCl. 

GV nhận xét : Mặc dầu không có sự 
nhường - nhận nguyên tử oxi nhưng 
đây là phản ứng oxi hoá - khử. Điều 
này được giải thích dựa trên định nghĩa 
mới sau đây về phản ứng oxi hoá - khử. 


b) Theo định nghĩa ở lớp 8 thì phản 
ứng này không xếp vào phản ứng oxi 
hoá - khử vì không có sự nhường và 
nhận oxi. 


I. ĐỊNH NGHĨA 


Hoạt động 2 (5 phút) 

1. Chất oxi hoá và chất khử 


GV yêu cầu HS xác định SOXH của 
các nguyên tố trong phương trình phản 
ứng sau : 

CuO + H 2 -> Cu + H 2 0 

GV : Hãy chỉ ra chất oxi hoá và chất 
khử? 

GV : Hãy nhận xét về sự thay đổi 
SOXH của chất oxi hoá và chất khử ? 

GV : Tại sao có sự tăng giảm SOXH ? 


HS: 

CuO + H 2 -> Cu + hỊo 

HS : CuO chất oxi hoá 
H 2 chất khử 

HS : SOXH của Cu giảm từ +2 xuống 
0 và của H tăng từ 0 lên +1. 

HS : Do có sự cho - nhận electron. 



GV : Như vậy có thể dựa vào SOXH để 

HS : - Chất làm tăng SOXH là chất 

xác định chất oxi hoá và chất khử như 

khử. 

thế nào ? 

- Chất làm giảm SOXH là chất oxi 


hoá. 

GV : Chiếu định nghĩa lên màn hình : 

HS : Ghi định nghĩa. 

- Chất khử là chất nhường electron 


(chất bị oxi hoá) -> SOXH tăng. 


- Chất oxi hoá là chất nhận electron 


(chất bị khử) -» SOXH giảm. 



Hoạt động 3 (5 phút) 


HS : Ghi định nghĩa. 


2. Sự oxi hoá và sự khử 
GV chiếu định nghĩa lên màn hình : 

- Quá trình chất khử nhường electron 
gọi là quá trình oxi hoá (sự oxi hoá). 

- Quá trình chất oxi hoá nhận electron 
gọi là quá trình khử (sự khử) 

GV : Hãy biểu diễn quá trình oxi hoá 
và quá trình khử cho phản ứng trên ? 


GV : Áp dụng định nghĩa mới này hãy 
xác định chất oxi hoá, chất khử, sự oxi 
hoá và sự khử cho phản ứng sau ? 

2Na + Ch -» 2NaCl 


HS: 

Quá trình oxi hoá : H 2 


Quá trình khử : Cu + 2e 
® : 2xle . 

0 cl 


2H + 2e 


Cu 


+1 -1 

2 Na C1 


2 Na - 
(chất khử) (chất oxi hoá) 

Quá trình oxi hoá : Na -> Na + le 
Quá trình khử : c°l 2 + 2e 2C1 



GV : Yêu cầu HS phân tích ví dụ 4 
trong SGK : 

H 2 + Cl 2 -> 2HC1 


GV : Thực tế trong phản ứng này không 
có sự cho - nhận electron mà chỉ có sự 
chuyển dịch electron từ chất khử sang 
chất oxi hoá vì HC1 là hợp chất cộng 
hoá trị chứ không phải hợp chất ion 
nhu NaCl. 


HS: 

H 2 + c°l 2 -> 2HC1 

(khử) (oxi hoá) 

o +1 

Quá trình oxi hoá : H 2 —» 2 H + 2e 
Quá trình khử : c°l 2 + 2e 2 Cl 


Hoạt động 4 (5 phút) 


3. Phản ứng oxi hoá - khử 

GV chiếu định nghĩa phản ứng oxi hoá - HS : Ghi định nghĩa, 
khử lên màn hình : 

Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng 
hoá học, trong đó cố sự chuyển electron 
của các chất (nguyên tử, phân tử hoặc 
ion) phản ứng. 




GV : Hãy xác định SOXH của các 
nguyên tố trong hai phản ứng sau và cho 
biết phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - 
khử? 

CaCO, —» CaO + C0 2 (1) 

2HgO -> 2Hg + 0 2 (2) 

GV : Vậy có thể định nghĩa phản ứng oxi 
hoá - khử dựa vào SOXH ? 


GV : Có phản ứng oxi hoá - khử nào 
xảy ra mà chỉ có một quá trình oxi hoá 
hoặc quá trình khử không ? 

GV kết luận : Phản ứng oxi hoá - khử 
luôn xảy ra đồng thời quá trình oxi hoá 
và quá trình khử. 


HS: 

42 +4 -2 42 -2 44 -2 

CaC0 3 —> Caõ + C0 2 (1) 

2 Hg 0 -> 2 Hg + 0 2 (2) 

Chỉ có phản ứng (2) là có sự thay đổi 
SOXH (kết quả của sự chuyển dịch 
electron) —> (2) là phản ứng oxi hoá - 
khử còn (1) không phải là phản ứng 
oxi hoá - khử. 

HS : phản ứng oxi hoá - khử là phản 
ứng hóa học trong đó có sự thay đổi 
SOXH của một số nguyên tố. 

HS: không có. 


II. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC CỦA PHẢN ÚNG OXI HOÁ - KHỬ 


Hoạt động 5 (2 phút) 

1. Nguyên tắc chung 

GV đặt vấn đề : Giả sử trong phản ứng 
oxi hoá - khử, chất khử nhường hẳn 
electron cho chất oxi hoá, ta có thể cân 
bằng phương trình hoá học của phản 
ứng theo phương pháp thăng hằng 
electron. 



GV : chiếu nguyên tắc bảo toàn electron HS : Ghi nguyên tắc. 
trong phản ứng oxi hoá - khử : 

'y e (chất khử cho) = y" e (chất oxi 
hóa nhận) 

Hoạt động 6 (15 phút) 


2. Các bước cân bằng 


GV chiếu 4 bước cơ bản khi cân bằng 
oxi hoá - khử lên màn hình và yêu cầu 
HS cân bằng theo ví dụ 1 (SGK). 

Bước 1 : Xác định SOXH của các 
nguyên tố trong phản ứng để tìm chất 
oxi hoá và chất khử. 

Bước 2 : Viết quá trình oxi hoá và quá 
trình khử. 

Quá trình oxi hoá : Khị -> Oxh, + ne 

Quá trình khử : Oxh 2 + me —» Kh 2 

Bước 3 : Tìm hệ số thích hợp cho chất 
oxi hoá và chất khử dựa trên nguyên 
tắc BTE : 


m Kh, + n Oxh 2 —» m Oxh, + n Kh 2 

Bước 4 : Đặt hệ số của chất oxi hoá và 
chất khử (m, n) vào sơ đồ phản ứng, từ 
đó tính ra hệ số của các chất khác có 
mặt trong phương trình hoá học. Kiểm 
tra cân bằng các nguyên tố không thay 
đổi SOXH (nếu có) để hoàn tất việc lập 
phương trình hoá học của phản ứng. 


Khj -> Oxh, + ne X m 
Oxhi + me — » Khi X n 


HS : Cân bằng phản ứng : 
p + 0 2 —> P 2 0 5 


Bước 1: p + O, —> P 2 0 5 
(khử)(oxi hoá) 

Bước 2 : 

Quá trình oxi hoá : p —> p + 5e 

-2 

Quá trình khử : 0 2 + 4e -> 2 o 
Bước 3 : 

p —> p + 5e X 4 

0 2 + 4e —> 20 X 5 

4P + 50 2 -> 4P + 100 
Bước 4 : 

4P + 50 2 -> 2P 2 0 5 



GV : Phát phiếu học tập số 3 yêu cầu HS : Xác định SOXH và cân bằng : 

cân bằng phản ứng sau theo 4 buớc : o +5 +2 +2 

^ T ' „ _ ’ _ Cu + HNO, -> Cu(N0,),+N0 + H,0 

Cu + HNO 3 -> Cu(N0 3 ) 2 + NO + H 2 0 3 3 2 2 

Cu —> Cu + 2e X 3 

+5 +2 

N + 3e —» N X 2 

3Cu + 2HN0 3 -» 3Cu(N0 3 ) 2 + 2NO + H 2 0 

GV : Phuơng trình này chua cân bằng 
vì ngoài 2 phân tử HN0 3 làm chất oxi 
hoá thì ở vế trái cần thêm vào 6 phân tử 
HNO, làm môi trường (không thay đổi 
SOXH) để tạo muối. Hãy hoàn tất việc 
cân bằng ? HS : 

3Cu + 8 HNO, -> 3Cu(N0 3 ) 2 + 2NO + 

4H 2 0 

GV nhận xét : Trong 8 phân tử HN0 3 
thì: 

Í2HN0 3 (oxi hoá) —> 2NO 

81 IN() i 

[6HN0 3 (môi trường) -> 6N0 3 

Hoạt động 7 (3 phút) 

Củng cô bài - bài tập vê nhà 
• GV củng cố toàn bộ tiết thứ nhất, lưu ý HS : 

1. Phân biệt các khái niệm về phản ứng oxi hoá - khử : 


Chất oxi hoá 

Chất khử 

+ ne 

SOXH giảm 

Quá trình khử 

Bị khử 

- ne 

SOXH tăng 

Quá trình oxi hoá 

Bị oxi hoá 




2. Áp dụng thành thạo các bước cân bằng phản ứng oxi hoá - khử. 

• Bài tập về nhà : 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 (SGK) 

D. TƯ LIỆU THAM KHẢO 

Ngoài phưong pháp thăng bằng electron đã nêu ở trên, đối với các phản ứng 
oxi hoá - khử xảy ra trong dung dịch, người ta còn dùng phưong pháp cân bằng 
ion - electron. Khi cân bằng cũng tiến hành theo 4 bước trên nhưng ở bước 2 các 
chất oxi hoá và khử được viết dạng ion theo nguyên tắc sau : 

1. Nếu phản ứng có axit tham gia : vế nào thừa nguyên tử o phải thêm H + để 
vế bên kia thành H 2 0. 

2. Nếu phản ứng có bazơ tham gia : vế nào thừa nguyên tử o phải thêm H ,0 
để vế bên kia tạo thành OH . 

3. Nếu phản ứng có H 2 0 tham gia : 

a) Sản phẩm tạo ra axit —> theo nguyên tắc 1. 

b) Sản phẩm tạo ra bazơ —> theo nguyên tắc 2. 

4. Kiểm tra sự cân bằng điện tích và nguyên tố hai vế. 

Bước 4 : Cộng 2 nửa phản ứng thu được phương trình ion, chuyển sang 
phưong trình phân tử (nếu đề bài yêu cầu). 

Ví dụ 1 : 

FeS0 4 + KMn0 4 + H 2 S0 4 -» Fe 2 (S0 4 ) 3 + MnS0 4 + K 2 S0 4 + H 2 0 

Quá trình oxi hoá : 2Fe 2+ —> 2Fe 3+ + 2e X 5 

Quá trình khử : MnO~ + 8H + + 5e -> Mn 2+ + 4H 2 Q X 2 

10Fe 2+ + 2Mn0 4 + 16H + -> 10Fe 3+ + 2Mn 2+ + 8H 2 0 

Phưong trình phân tử : 

10FeSO 4 + 2KMn0 4 + 8H 2 S0 4 -> 5Fe 2 (S0 4 ) 3 + 2MnS0 4 + K 2 S0 4 + 8H 2 0 

Ví dụ 2 : NaCr0 2 + Br 2 + NaOH -> Na 2 Crơ 4 + NaBr + H 2 0 

Quá trình oxi hoá : Cr0 2 + 40FI —> Cr0 4 “ + 2H 2 0 + 3e 1x2 



Quá trình khử : Br 2 + 2e —> 2Br X 3 

2 Cr0 2 + 3Br 2 + 80H -> 2 Cr0 4 + 6Br + 4H 2 0 
Phương trình phân tử : 

2NaCr0 2 + 3Br 2 + 8NaOH -> 2Na 2 Cr0 4 + 6NaBr + 4H 2 0 

Ví dụ 3 : Na 2 S0 3 + KMn0 4 + H 2 0 -> Na 2 S0 4 + Mn0 2 ị + KOH 
Quá trình 

Quá trình 

3 S0 3 + 2 MnO” + H 2 0 -> 3 S0 4 ' + 2Mn0 2 ị + 20H 
Phương trình phân tử : 

3Na 2 S0 3 + 2KMn0 4 + H 2 0 -> 3Na 2 S0 4 + 2Mn0 2 ị + 2KOH 

Tiết32 I PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ (Tiếp) 

A. MỤC TIÊU 

1. Tiếp tục rèn luyện kĩ năng lập phương trình hoá học của các phản ứng oxi 
hoá - khử. 

2. Giúp HS hiểu được ý nghĩa của phản ứng oxi hoá - khử trong thực tiễn 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Máy tính, máy chiếu, một số băng hình về ứng dụng của các phản 
ứng oxi hoá - khử như sự cháy, điện phân, luyện gang, thép, ... 

• HS : Ôn tập các bước cân bằng phản ứng oxi hoá - khử, chuẩn bị bài tập 
về nhà. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 


oxi hoá : SƠ 3 - + 20H -> S0 4 '+ H 2 0 + 2e X 3 





Hoạt động 1 (25 phút) 

Kiểm tra bài cũ - Giải bài tập vê nhà 

GV : Chiếu đề bài tập 1, 2, 3,4 lên màn HS : Chuẩn bị 1 phút 

hình. v . A 

—> Đáp án A. 

1. Cho các phản ứng sau : 

A. 2HgO —£-> 2Hg + ơ 2 

B. CaC0 3 —CaO + C0 2 

c. 2A1(0H) 3 — A1 2 0 3 + 3H 2 ơ 
D. 2NaHC0 3 -?-> Na 2 C0 3 + C0 2 + 

h 2 o 

Phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - 
khử. 

2. Cho các phản ứng sau : HS : Chuẩn bị 1 phút. 

A. 4NH, + 5ơ 2 —£-» 4NO + 6H 2 0 -> Đáp án D. 

B. 2NH 3 + 3C1 2 -> N 2 + 6HC1 

c. 2NH 3 + 3CuO —!?-> 3 Cu + N 2 + 

3H 2 ơ 

D. 2NH 3 + H 2 ơ 2 + MnS0 4 -> Mn0 2 + 

(NH 4 ) 2 so 4 

Ớ phản ứng nào NH 3 không đóng vai 
trò chất khử ? 



3. Trong số các phản ứng sau : 

A. HNO, + NaOH -> NaN0 3 + H 2 0 

B. N 2 0 5 + H 2 0 -> 2HN0 3 

c. 2HN0 3 + 3H 2 S -> 3S + 2NO + 4H 2 0 

Phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - 
khử 

4. Trong phản ứng : 

3N0 2 + H 2 0 -> 2HN0 3 + NO 
N0 2 đóng vai trò : 

A. Là chất oxi hoá. 

B. Là chất khử. 

c. Là chất oxi hoá, nhưng đồng thời là 
chất khử. 


HS : Chuẩn bị 1 phút 
—» Đáp án c. 


HS : Chuẩn bị 1 phút 
—» Đáp án c. 


D. Không là chất oxi hoá và cũng 
không phải là chất khử. 


Chọn đáp án đúng. 

GV nhận xét bài làm và cho điểm vào sổ. 
GV chiếu đề bài tập 5 lên màn hình. 


5. Phân biệt chất oxi hoá và sự oxi hoá, 
chất khử và sự khử. Lấy thí dụ để minh 
hoạ. 


HS : Chuẩn bị 2 phút 

• Sự oxi hoá : chất khử nhường 

• Sự khử : chất oxi hoá nhận e 


—»thí dụ. 


GV chiếu đề bài tập 6 lên màn hình. 



6. Thế nào là phản ứng oxi hoá - khử ? 

HS : Chuẩn bị 2 phút 

Lấy ba thí dụ . 

- Định nghĩa phản ứng oxi hoá - khử 
(theo SGK) 

- Thí dụ (HS lấy 3 thí dụ). 

GV chiếu đề bài tập 7 lên màn hình. 


7. Lập phuơng trình hoá học của các 
phản ứng oxi hoá - khử sau đây theo 
phuong pháp thăng bằng electron : 

HS : Chuẩn bị 5 phút. 

a) Cho Mn0 2 tác dụng với dung dịch 
axit HC1 đặc, thu đuợc MnCl 2 , Cl 2 và 

h 2 0. 

a) Mn0 2 + 4HC1 —MnCL + Cl 2 

+ 2H 2 0 

b) Cho Cu tác dụng với dung dịch axit 
HN0 3 đặc, nóng thu đuợc Cu(N0 3 ) 2 , 
N0 2 và H 2 0. 

b) Cu + 4HN0 3 —£-> Cu(N0 3 ) 2 + 

(đặc) + 2NO, + 2H 2 0 

c) Cho Mg tác dụng với dung dịch axit 
H 2 S0 4 đặc, nóng thu đuợc MgS0 4 , s và 

h 2 0. 

GV nhận xét và cho điểm. 

c) 3Mg + 4H 2 S0 4 — 3MgS0 4 + s 

(đặc, nóng) + 4H 2 0 


Hoạt động 2(15 phút) 


III. Ý NGHĨA CỦA PHẢN ÚNG OXIHOÁ - KHỬ TRONG THựC TIẼN 


GV cho HS đọc SGK và chiếu một số 
băng hình về các hiện tuợng trong tự 
nhiên và những ứng dụng trong thực tế 
có liên quan đến phản ứng oxi hoá - 
khử. 

GV yêu cầu HS liệt kê vài ví dụ thuờng 
gặp có liên quan đến phản ứng oxi hoá 
-khử. 


HS : đọc SGK. 


HS : - Đốt cháy than, củi. 

- Sự cháy của xăng, dầu. 

- Các phản ứng xẩy ra trong pin, 
ắc quy, ... 


Hoạt động 3 (5 phút) 



củng cô - Dặn dò - Bài tập về nhà 

• GV yêu cầu nắm vững các định nghĩa về phản ứng oxi hoá - khử và các 
buớc cân bằng phản ứng oxi hoá khử. 

• Bài tập về nhà : 8 (SGK) và có thể yêu cầu HS làm thêm các bài tập saá ‘ j 

1. Cân bằng các phản ứng oxi hoá - khử sau : 

a) Zn + H 2 S0 4 -> ZnS0 4 + H 2 S + H 2 0 

b) Zn + H 2 S0 4 -> ZnS0 4 + sơ 2 + H z O 

c) Zn + H 2 S0 4 -> ZnS0 4 + s + H 2 0 

d) Fe + HNO , -> Fe(N0 3 ) 3 + NO + H 2 0 

e) FeO + HNO, -> Fe(N0 3 ) 3 + NO + H 2 0 

2. Ớ những vùng gần các vỉa quặng pirit sắt FeS 2 , đất thuờng bị chua do chứa 
F1 2 S0 4 và muối Fe 2 (S0 4 ) 3 , chủ yếu do quá trình oxi hoá chậm FeS 2 bởi oxi không 
khí. Để khắc phục, nguời ta thuờng bón vôi truớc khi canh tác. 

Viết các phuong trình phản ứng xẩy ra và cho biết phản ứng nào là phản ứng 
oxi hoá - khử. 


D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 

Bài 8 (SGK) 

85.0,15 


AgN0 3 


1000 


= 0,01275 mol 


Cu + 2AgN0 3 -> Cu(N 0 3 ) 2 + 2Ag 

0,006375 <- 0,01275 

=> m Cu = 64. 0,006375 = 0,408 (g) 

Bài tập làm thêm : 

1. a) 4Zn + 5H 2 S0 4 -> 4ZnS0 4 + H 2 S T + 4H 2 0 


(,) Xem thêm : Cao Cự Giác. Phương pháp giải bài tập Hoá học 10. NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ 
Chí Minh, 2006. 



b) Zn + 2H 2 S0 4 -> ZnS0 4 + S0 2 T + 2H 2 0 

c) 3Zn + 4H 2 S0 4 -> 3ZnS0 4 + s ị + 4H 2 0 

d) Fe + 4HN0 3 -> Fe(N0 3 ) 3 + NO T + 2H 2 0 

e) 3FeO + IOHNO 3 -> 3Fe(N0 3 ) 3 + NO T + 5H 2 0 
2. Các phản ứng : 

4FeS 2 + 150 2 + 2H 2 0 -> 2Fe 2 (S0 4 ) 3 + 2H 2 S0 4 (1) 

H 2 S0 4 + Ca(OH ) 2 -» CaS0 4 + 2H 2 0 (2) 

(vôi bột) 

Phản ứng (1) là phản ứng oxi hoá - khử 


Tiết 33 


PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HOÁ HỌC VÔ co 


A. MỤC TIÊU 

1. Giúp F1S biết được : phản ứng hoá hợp và phản ứng phân hủy có thể thuộc 
loại phản ứng oxi hoá - khử và cũng có thể không thuộc loại phản ứng oxi 
hoá - khử. Phản ứng thế luôn thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử còn phản 
ứng trao đổi luôn không thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử. 

2. Giúp HS hiểu cách phân loại phản ứng dựa vào SOXH : phản ứng oxi 
hoá - khử và không oxi hoá - khử. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Máy tính, máy chiếu, bút dạ, giấy trong. 

• HS : Ôn tập các định nghĩa về phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ, phản 
ứng thế, phản ứng trao đổi đã được học ở THCS. 




c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

I. PHẢN ÚNG CÓ SựTHAY Đổi SOXH VÀ PHẢN ÚNG 
KHÔNG CÓ Sự THAY Đổi SOXH 

Hoạt động 1 (5 phút) 

1. Phản ứng hoá hợp 


GV yêu cẩu HS nhẳc lại định nghĩa 
phản ứng hoá hợp ? 


GV huớng dẫn HS lấy một số ví dụ về 
phản ứng hoá hợp, càng nhiều càng 
tốt. 


GV gợi ý HS tính SOXH của các 
nguyên tố trong các phản ứng trên từ 
đó suy ra phản ứng nào có sự thay đổi 
SOXH (phản ứng oxi hoá - khử) và phản 


HS : Là phán ứng trong đó một chất 
mới đuợc tạo thành từ hai hay nhiều 
chất ban đầu : 

X + Y^Z 

HS có thể đua ra các phản ứng sau : 


2Ht + 0 2 —> 2H 1 0 

(1) 

CaO + C0 2 -> CaC0 3 

(2) 

2NO + 0 2 -» 2N0 2 

(3) 

4A1 + 30 2 -> 2A1 2 0 3 

(4) 

S0 3 + h 2 0 -» h 2 so 4 

(5) 

H 2 + Cl 2 -> 2HC1 

(6) 

CaO + H 2 0 -> Ca(OH) 2 

(7) 

Li 2 0 + C0 2 —)■ Li 2 co 3 

(8) 

N 2 + 3H 2 -> 2NH 3 

(9) 

PC1 3 + Cl 2 -> PCI, 

(10) 


HS : Tính SOXH và kết luận : 

- (1, 3, 4, 6, 9, 10) có sự thay đổi 
SOXH —> phản ứng oxi hoá - khử. 




ứng nào không có sự thay đổi SOXH _ (2, 5, 7, 8) không có sự thay đổi 
(phản ứng không 0X1 hoá - khử). SOXH —» phản ứng không oxi hoá - 

GV chiếu nhận xét lên màn hình : khử. 

Phản ứng hoá hợp có thể là phản ứng HS : Ghi nhận xét. 
oxi hoá - khử hoặc không phải là phản 
ứng oxi hoá - khử. 

Hoạt động 2 (5 phút) 


2. Phản ứng phán huỷ 


GV yêu cầu HS nhắc lại định nghĩa 
phản ứng phân huỷ (phân tích) ? 


GV : Hãy so sánh phản ứng phân huỷ 
và phản ứng hoá hợp. 

GV : Phản ứng phân huỷ xảy ra do hấp 
thụ nhiệt được gọi là phản ứng nhiệt 
phân. 

GV hướng dẫn HS đưa ra một số ví dụ 
về phản ứng phân huỷ 


HS : Phản ứng phân huỷ là phản ứng từ 
một chất ban đầu bị phân tích thành 
hai hay nhiều chất mới: 

z -> X + Y 

HS: Ngược nhau. 


HS có thể đưa ra các ví dụ sau : 

CaCO, > CaO + cơ 2 (1) 
2KC10 3 —^ 2KC1 + 30 2 (2) 

2HgO —^ 2Hg + ơ 2 (3) 

Cu(OH) 2 > CuO + H 2 0 (4) 
2H 2 0 2H 2 + ơ 2 (5) 

2Na + Cl 2 (6) 


2NaCl 


đpnc 




GV gợi ý HS tính SOXH của các HS tính SOXH và kết luận : 

nguyên tố trong các phản ứng trên, từ . ., . ,, , 

r ~ - (2, 3, 5, 6) là phản ứng 0X1 hoá - khử 

đó kết luận phản ứng nào là oxi hoá - 

khử và không oxi hoá - khử. -(1,4) không phải là phản ứng oxi 

hoá - khử 

GV chiếu nhận xét lên màn hình : HS : Ghi nhận xét. 

Phản ứng phân huỷ có thể là phản ứng 
oxi hoá - khử hoặc không phải là phản 
ứng oxi hoá - khử. 

Hoạt động 3 (5 phút) 

3. Phản ứng thê 

GV yêu cầu HS nhắc lại định nghĩa HS : Phản ứng thế xảy ra theo sơ đồ : 
phản ứng thế đã được học ? y + y Y AY + X 

GV : So sánh phản ứng thế với các ÍỈS : Phản ứng thế có số lượng chất 
phản ứng hoá hợp và phân huỷ ? tham gia phản ứng bằng số lượng chất 

tạo thành sau phản ứng. 

GV hướng dẫn HS viết phương trình HS có thể đưa ra các ví dụ sau : 
phản ứng của một số phản ứng thế. 1 

Na + H 2 0 —» NaOH + 2 H 2 (1) 

Cu + 2AgN0 3 -» Cu(N 0 3 ) 2 + 2Ag (2) 
Zn + 2HC1 -» ZnCl 2 + H 2 (3) 

CuO + H 2 —!—> Cu + H 2 0 (4) 


GV gợi ý HS tính SOXH của các ỉỈS tính SOXH và nhận xét. 
nguyên tố trong các phản ứng đã nêu Các phản ứng (1, 2, 3, 4) đều là phản 
và rút ra nhận xét. ứng oxi hoá - khử. 

GV chiếu nhận xét lên màn hình : HS : Ghi nhận xét. 

Trong hoá học vô cơ, phản ứng thế 
bao giờ cũng là phản ứng oxỉ hoá - 




khử. 


Hoạt động 4 (20 phút) 

4. Phản ứng trao đổi 


GV yêu cầu HS nhắc lại định nghĩa 
phản ứng trao đổi đã được học ? 

GV hướng dẫn HS viết phương trình 
phản ứng của một số phản ứng trao 
đổi ? 


HS : Phản ứng trao đổi xảy ra theo sơ 
đồ : 

AB + XY -> AY + XB 
HS có thể đưa ra các ví dụ sau : 

NaOH + HC1 -» NaCl + H 2 0 (1) 

2NaOH + CuCl 2 -> Cu(OH) 2 ị + 

2NaCl 


( 2 ) 

AgNO, + NaCl -> AgClị + NaN0 3 

(3) 

CaC0 3 + 2HN0 3 -> Ca(NƠ 3 ) 2 + C0 2 t 

+ H 2 0 

(4) 


GV gợi ý HS tính SOXH của các 
nguyên tố trong các phản ứng đã nêu 
và rút ra nhận xét. 


HS tính SOXH và rút ra nhận xét: 

Các phản ứng (1, 2, 3, 4) đều không có 
sự thay đổi SOXH của các nguyên tố 
—> không phải là phản ứng oxi hoá - 
khử. 


GV chiếu nhận xét lên màn hình : 

Phản ứng trao đổi luôn không phải là 
phản ứng oxỉ hoá - khử. 




Hoạt động 5 (5 phút) 
II. KẾT LUẬN 


GV gợi ý HS thảo luận : HS kết luận : 

- Dựa vào sự thay đổi SOXH có thể Dựa vào sự thay đổi SOXH có thể chia 
chia phản ứng vô cơ thành mấy loại ? phản ứng hoá học vô cơ thành hai loại: 

- Mỗi loại bao gồm những kiểu phản - Phản ứng hoá học có sự thay đổi 

ứng nào ? SOXH là phản ứng oxi hoá - khử. Bao 

gồm các phản ứng thế, một số phản 
ứng hoá hợp và một số phản ứng phân 
huỷ. 

- Phản ứng hoá học không có sự thay 
đổi SOXH, không phải là phản ứng oxi 
hoá - khử. Bao gồm các phản ứng trao 
đổi, một số phản ứng hoá hợp và một 
số phản ứng phân huỷ. 

GV bổ sung : Dựa trên cơ sở sự thay 
đổi SOXH thì việc phân loại phản ứng 
vừa tổng quát vừa bản chất hơn so với 
việc phân loại dựa trên số luợng các 
chất trước và sau phản ứng. Tuy nhiên, 
để thuận lợi có thể sử dụng cả hai cách 
phân loại. 



Hoạt động 6 (5 phút) 

Củng cô bài - Luyện tập 


GV chiếu sơ đồ phân loại phản ứng lên màn hình : 

Phản ứng hoá học 


Có sự thay đổi SOXH 
phản ứng oxi hoá - khử) 


Không có sự thay đổi SOXH 
phản ứng không oxi hoá - khử) 


Một số Một số Phản ứng Một số 

phản ứng phản ứng thế phản ứng 

hoá hợp phân huỷ hoá hợp 


Một số Phản ứng 
phản ứng trao đổi 
phân huỷ 


• GV hướng dẫn HS trả lời các bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (SGK). 
Bài tập về nhà : 9 (SGK) 

D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK 

1. Đáp án A. 

2. Đáp án B. 

3. Đáp án A. 

4. Đáp án D. 

5. Các phản ứng oxi hoá - khử là : c, e, g. 

9. Viết các phương trình phản ứng 

a) 2KC10 3 -» 2KC1 + 3Ơ 2 

0 2 + s -> so 2 

sơ 2 + 2NaOH -> Na 2 S0 3 + H 2 0 
-> phản ứng (1), (2) là oxi hoá - khử. 

b) s + H 2 —» H 2 S 


( 1 ) 



2H 2 S + 30 2 -> 2S0 2 + 2H 2 0 

(2) 

2S0 2 + 0 2 -> 2S0 3 

(3) 

S0 3 + h 2 0 -» h 2 so 4 

(4) 


—> phản ứng (1), (2), (3) là oxi hoá - khử. 


Tiết34 LUYỆN TẬP : PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 

A. MỤC TIÊU 

1. Củng cố kiến thức về phản ứng oxi hoá - khử, chất oxi hoá, chất khử, sự oxi 
hoá, sự khử và phân loại phản ứng hoá học. 

2. Rèn luyện kĩ năng lập phương trình phản ứng oxi hoá - khử theo phương 
pháp thăng bằng electron. 

B. CHUẨN BỊ CỦA Gl/VÀ HS 

• GV : Máy tính, máy chiếu, hệ thống câu hỏi và bài tập theo SGK. 

• HS : Ôn tập kiến thức và chuẩn bị bài tập theo SGK. 

C. TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 (10 phút) 

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VŨNG 

GV yêu cầu các nhóm HS thảo luận và HS tự thảo luận theo từng nhóm, sau 
ôn tập theo hệ thống câu hỏi sau : đó cử đại diện trình bày. 

- Thế nào là phản ứng oxi hoá - khử 
chất oxi hoá ? Chất khử ? Sự oxi hoá ? 

Sự khử ? Cho ví dụ ? 

- Các bước tiến hành lập phương trình 
của phản ứng oxi hoá - khử ? Cho ví 




dụ? 


- Có thể phân chia các phản ứng hoá 
học thành mấy loại dựa vào sự thay đổi 
SOXH ? Cho ví dụ ? 

Hoạt động 2(14 phút) 

B. BÀI TẬP 

GV lần lượt chiếu các bài tập 1, 2, 3, 4 
(SGK) lên màn hình và hướng dẫn HS 
trả lời: 

1. Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn HS : Chuẩn bị 1 phút. 

không là phản ứng oxi hoá khử ? _ , ^ 

—> Đáp án D. 

A. Phản ứng hoá hợp. 

B. Phản ứng phân huỷ. 

c. Phản ứng thế trong hoá vô cơ. 

D. Phản ứng trao đổi. 

2. Loại phản ứng nào sau đây luôn là HS : Chuẩn bị 1 phút. 

phản ứng oxi hoá - khử ? ^ „ 

F 6 ^ Đáp án c. 

A. Phản ứng hoá hợp. 

B. Phản ứng phân huỷ. 

c. Phản ứng thế trong hoá vô cơ. 

D. Phản ứng trao đổi. 

3. Cho phản ứng : HS : Chuẩn bị 2 phút. 

M 2 O x + HN0 3 —> M(N0 3 ) 3 + ... —> Đáp án D. 

Khi X có giá trị bao nhiêu thì phản ứng 
trên không thuộc loại phản ứng oxi 
hoá - khử ? 

A. X = 1 B. X = 2 


c. X = 1 hoặc X = 2 D. X = 3 



4. Câu nào đúng, câu nào sai trong các 

HS : Chuẩn bị 2 phút 

câu sau đây ? 

-> Câu đúng : a, c. 

a) Sự oxi hoá một nguyên tố là sự lấy 
bớt electron của nguyên tố đó làm cho 
SOXH của nó tăng lên. 

Câu sai: b, d. 

b) Chất oxi hoá là chất thu electron, là 
chất chứa nguyên tố mà SOXH của nó 
tăng sau phản ứng. 


c) Sự khử một nguyên tố là sự thu 
thêm electron của nguyên tố đó, làm 
cho SOXH của nguyên tố đó giảm 
xuống. 


d) Chất khử là chất thu electron, là 
chất chứa nguyên tố mà SOXH của nó 
giảm sau phản ứng. 

GV nhận xét, cho điểm. 


Hoạt động 3 (20 phút) 

GV lần luợt chiếu các bài tập 5, 6 , 7, 8 , 

9 lên màn hình để HS chuẩn bị. 


5. Hãy xác định SOXH của các 
nguyên tố: 

HS : Chuẩn bị 3 phút 

- Nitơ trong NO, N0 2 , N 2 0 5 , HN0 3 , 

hno 2 , nh 3 , nh 4 ci. 

-NO, N0 2 , N 2 0 5 , HNO 3 , HN0 2 , 


nh 3 , nh 4 ci. 

- Clo trong HC1, HCIO, HC10 2 , 
HC10 4 , CaOCli. 

- HC1, HCIO, HC10 2 , HC10 4 , 


CaOC°l 2 . 

- Mangan trong Mn0 2 , KMn0 4 , 
K 2 Mn0 4 , MnS0 4 . 

- MnO,, KMn0 4 , K 2 Mn0 4 , 



- Crom trong K 2 Cr 2 0 7 , Cr 2 (S0 4 ) 3 , 

Cr 2 0 3 . 

- Lưu huỳnh trong H 2 S, S0 2 , H 2 S0 3 , 
H 2 S0 4 , FeS, FeS 2 . 

6. Cho biết đã xảy ra sự oxi hoá và sự 
khử những chất nào trong những phản 
ứng thế sau : 

a) Cu + 2AgN0 3 -» Cu(N0 3 ) 2 + 2Ag 

b) Fe + CuS0 4 -> FeS0 4 + Cu 

c) 2Na + 2H 2 0 -> 2NaOH + H 2 

7. Dựa vào sự thay đổi SOXH, tìm chất 
oxi hoá và chất khử trong những phản 
ứng sau : 

a) 2H 2 + ơ 2 -A_> 2H 2 0 

b) 2KN0 3 —2KN0 2 + 0 2 

c) NH 4 N0 2 —N 2 + 2H 2 0 

d) Fe 2 ơ 3 + 2A1 —2Fe + A1 2 Ơ 3 

8. Dựa vào sự thay đổi SOXH, chỉ rõ 
chất oxi hoá, chất khử trong các phản 
ứng oxi hoá khử sau : 


MnS0 4 . 

- K 2 Cr 2 0 7 , Cr 2 (S0 4 ) 3 , Cr 2 0 3 

- h 2 s, s o 2 , h 2 s o 3 , h 2 s o 4 , 

Fe s, FeS 2 . 

HS : Chuẩn bị 2 phút. 

+ 

a) Sự oxi hoá Cu và sự khử Ag (trong 
AgNƠ 3 ) 

+2 

b) Sự oxi hoá Fe và sự khử Cu (trong 
CuS0 4 ) 

+ 

c) Sự oxi hoá Na và sự khử F[ (trong 
H 2 0) 

HS : Chuẩn bị 2 phút. 

a) Chất oxi hoá là 0 2 , chất khử là H 2 . 

+5 -2 

b) Chất oxi hoá là N, chất khử là o 
(đều trong phân tử KN0 3 ). 

+3 -3 

c) Chất oxi hoá là N, chất khử là N 
(đều trong phân tử NH 4 N0 2 ). 

+3 

d) Chất oxi hoá là Fe (trong Fe 2 0 3 ) và 
chất khử là Al. 

HS : Chuẩn bị 2 phút 



a) Cl 2 + 2HBr -> 2HC1 + Br, 

b) Cu + 2H 2 S0 4 -> CuS0 4 + Sơ 2 + 

+ 2H 2 0 

c) 2HN0 3 + 3H 2 S -> 3S + 2N0 + 

+ 4H 2 0 

d) 2FeCl 2 + Cl 2 -> 2FeCl 3 

9. Cân bằng phương trình phản ứng oxi 
hoá - khử sau bằng phương pháp thăng 
bằng electron và cho biết chất khử, 
chất oxi hoá ở mỗi phản ứng : 

a) AI + Fe 3 0 4 —> A1 2 0 3 + Fe 

b) FeS0 4 + KMn0 4 + H 2 S0 4 -> 

-> Fe 2 (S0 4 ) 3 + MnS0 4 + K 2 SƠ 4 + H 2 0 

c) FeS 2 + 0 2 ——> Fe 2 0 3 + S0 2 

d) KCIO, KC1 + ơ 2 

e) Cl 2 + KOH ——> KC1 + KC10 3 + 

h 2 o 


a) Cl 2 là chất oxi hoá, Br trong HBr là 
chất khử. 

b) Cu là chất khử, s trong H 2 S0 4 là 
chất oxi hoá. 

+5 

c) N trong HN0 3 là chất oxi hoá, 

-2 

s trong H 2 S là chất khử. 

+2 

d) Fe trong FeCl 2 là chất khử, Cl 2 là 
chất oxi hoá. 

HS : Chuẩn bị 5 phút: 

a) Ẩl + Fe 3 ơ 4 -» Al 2 0 3 + F°e 
(khử) (oxi hoá) 

2A1 —» 2A1 + 6e 4 

+8/3 0 

3 Fe 3 + 8e —> 3 Fe 3 
8AI + 3Fe 3 0 4 -> 4A1 2 0 3 + 9Fe 

b) FeS0 4 + K Mn 0 4 + H 2 SƠ 4 -> 

(khử) (oxi hoá) 

Fe 2 (S0 4 ) 3 + Mn S0 4 + K 2 S0 4 + H 2 0 
2 Fe — > 2 Fe + 2e 5 

+7 +2 

Mn 3 + 5e —> Mn 2 


10FeSO 4 + 2KMn0 4 + 8H 2 S0 4 -> 



-> 5Fe 2 (S0 4 ) 3 + 2MnS0 4 + K 2 S0 4 + 

+ 8H 2 0 


+2 -1 0 +3 -2 +5 -2 

c) Fe S 7 + 0 2 -> Fe^ 0 3 + s 0 2 
(khử) (oxi hoá) 

FeS 2 -» Fe + 2S + lle 4 

0 2 + 4e —> 2 0 Ị Ị 

4FeS 2 + 110, -> 2Fe 2 0 3 + 8S0 2 

d) KC10 2 3 Kci + ổ 2 

+5 

C1 là chất oxi hoá 

-2 

o là chất khử 

C1 +6e-^Cl 2 

60 —> 30 2 + 12e 1 
2KC10, 2KC1 + 30 2 

e) cì 2 + K0H->KcÌ + KC10 3 + H 2 0 

Cl 2 vừa là chất oxi hoá vừa là chất 
khử. 

C1 -> C1 + 5e 1 
C1 + le -> Cl 5 

3C1 2 + 6K0H -» 5KC1 + KC10 3 + 

+ 3H 2 0 

GV yêu cầu HS nhận xét bài làm, GV 
bổ sung nếu cần và cho điểm. 



Hoạt động 4 (ì phút) 

Dặn dò - Bài tập về nhà 

• GV yêu cầu HS củng cố lại toàn bộ kiến thức của chuơng. 

• Bài tập về nhà : 10, 11, 12 (SGK). 


Tiết 35 


LUYỆN TẬP : PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ (Tiếp) 


A. MỤC TIÊU 

1. Tiếp tục rèn luyện kĩ năng lập phuơng trình phản ứng oxi hoá - khử theo 
phuong pháp thăng bằng electron. 

2. Rèn luyện kĩ năng giải các bài tập có tính toán đon giản về phản ứng oxi 
hoá - khử. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Máy tính, máy chiếu, hệ thống câu hỏi và bài tập. 

• HS : Chuẩn bị bài tập theo SGK. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

B. BÀI TẬP (tiếp) 

Hoạt động 1 (3 phút) 

GV chiếu đề bài tập 10 lên màn hình 

HS : Chuẩn bị 1 phút. 

để HS chuẩn bị. 

- Phản ứng hoá hợp : 

10. Có thể điều chế MgCl 2 bằng : 

Mg + Cl 2 —£-> MgClọ 

- Phản ứng hoá hợp. 

- Phản ứng thế. 

- Phản ứng thế : 




- Phản ứng trao đổi. 

Viết phương trình hoá học của các 
phản ứng. 

Mg + 2HC1 -> MgCl 2 + H 2 T 
- Phản ứng trao đổi : 

BaCl 2 + MgS0 4 -> MgCl 2 + BaS0 4 ị 

Hoạt động 2 (3 phút) 

GV chiếu đề bài tập 11 lên màn hình : HS : Chuẩn bị 1 phút. 

11. Cho những chất sau : CuO, dung 
dịch HC1, H 2 , Mn0 2 . 

a) Chọn từng cặp trong những chất đã 
cho để xảy ra phản ứng oxi hoá - khử 
và viết phương trình hoá học của các 
phản ứng. 

b) Cho biết chất oxi hoá, chất khử, sự 
oxi hoá và sự khử trong những phản 
ứng hoá học nói trên. 

GV nhận xét, cho điểm. 

Các phản ứng oxi hoá - khử : 

CuO + Ho — £-> Cu + HoO 

MnOo + 4HQ — !£-> MnCl, + Ch + 2HX) 

Chất khử : H 2 ; HC1. 

Chất oxi hoá : CuO ; MnOo. 

Sự oxi hóa : H 2 ; HC1. 

Sự khử: CuO ; Mn0 2 . 

Hoạt động 3 (5 phút) 

GV chiếu đề bài tập 12 lên màn hình : 

HS : Chuẩn bị 3 phút. 

12. Hoà tan l,39g muối FeS0 4 .7H 2 0 
trong dung dịch H 2 S0 4 loãng, dư. Cho 
dung dịch này tác dụng với dung dịch 
KMn0 4 0,1M. Tính thể tích dung dịch 
KMn0 4 tham gia phản ứng. 

- Phương trình phản ứng : 

10FeSO 4 + 2KMn0 4 + 8H 2 SƠ 4 -> 

-> 5Fe 2 (S0 4 ) 3 + K 2 S0 4 + 2MnS0 4 + 

+ 8H 2 ơ 


_ 1,39 

n FeS0 4 .7H 2 0 - n FeS0 4 - 27g 


= 0,005 (mol) 


1 

“^ n KMn0 4 — ^"' n FeS0 4 — 



0,005 _n nm __n 

—=0,001 (mol) 


-> V ...... 0,001 Q QI ^ 

^ V ddKMn0 4 Q 1 

hay lOml. 

GV nhận xét bài làm của HS, giải thích 
các bước tiến hành tính toán, sau đó 
cho điểm. 

Để củng cố thêm kĩ năng giải bài tập về 
phản ứng oxi hoá - khử. 

GV chiếu các bài tập sau lên màn hình, 
cho HS luyện tập. 

Hoạt động 4(10 phút) 

14. Kim loại AI tác dụng với dung HS : Chuẩn bị 5 phút. 

dịch HN0 3 ở các điều kiện khác nhau 

thu được muối A1(N0 3 ) 3 và hỗn hợp 

khí A gồm NO, N0 2 có thành phần 

thay đổi. 

• òựccóảỵ CìHi = i,i. 

•Ở ực có (%s = l,3. 

a) Viết và cân bằng các phản ứng xẩy 
ra ở tj và t 2 °c ? 

b) Tìm khoảng cách xác định của giá 
trị d ỵ Ũ2 l 

GV gợi ý HS tìm tỉ lệ % thể tích giữa 2 a) ở t,°c : gọi a là % V N0 trong hỗn 
khí NO và NOt ở từng điều kiện, sau hợp A. 
đó viết và cân bằng 2 phương trình 
phản ứng tạo ra 2 khí. Cuối cùng cộng 



lại thu được phương trình phản ứng 
đúng theo đề bài. 


n 30.q +46(100-ạ) 
A 100 


-> <x = 12,5% = ị 

n N0 2 87,5 7 

Phương trình phản ứng. 

10A1 + 54HNO, 10Al(NO 3 ) 3 + 

3NO + 21N0 2 + 27H z O 

ở t 2 °c : gọi |3 là % V N0 trong hỗn hợp 
A. 

30 P + 46(100-P) = 

A 100 


->p= 11,25%-> ^. = 1^ = 1 
n N0, 88,75 8 

Phương trình phản ứng : 

11A1 + 60HNO, -> 11 A1(N0 3 ) 3 + 

3NO + 24N0 2 + 30H 2 O 
b) Nếu A chỉ có NO : 

30 

d = 0,9375 

ỵ 1 32 

Nếu A chỉ có N0 2 : 


d% i = -22- = 1,4375 
72 32 


^ 0,9375 < dỵ 0i < 1,4375 


GV yêu cầu một HS khác nhận xét bài 
làm, sau đó GV bổ sung, đánh giá và 
cho điểm. 



GV bổ sung : Với phản ứng có tạo ra 
nhiều sản phẩm khử thì cần chú ý tới 
tỷ lệ số mol giữa các sản phẩm trong 
phưong trình phản ứng theo điều kiện 
của đề bài. 

Hoạt động 5(10 phút) 

15. Cho Kali iotua tác dụng với Kali HS thảo luận, chuẩn bị 5 phút, 
pemanganat trong dung dịch axit 

suníric, người ta thu được l,2g 
mangan (II) suníat. 

a) Tính số gam iot tạo thành. 

b) Tính khối lượng kali iotua tham gia 
phản ứng. 

Phưong trình phản ứng : 

10KI + 2KMn0 4 + 8H 2 S0 4 -> 6K 2 S0 4 
+ 2MnS0 4 + 5I 2 + 8H 2 0 

a) Tính theo phưong trình phản ứng : 

n i 2 = |- n M„so 4 = Yẳĩ * °’ 02mo1 

—> m, = 0,02. 254 = 5,08g. 

5.12 

b) n KI = 5. n MnSŨ4 = * 0,04mol 

—> m KI = 0,04.166 = 6,64g. 

GV cho HS nhận xét bài làm, hướng 
dẫn HS cách cân bằng phản ứng oxi 
hoá - khử và tính toán theo phưong 
trình phản ứng. Đánh giá, cho điểm. 

Hoạt động 6 (10 phút) 

16. Cho l,35g hỗn hợp gồm Cu, Mg, I HS : Thảo luận, chuẩn bị 5 phút: 



AI tác dụng hết với dung dịch HN0 3 
thu được hỗn hợp khí gồm 0,01mol 
NO và 0,04mol N0 2 . Tính khối lượng 
muối tạo ra trong dung dịch. 

GV hướng dẫn HS viết các quá trình 
oxi hoá và quá trình khử, sau đó sử 
dụng nguyên tắc bảo toàn electron để 
tính khối lượng muối. 


GV nhận xét về cách giải theo nguyên 
tắc BTE trong phản ứng oxi hoá - khử. 
Đánh giá, cho điểm. 


- Viết các phương trình phản ứng có 
thể xảy ra. 

- Trình bày cách làm. 

Quá trình oxi hoá : 

Cu -> Cu 2+ + 2e 
X -» X — > 2x 
Mg -> Mg 2+ + 2e 
y -> y —> 2y 

AI -> Al 3+ + 3e 
z —> z —> 3z 
Quá trình khử : 

N + 3e -> N (NO) 

0,03 <- 0,01 

N + le -> N (NOQ 
0,04 <- 0,04 

Áp dụng nguyên tắc BTE ta có : 

2x + 2y + 3z = 0,03 + 0,04 = 0,07 

^ n K 03 = 0 ’ 07 

m muốinitrat = 1,35 + 62. 0,07 = 

= 5,69g 


Hoạt động 7 (4 phút) 

Dặn dò - Bài tập về nhà 




• GV : Yêu cầu HS cân bằng thành thạo các phản ứng oxi hoá - khử theo 
phuong pháp thăng bằng electron, rèn luyện kĩ năng tính toán theo phuong trình và 
biết sử dụng nguyên tắc bảo toàn electron giải nhanh bài tập ( * ) 

• Bài tập về nhà : GV huớng dẫn HS làm thêm các bài tập sau đây : 

1. Có 2 mẫu kim loại A có cùng khối lượng, mỗi mẫu tan hoàn toàn trong 
dung dịch HC1 và dung dịch H 2 S0 4 đặc nóng thu được khí H 2 và S0 2 
(V so = 1,5.V H trong cùng điều kiện). Biết khối lượng muối clorua bằng 63,5% 

khối lượng muối suníat. 

Xác định tên kim loại A. 

2. Cho m g Fe tác dụng chậm với oxi không khí, sau một thời gian thu được 
12g hỗn hợp A gồm Fe và các oxit FeO, Fe 2 0 3 , Fe 3 0 4 . Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp 
A trong dung dịch HN0 3 loãng dư thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc). 

a) Viết phưong trình phản ứng xẩy ra. 

b) Tính m. 

3. Nung nóng Cu trong không khí, sau một thời gian được chất rắn A. FIoà tan 
A trong Ft 2 S0 4 đặc nóng được dung dịch B và khí c. Khí c tác dụng với dung dịch 
KOH thu được dung dịch D. D vừa tác dụng với BaCl 2 vừa tác dụng với NaOFI. 
Cho B tác dụng với KOFI. 

Viết phương trình phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trên. 

D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 

1. Gọi X, y là hoá trị của A khi phản ứng với HC1, H 2 S0 4 và a là số mol của A 
(y > x): 

2A + 2xHCl 2AC1 X + xH 2 T 

1 

a a — ax 

2 

2A + 2yH 2 S0 4 -> A 2 (S0 4 ) y + yS0 2 T + 2y H 2 0 


(,) Xem thêm : Cao Cự Giác. Hướng dẫn giải nhanh bài tập hoá học (3 tập). NXB Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2001. 



a 


1 

— a 
2 


1 

lay 


Theo bài ra : ay = 1,5. -7 ax —> y = l,5x —> < 

2 2 [y = 3 

-> a(A + 35,5x) = 0,635. ị a(2A + 96y) -> A = 56 (Fe). 

2. a) Các phản ứng : 

2Fe + 0 2 —» 2FeO (1) 

4Fe + 30, —> 2Fe 2 0 3 (2) 

3Fe + 20, —> Fe 3 0 4 (3) 

Fe + 4 HN0 3 -> Fe(N0 3 ) 3 + NO t + 2H,0 (4) 

3FeO + 10 HN0 3 -» 3Fe(N0 3 ) 3 + NO T + 5H z O (5) 

Fe 2 0 3 + 6HN0, -> 2Fe(N0 3 ) 3 + 3H 2 0 (6) 

3Fe 3 0 4 + 28HN0 3 -> 9Fe(N0 3 ) 3 + NO T + 14 H z O (7) 

b) Từ các phản ứng trên ta thấy lượng Fe ban đầu đã chuyển hết vào dung dịch 
ở dạng Fe 3+ . Ta có : 

Quá trình oxi hoá : Fe —> Fe 3+ + 3e 

m 3m 

56 ^ 56 

Quá trình khử : 0 2 + 4e 20 2 

12 - m 12 - m 
32 > 8 

N + 3e —> N (NO) 

0,3 <- 0,1 

Áp dụng nguyên tắc BTE ta có : 



+ 0,3 —» m = 10,08g 


3m 12 - m 
56~ = 8 

Chú ý : HS có thể giải theo cách sau : 

Gọi X, y, z, t là số mol của Fe, FeO, Fe 3 0 4 , Fe 2 0 3 trong 12g hỗn hợp A. Ta có 
hệ phuong trình toán học : 


56x + 72y + 232z + 160t = 12 

(1) 

„ „ 12 - m , , 

y + 4z + 3t = ——— (moi nguyên tử oxi) 

16 

(2) 

- _ m , , , . 

x + y + 3z + 2t= (mol nguyên tử săt) 

56 

(3) 

x+ Ị- + ĩ- =0,1 (molNO) 

(4) 


Chia phuơng trình (1) cho 8, rồi cộng với (4) sau khi đã nhân 3. 

Ta có : lOx + lOy + 30z + 20t = 10(x + y + 3z + 2t) = 1,8 (5) 

Thay (3) vào (5) — > m = 10,08. 

Nhận xét : Cách giải này phải dùng nhiều đến kĩ thuật toán học để giải hệ 
phương trình và không cho biết bản chất của các quá trình oxi hoá - khử xảy ra. 

3. Các phương trình phản ứng : 

2Cu + 0 2 —» 2CuO (1) 

• Vì A tác dụng với H 2 S0 4 đặc nóng thu được khí c —> chất rắn A còn dư Cu : 
Cu + 2H 2 S0 4 (đ) —CuS0 4 + S0 2 T + 2H 2 0 (2) 


CuO + H 2 S0 4 -> CuS0 4 + H 2 0 
• Dung dịch B là CuS0 4 và khí c là sơ 2 . 


( 3 ) 



• c tác dụng với KOH : 

S0 2 + 2KOH -> K 2 S0 3 + H 2 0 

S0 2 + KOH -> KHSO 3 

• Dung dịch D có chứa K 2 SOj và KHS0 3 : 

2KHS0 3 + 2NaOH -> K 2 S0 3 + Na 2 SƠ 3 + 2H 2 Ơ 

K 2 S0 3 + BaCl 2 -> BaSO, ị + 2KC1 

• B tác dụng với dung dịch KOH : 

CuS0 4 + 2KOH -> Cu(OH ) 2 ị + K 2 S0 4 . 

Tiết36 BÀI THỰC HÀNH số 1 

PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 

A. MỤC TIÊU 

1. Rèn luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm hoá học : làm việc với dụng cụ, 
hoá chất; thao tác và quan sát các hiện tượng xẩy ra trong khi làm thí nghiệm. 

2. Vận dụng kiến thức về phản ứng oxi hoá - khử để giải thích các hiện 
tượng xảy ra trong thí nghiệm. 

3. Biết cách viết tường trình cho giờ thực hành. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV chuẩn bị dụng cụ và hoá chất với số lượng đủ cho HS thực hành theo 
từng nhóm : 

1. Dụng cụ : 

- Ống nghiệm. 

- Ống hút nhỏ giọt. 




- Kẹp lấy hoá chất. 

- Thìa lấy hoá chất. 

- Giá để ống nghiệm. 

2. Hoá chất: 

- Dung dịch H 2 S0 4 loãng. 

- Dung dịch FeS0 4 . 

- Dung dịch KMn0 4 loãng. 

- Dung dịch CuS0 4 . 

- Kẽm viên. 

- Đinh sắt nhỏ, đánh sạch. 

• HS : Ôn tập về phản ứng oxi hoá - khử; nghiên cứu trước để nắm vững 
dụng cụ, hoá chất và cách làm từng thí nghiệm. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 (5 phút) 

KIỂM TRA CÁC KIẾN THỨC CÓ LIÊN QUAN ĐEN bài THựC hành 

GV kiểm tra HS các kiến thức có liên HS trả lời các câu hỏi lí thuyết của 
quan đến nội dung bài thực hành : GV. 

- Phản ứng kim loại với dung dịch axit. 

- Phản ứng kim loại với dung dịch 
muối. 

- Phản ứng oxi hoá - khử trong môi 
trường axit. 

I. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIÊN HÀNH 
Hoạt động 2(10 phút) 

Thí nghiệm 1. Phản ứng giữa kim loại với dung dịch axit 





Thí nghiệm 2. Phản ứng giữa kim loại và dung dịch muối 

GV : Hướng dẫn HS làm thí nghiệm HS : Tiến hành thí nghiệm theo các 
như SGK trình bày. bước sau : 

- Rót vào ống nghiệm khoảng 2ml 
dung dịch CuS0 4 loãng. 

- Cho vào ống nghiệm một đinh sắt đã 
được làm sạch bề mặt. 




Thí nghiệm 3. Phản ứng oxi hoá - khử trong mỏi trường axit 

GV : Hướng dẫn HS làm thí nghiệm HS : Tiến hành thí nghiệm theo các 
như SGK đã trình bày. bước : 

- Rót vào ống nghiệm khoảng 2ml 
dung dịch FeS0 4 , thêm vào đó lml 
dung dịch H 2 S0 4 loãng. 

- Dùng ống nhỏ giọt, nhỏ vào ống 
nghiệm trên từng giọt dung dịch 
KMn0 4 , lắc nhẹ ống nghiệm sau mỗi 
lần thêm một giọt dung dịch. 



GV : Hướng dẫn HS quan sát hiện 
tượng xẩy ra trong ống nghiệm. 

GV gọi đại diện từng nhóm nêu hiện 
tượng thí nghiệm, viết phương trình 
phản ứng và giải thích. 


GV yêu cầu HS xác định sự thay đổi 
SOXH để xác định chất oxi hoá, chất 
khử và môi trường. 


GV : Kết luận, đánh giá kết quả thực 
hành. 


HS : Quan sát hiện tượng, ghi chép 
vào vở thực hành. 

HS nhận xét hiện tượng : 

- Màu tím của dung dịch KMn0 4 sẽ 
mất đi khi nhỏ từng giọt vào hỗn hợp 
dung dịch FeS0 4 và H 2 S0 4 . 

(Đến khi màu tím không nhạt đi thì 
dừng không nhỏ tiếp KMn0 4 nữa). 

- Phương trình phản ứng : 

2KMn0 4 + 10FeSO 4 + 8H 2 SƠ 4 -> 

-> 5Fe 2 (S0 4 ) 3 + 2MnS0 4 + K 2 S0 4 + 

8H 2 0 

HS xác định : 

FeS0 4 - chất khử. 

KMn0 4 - chất oxi hoá. 

H 2 S0 4 - môi trường phản ứng. 


Hoạt động 5(10 phút) 

II. CÔNG VIỆC SAU BUỔI THựC HÀNH 

GV : Nhận xét buổi thực hành và hướng HS : Thu dọn vệ sinh phòng thí 
dẫn HS thu hồi hoá chất, rửa ống nghiệm, 
nghiệm, thu dọn các dụng cụ thí 
nghiệm, vệ sinh phòng thí nghiệm. 

GV : Yêu cầu HS làm tường trình theo HS : Làm tường trình theo mẫu sau 
mẫu. đây : 




Ngày.tháng.năm. 

Ho và tên :. 

Lớp :.Tổ thí nghiêm :. 

Tường trình hoá hoc bài số :. 

Tên bài :. 

Tên thí nghiệm 

Hiện tượng quan sát được 

Giải thích - Viết 
phương trình phản ứng 






















Chương 5 


Tiết 37 


NHÓM HALOGEN 
KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN 


A. MỤC TIÊU 

1. Giúp HS biết nhóm halogen gồm các nguyên tố F, Cl, Br, I, At và vị trí của 
chúng trong bảng tuần hoàn, sự biến đổi độ âm điện, bán kính nguyên tử và 
một số tính chất vật lý. 

2. Giúp HS hiểu được : 

- Cấu hình electron của nguyên tử, cấu tạo phân tử halogen. 

- Tính chất hoá học co bản của halogen là tính oxi hoá mạnh. 

- Nguyên nhân làm cho tính oxi hoá của các halogen giảm từ Flo đến Iot. 

- Tại sao trong hợp chất thì F chỉ có số oxi hoá (SOXH) là -1 trong khi các 
halogen còn lại có SOXH là -1, +1, +3, +5 và +7. 

3. Rèn luyện cho HS kĩ năng : 

- Viết được cấu hình electron ngoài cùng của nguyên tử F, Cl, Br, I. 

- Dự đoán tính chất hoá học co bản của halogen là tính oxi hoá mạnh dựa vào 
cấu hình electron lớp ngoài cùng. 

- Viết được các phưong trình phản ứng hoá học chứng minh tính oxi hoá 
mạnh. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Máy tính, máy chiếu, bảng tuần hoàn, bảng 11 (SGK). 




• HS : Ôn lại kiến thức về cấu tạo nguyên tử, độ âm điện, SOXH, viết cấu 
hình electron. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 (10 phút) 

I. VỊ TRÍ CỦA NHÓM HALOGEN TRONG BẢNG TUÂN hoàn 

GV chiếu bảng tuần hoàn lên màn hình, HS quan sát bảng tuần hoàn và thảo 
hướng dẫn HS thảo luận : luận theo nhóm. 

- Nhóm halogen gồm những nguyên tố 
nào ? 

- Vị trí của chúng trong bảng tuần 
hoàn ? 

GV yêu cầu HS điền vào phiếu học tập HS điền vào phiếu học tập. 
số 1 : 


Tên 

nguyên tố 

Kí hiệu 

Ô 

Chu kì 






GV nêu lí do sẽ không nghiên cứu 
nguyên tố atatin (At). 


Hoạt động 2 (15 phút) 

II. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ, CÀU TẠO PHÂN TỬ 




GV yêu cầu HS : 

- Viết cấu hình electron lớp ngoài cùng 
của các nguyên tử F, Cl, Br, I và cấu 
hình tổng quát lốp ngoài cùng ? 

- Nhận xét số electron lớp ngoài 
cùng ? Số electron độc thân ? 

GV huớng dẫn HS biểu diễn sự phân 
bố electron trên các obitan ở trạng thái 
cơ bản và trạng thái kích thích. 

GV : Cho biết số electron độc thân của 
các nguyên tử F, Cl, Br, I ? 


GV đặt vấn đề : Nguyên tử halogen (X) 
muốn bền phải nhu thế nào ? Từ đó 
giúp FIS dự đoán sự hình thành liên kết 
trong phân tử X 2 . 


GV chiếu kết luận lên màn hình : 

Liên kết của x 2 không bền lắm, chúng dễ 
bị tách thành 2 nguyên tửx. Trong phản 
ứng hoá học, các nguyên tử này rất hoạt 
động vì chúng dễ thu thêm 1 electron, 
do đó tính chất hoá học cơ bản của các 
haỉogen là tính oxỉ hoá mạnh. 


HS : Viết cấu hình electron lớp ngoài 
cùng : 

F (Z = 9) : 2s 2 2p 5 . 

C1 (Z = 17): 3s 2 3p 5 . 

Br (Z = 35): 4s 2 4p 5 . 

I (Z = 53): 5s 2 5p 5 . 

Tổng quát: n 2 np 5 . 

Nhận xét : Halogen có 7 electron 
ngoài cùng dạng ns 2 np 5 trong đó có 1 
electron độc thân ở trạng thái cơ bản. 

HS : Nguyên tử F không có phân lốp d 
—> F chỉ có 1 electron độc thân. Các 
nguyên tử halogen còn lại có phân lớp 
d -» số electron độc thân của Cl, Br, I 
có 1, 3, 5, 7 electron độc thân tùy 
trạng thái kích thích. 

HS : Thảo luận về cấu tạo phân tử 
halogen : 

• • •• •• •• 

:X. + .X: :X: X: 

• • •• •• •• 

hay X - X hoặc X 2 
ỉ ỈS : Ghi kết luận. 



III. SỰBIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT 
Hoạt động 3 (5 phút) 

1. Sự biến đổi tính chất vật lí của các đơn chất 


GV chiếu bảng 11 (SGK) lên màn hình 
để HS nhận xét về sự biến đổi tính chất 
vật lí của các đơn chất halogen bao gồm : 

HS nhận xét sự biến đổi tính chất vật lí 
của các đơn chất halogen khi đi từ Ho 
đến iot: 

- Trạng thái tập hợp. 

- Trạng thái tập hợp : Khí —> lỏng — > rắn. 

- Màu sắc. 

- Màu sắc : Đậm dần 

- Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi. 

- Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi : 
Tăng dần 

- Bán kính nguyên tử. 

- Bán kính nguyên tử : Tăng dần 

Hoạt động 4 (3 phút) 


2. Sự biến đổi độ âm điện 

GV cho HS quan sát bảng 11 (SGK) trên HS nhận xét: 

màn hình và yêu cầu HS nhận xét về sự 

, ... , ' _' - Độ âm điệ 

biến đôi độ âm điện cua các nguyên tô 

/ , _ ° giảm dẫn. 

halogen và SOXH cua các nguyên tố. 


- Độ âm điện tuơng đối lớn nhung 
giảm dần. 

- F có độ âm điện lớn nhất nên 
nguyên tố F chỉ có SOXH là -1 trong 
hợp chất. Các nguyên tố halogen khác, 
ngoài SOXH -1 còn có SOXH +1, +3, 
+5, +7. 


Hoạt động 5 (7 phút) 


3. Sự biến đổi tính chất hoá học của các đơn chất 



HS : Halogen là phi kim điển hình dễ 
nhận 1 electron, thể hiện tính oxi hoá 
mạnh : 

x 2 + 2e -> 2X- 

HS : Từ F —» I tính phi kim và tính oxi 
hoá giảm dần do độ âm điện giảm dần 
và bán kính nguyên tử tăng dần. 

HS : Vì lốp electron ngoài cùng có cấu 
tạo tưong tự nhau : 

ns 2 np 5 . 

HS: 

- F không có phân lớp d. 

- F có độ âm điện lớn nhất. 

- Cl, Br, I có phân lớp d nên ở trạng 
thái kích thích có nhiều electron độc 
thân hon. 

Hoạt động 6 (5 phút) 

Củng cô bài - Bài tập vê nhà 

1. GV tổng kết 3 ý sau : 

- Nguyên nhân thể hiện tính oxi hoá mạnh của các halogen. 

- Nguyên nhân các halogen có tính oxi hoá giảm dần từ F đến I 

- Nguyên nhân của sự giống nhau về tính chất hoá học cũng như thành phần 
và tính chất của các hợp chất của chúng. 

2. Bài tập về nhà : 1 —» 8 (SGK). 

D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK 

1. Đáp án B. 

2. Đáp án c. 


GV đặt vấn đề : Trên cơ sở về cấu tạo 
nguyên tử, độ âm điện hãy dự đoán 
tính chất hoá học của các đơn chất 
halogen. 

GV gợi ý để HS giải thích vì sao 
halogen có tính oxi hoá giảm dần ? 

GV yêu cầu FIS giải thích vì sao các 
halogen giống nhau về tính chất hoá 
học cũng như thành phần và tính chất 
của các hợp chất do chúng tạo ra ? 

GV gợi ý để FIS giải thích vì sao trong 
các hợp chất F chỉ có SOXH là -1 còn 
Cl, Br, I có thể có các SOXH -1, +1, 
+3, +5 và +7. 



Chú ỷ : Để bài tập được rõ nghĩa, phương án A nên bỏ từ “chỉ” tức là viết lại 
như sau : 

A. Nguyên tử có khả năng thu thêm electron. 

3. Đáp án B. 

8 . Gọi a là số mol phân tử X 2 ta có : 

Mg + x 2 -> MgX 2 
a —» a 

2 AI + 3X 2 -> 2A1X 3 
2 a 

a —> — 


-> 


(24 + 2X)a = 19 


íx = 35,5 (Cl) 


2 a _ „ —^ < 

(27 + 3X).^ = 17,8 [a = 0,2 


m =71.0,2= 14,2g. 


E. TƯ LIỆU THAM KHẢO 

1. Trừ F, các halogen khác còn có thể dùng cặp electron hoá trị để tạo thêm 
liên kết cho - nhận, như trong phân tử A1 2 C1 6 : 


\/ a \ 
AI 

/ V . 


/ C1 

AI 

/ \ 

C1 C1 


Để giải thích sự tạo thành các phân tử C1F 3 , BrF 5 , IF 7 người ta giả thiết rằng 
khi tạo liên kết có sự kích thích các cặp electron hoá trị thành các electron độc 
thân. Sự kích thích ns 2 np 5 đến trạng thái ns 2 np 4 nd' tạo ra ba electron độc thân, giải 
thích sự hình thành phân tử C1F 3 , đến trạng thái ns 2 np 3 nd 2 và ns'np 3 nd 3 tạo ra 5 và 
7 electron độc thân dẫn đến hoá trị năm và bảy như trong các phân tử BrF 5 và IF 7 . 

Flo không tạo được các phân tử tương tự vì sự kích thích các electron cặp đôi 
thành các electron độc thân phải chuyển từ lóp trong ra lóp ngoài, đòi hỏi năng 
lượng quá lớn không được bù đắp khi hình thành liên kết hoá học. 



2. Halogen là các phi kim điển hình, có tính oxi hoá mạnh nhất so với các đơn 
chất khác và tính chất này giảm dần từ trên xuống dưới nhóm. 

Độ bền của liên kết X - X trong phân tử X 2 là một trong những yếu tố quyết 
định đến khả năng phản ứng của halogen. Năng lượng liên kết X - X nhỏ sẽ tạo 
điều kiện thuận lợi cho halogen dễ tham gia phản ứng hơn. 



Năng lượng liên kết C1 - C1 là lớn nhất và giảm dần từ Cl 2 đến Br 2 và I 2 , còn 
năng lượng liên kết F - F nhỏ hơn so với C1 - Cl, do đó độ phân huỷ nhiệt của X 2 
giảm từ flo đến clo và tăng theo chiều clo - brom - iot. Phản ứng phân huỷ nhiệt 
xảy ra theo sơ đồ sau : 

X 2 (k) -> 2X(k) 

Flo là phi kim hoạt động nhất, nó phản ứng với hầu hết các đơn chất và nhiều 
hợp chất, trong đó có một số chất khá trơ như khí hiếm nặng (Kr, Xe, Rn) bông 
thuỷ tinh và phản ứng thường xảy ra mãnh liệt, thậm chí nổ : 

2Ft + Si0 2 —> SiF 4 + 0 2 

nF 2 + 2Xe —> 2XeFn 

(n = 2,4 hay 6 tuỳ vào điều kiện phản ứng). 

Hoạt tính hoá học cao của Ho là do năng lượng liên kết F - F trong phân tử F 2 
nhỏ, ái lực với electron của flo, năng lượng liên kết của flo với các nguyên tố khác 
và khả năng hiđrat hoá của ion F đều lớn. 

3. Trong thiên nhiên không gặp halogen dưới dạng đơn chất do hoạt tính hoá 
học lớn của chúng. Khoáng vật quan trọng nhất của flo là Horit CaF 2 , criolit 
Na 3 AlF 6 và Hoapatit Ca 5 (P0 4 ) 3 F, của clo là NaCl (trong nước biển, muối mỏ), 
cacnalit KCl.MgCl 2 .6H 2 0 và xinvin KC1; của brom trong hồ nước mặn, nước biển 




(10 5 %); của iot trong nước lô khoan dầu mỏ (0,006 - 0,4%), đi kèm trong quặng 
diêm tiêu natri (xanpet) ở Chi Lê dưới dạng iođat, trong tro của rong biển. 


4. Trong thực tế Flo được sử dụng để chế chất làm lạnh (Treon) và các chất 
polime chứa flo rất bền (teHon). Flo lỏng và một số hợp chất của flo cũng làm chất 
oxi hoá nhiên liệu tên lửa. Clo được dùng làm chất oxi hoá mạnh trong nhiều 
ngành công nghiệp hoá học, được dùng làm chất diệt trùng nước uống. Brom và iot 
được dùng trong tổng hợp hữu co và trong hoá học phân tích. Ngoài ra iot còn 
được dùng làm dược phẩm. 


Tiết 38 


CLO 


A. MỤC TIÊU 

1 . Về kiến thức: 

• HS biết được các tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, ứng dụng, nguyên tắc, 
điều chế clo trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. 

• HS hiểu được tính chất hóa học co bản của clo là phi kim mạnh, có tính 
oxi hoá mạnh (tác dụng với kim loại, hiđro), đặc biệt trong phản ứng với 
nước, clo vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử. 

2. Về kĩ năng : 

• Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hoá học cơ bản của clo. 

• Quan sát các thí nghiệm hoặc hình ảnh thí nghiệm, rút ra nhận xét về 
tính chất và phương pháp điều chế khí clo. 

• Viết các phương trình phản ứng hoá học minh hoạ. 

• Tính toán theo phương trình phản ứng. 

3. Về thái độ, tưtưỏng: 

Thông qua tính chất của khí Cl 2 (rất độc, nặng hơn không khí, dễ tan trong 
nước và dung dịch bazơ,...), giáo dục HS ý thức bảo vệ môi trường, sức khoẻ. 




B. Chuẩn bị của GV và HS 

1. GV : • Máy tính, máy chiếu, các phiếu học tập, phóng to hình 5.3 và 

5.4 (SGK) 

• Hoá chất và dụng cụ thí nghiệm. 

- Điều chế sẫn bình khí clo (5 bình đựng khí clo). 

- 1 con châu chấu (cào cào). 

- Kim loại Na, Fe. 

- Nước cất. 

- Cánh hoa hồng. 

- Giấy quỳ, đèn cồn. 

- Chậu thuỷ tinh. 

2. HS : Ôn tập về tính chất chung của halogen và kĩ năng xác định SOXH 
của các nguyên tố trong phản ứng oxi hoá - khử. 


c. Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

Hoạt động / (3 phút) 

Kiểm tra bài cũ 

GV chiếu nội dung lên màn hình và 
phát phiếu học tập số 1 cho đại diện 
các nhóm HS với các câu hỏi sau : 

Các nhóm HS thảo luận, cử đại diện 
trình bày : 

1. Tại sao trong các hợp chất thì F 
chỉ có SOXH -1 mà Cl, Br, I ngoài 
SOXH -1 còn có SOXH +1, +3, +5 

và +7. 

1. Nguyên tử halogen có 7e ngoài 
cùng nên có khả năng nhận thêm le 
tạo SOXH -1. Khả năng này là duy 
nhất đối với F vì nó có độ âm điện 
lớn nhất và không có phân lóp d. Các 
nguyên tố còn lại do cấu hình có 
phân lóp d nên khi bị kích thích sẽ 
tạo ra 1, 3, 5 và 7 electron với SOXH 
tưong ứng là +1, +3, +5 và +7. 



2. Tính chất hoá học cơ bản của 
halogen là tính oxi hoá và giảm từ F 

đén I vì độ âm điện giảm dần, bán 
2. Nêu tính chất hoá học cơ bản của kính nguyên tử tăng dần. 
các nguyên tố halogen và giải thích 
chiều biến đổi tính chất đó khi xét từ 
flo đến iot. 

Hoạt động 2 (5 phút) 

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 

GV cho HS quan sát bình đựng khí - Chất khí. 
clo được điều chế sẩn và yêu cầu HS _ Màu vàn g luc 
nhận xét về trang thái, màu sắc. 

- GV mở nắp bình, vẩy nhẹ cho một - Mùi xốc. 

HS ngửi nhanh và nhận xét. 

- Cho con châu chấu vào bình khí clo - Khí Cl 2 độc. 
và nút bình lại, yêu cầu HS theo dõi 

tình trạng sức khoẻ của nó. 

- GV làm thí nghiệm về khí Cl 2 tan 
trong nước : Thu khí clo khô vào đầy 
bình cầu, đậy bình bằng nút cao su. 

Úp ngược bình vào chậu nước rồi mở 
nút ra. Đưa cổ bình lên xuống vài lần 
nhưng không nhấc miệng bình lên 
khỏi mặt nước. Hướng dẫn HS quan 
sát có một số ít nước dâng lên cổ 
bình. Sau đó dùng nút đậy chặt 
miệng bình ở trong nước, lật ngược 
bình và lắc mạnh. Lại úp bình bào 
chậu nước và mở nút. 




- Khí clo tan một phần trong nước 
gọi là nước clo có màu vàng nhạt. 


GV hướng dẫn HS quan sát và giải 
thích hiện tượng nước dâng lên nhiều 
trong bình cầu. 

GV bổ sung : Khí Cl 2 tan trong nước 
theo tỷ lệ V H O : V CI = 1 : 2,5. Khí 

Cl 2 tan nhiều trong các dung môi hữu 
cơ như rượu, benzen, hexan, 
tetraclometan,... 

GV : Vào sáng sớm, nếu các em mở 
vòi nước máy sẽ ngửi thấy có mùi 
xốc khó chịu, đó chính là mùi của 
khí clo còn sót lại trong quá trình diệt 
khuẩn nước. Tại sao lại còn sót lại 
khí clo ? 

GV yêu cầu HS tính tỉ khối của Cl 2 so 
với không khí và rút ra nhận xét ? 


GV : Để diệt chuột ngoài đồng, người 
ta dẫn khí Cl 2 qua ống mang mềm 
vào hang chuột. Tính chất nào của 
khí Cl 2 giải thích cách làm đó ? 


HS : Clo không tan hoàn toàn trong 
nước. 


HS:d a y KK = ^ = 2,5. 


71 

29 


Khí clo nặng gấp 2,5 lần không 


khí. 


HS : Khí clo độc và nặng hơn không 
khí. 



II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
Hoạt động 3 (2 phút) 

GV yêu cầu HS viết cấu hình electron HS : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 

của nguyên tử C1 và nhận xét về cấu ,, .. . , _ 

( ;. _ —» lớp ngoài cùng có 7e. 

hình electron lóp ngoài cùng, dự 

đoán tính chất hoá học chủ yếu của —> Clo có tính oxi hoá mạnh. 

cl ° ? C1 + le -> cr 

GV bổ sung : Vì có tính oxi hoá 

mạnh nên clo tác dụng được với kim 

loại, hiđro và các hợp chất có tính khử 

khác. 

Hoạt động 4 (5 phút) 

1. Tác dụng vói kim loại 

GV làm 2 thí nghiệm : Đốt cháy Na, HS nhận xét: 

Fe trong khí clo cho HS quan sát, _ Na nỗng chiy trong clo với ngpn 
nhận xét và viết phụang trình phản lửa sáng cho| ta0 ra muoi natri clorua 
ứng, xác định SOXH của clo trong . 
hai phản ứng trên. 

2 Na + Cl 2 -> 2NaCl 

- Fe nung đỏ cháy trong khí clo tạo 
thành khói màu nâu đỏ là những hạt 
sắt (III) clorua: 

2F°e + 3C1 2 -> 2Fecì 3 

GV sửa chữa và bổ sung nhận xét của 
HS và nhấn mạnh Fe bị oxi hoá lên 
SOXH cao nhất thường gặp +3. Điều 
này chứng tỏ Cl 2 là chất oxi hoá 
mạnh. 

GV có thể làm tiếp thí nghiệm : Nung HS nhận xét : Dây đồng cháy trong 



một dây đồng nóng đỏ rồi cho vào 
bình khí Cl 2 , sau một thời gian dây 
đồng cháy, để nguội bình, cho một ít 
nước vào để hoà tan sản phẩm. Yêu 
cầu HS quan sát hiện tượng và viết 
phưong trình phản ứng. 

khí clo tạo khói trắng, khi cho nước 
vào thu được dung dịch có màu xanh 
của ion Cu 2+ : 

c°u + ẳ, — £-► Cuci 2 

GV : Các hợp chất NaCl, FeCl 3 , 
CuCl 2 là hợp chất cộng hoá trị hay 
ion ? Tại sao ? 

HS : Chúng là hợp chất ion vì Clo là 
một phi kim mạnh. 

GV chiếu kết luận lên màn hình : Khí 
clo oxỉ hoá trực tiếp hầu hết các kim 
loại tạo muối clorua (trong đó kim 
loại có SOXH cao nhất thường gặp). 
Phản ứng xẩy ra ở điều kiện thường, 
nhiệt độ không cao lắm, tốc độ 
nhanh, toả nhiều nhiệt. 

HS : Ghi kết luận. 

Hoạt động 5 (5 phút) 

2. Tác dụng vói hiđro 

GV giới thiệu thí nghiệm : Đốt hiđro 
cháy trong không khí, rồi đem ngọn 
lửa hiđro vào bình đựng khí clo thấy 
hiđro tiếp tục cháy với ngọn lửa màu 
trắng nhạt. Cho vào bình một ít nước 
rồi thử quỳ tím thấy chuyển sang 
màu hồng. 

HS thảo luận theo nhóm. 

GV yêu cầu HS giải thích thí nghiệm, 
viết phưong trình phản ứng và xác 
định SOXH. 

HS viết phưong trình phản ứng : 

ỏ 2 + Cl 2 -> 2HC1 



GV bổ sung : Phản ứng này xẩy ra rất 
chậm ở nhiệt độ thường và trong 
bóng tối, nhưng khi đốt nóng hoặc 
chiếu sáng mạnh thì phản ứng xẩy ra 
rất nhanh và có thể gây nổ. Ngoài H 2 
ra còn tác dụng với nhiều phi kim 
khác (trừ c, N, o và khí hiếm) tạo 
thành họp chất clorua. 


HS rút ra nhận xét: 

Trong phản ứng với kim loại và 
hiđro, clo thể hiện tính oxi hoá 
mạnh. 


Hoạt động 6 (5 phút) 


3. Tác dụng với nước 


GV thông báo phản ứng của clo với 
nước và yêu cầu HS xác định sự thay 
đổi SOXH của clo để kết luận về vai 
trò của clo trong phản ứng này. 

GV giới thiệu : Do Cl 2 vừa là chất oxi 
hoá vừa là chất khử nên phản ứng 
này gọi là phản ứng tự oxi hoá - khử. 

GV thông báo : Axit HCIO là axit 
yếu (yếu hon cả H 2 C0 3 ) nhưng có 
tính oxi hoá mạnh. 

Từ đó yêu cầu HS giải thích : 

- Tại sao phản ứng của clo với nước 
lại thuận nghịch ? 

- Vì sao nước clo hoặc clo ẩm có 
tính tẩy màu trong khi khí clo khô 
không có tính chất này ? 

GV bổ sung : HCIO là axit kém bền 
dễ bị phân tích theo phản ứng khi 
chiếu sáng : 


Cl 2 + H 2 0 ^ HC1 + HCIO 

HS : Trong phân tử Cl 2 có 1 nguyên 

tử C1 bị oxi hoá thành C1 và 1 

nguyên tử C1 bị khử thành C1 —» Cl 2 
vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử. 


HS giải thích: 

- Phản ứng trên là thuận nghịch do 
HCIO là chất oxi hoá mạnh sẽ oxi 
hoá HC1 thành Cl 2 . 

- Clo ẩm có tính tẩy màu vì HCIO có 
tính oxi hoá mạnh. 


HCIO 


> HC1 + o 



Oxi nguyên tử cũng là một chất có 
tính oxi hoá rất mạnh. 

GV làm thí nghiệm : 

- Cho mẩu giấy quỳ tím ẩm vào bình 
khí clo. 

- Cho cánh hoa hồng vào bình đựng 
khí clo khác. 

GV hướng dẫn HS quan sát hiện HS : Giấy quỳ mất màu và cánh hoá 
tượng và nhận xét. hồng nhạt dần. 

—> Clo ẩm có tính tẩy màu. 

Hoạt động 7 (3 phút) 

III. TRẠNG THÁI TựNHIÊN 

GV chiếu nội dung lên màn hình và HS thảo luận, cử đại diện các nhóm 
phát phiếu học tập số 2 các nhóm HS trình bày : 
với nội dung câu hỏi: 

1. Trong tự nhiên, clo chủ yếu tồn 1. Do hoạt động hoá học mạnh nên 

tại ở dạng đon chất hay hợp chất ? clo chủ yếu tồn tại ở dạng hợp chất 
Tại sao ? trong tự nhiên. 

2. Hãy kể tên một số hợp chất chứa 2. Thường gặp là muối natri clorua 

clo mà em được biết ? có trong nước biển và muối mỏ. 

3. Trong tự nhiên do có 2 đỏng vị Ngoài ra clo còn có trong : 

bền là 35 C1 (75,77%) và - Chất khoáng cacnalit 

37 C1(24,23%). Tính nguyên tử khối KCl.MgCl 2 .6H 2 0 

trung bình của Clo ? . ■_ x ._ _ , . , 

b - Axit clohiđric có trong dịch vị dạ 

dày của người và động vật. 

Q T _ 35.75,77 + 37.24,23 

• -í* pi _ 

CI 100 


35,5 



Hoạt động 8 (2 phút) 

IV. ÚNG DỤNG 

GV nêu câu hỏi về ứng dụng của clo 
như: 

- Khí clo dùng để làm gì trong đời 
sống ? 

- Khí clo dùng để sản xuất gì trong 
công nghiệp ? 

GV hướng dẫn HS trả lời và bổ sung HS : - Khí clo dùng để diệt trùng 
những vấn đề mà HS chưa biết: nước sinh hoạt, hoà tan một lượng 

nhỏ clo để diệt các vi khuẩn gây 
bệnh. 

- Khí clo dùng để sản xuất các 
chất tẩy trắng, sát trùng như nước 
Hị > gia-ven, clorua vôi, ... 

- K ° H ^ KC1 + KC10 3 + H 2 0 
Cl 2 — —» CC1 4 

-» PVC, cao su 

-> DDT (thuốc trừ sâu) 

V. ĐIỀU CHẾ 
Hoạt động 9 (5 phút) 

1. Trong phòng thí nghiệm 

ơv nêu phưong pháp điều chế khí Cl 2 
trong phòng thí nghiệm : Cho axit 
clohiđric (HC1) đặc tác dụng với chất 
oxi hoá mạnh như mangan đioxit 
rắn (Mn0 2 ) và kalipemanganat rắn 
(KMnơ 4 ) 

GV yêu cầu HS viết các phưong trình HS : Viết phưong trình phản ứng : 



phản ứng. 


Mn0 2 + 4HC1 —MnCl 2 + Cl 2 + 

+ 2H 2 0 

2Mn0 4 + 16HC1 -> 2MnCl 2 + 5C1 2 + 
+ 2KC1 + 8H 2 0 

GV chiếu hình 5.3 (SGK) mô phỏng HS thảo luận và trả lời : 
thí nghiệm điều chế khí Cl 2 lên màn 
hình và phát phiếu học tập số 3 với 
các nội dung câu hỏi: 

1. Muốn thu khí Cl 2 tinh khiết có thể 1. Không được vì H 2 S0 4 đặc không 
bỏ bình chứa dung dịch NaCl được giữ được khí HC1. 

không ? 

2. Nếu thay đổi vị trí hai bình chứa 2. Nếu thay đổi vị trí hai bình thì khí 
dung dịch NaCl và H 2 S0 4 đặc thì có Cl 2 vẫn còn lẫn hơi nước. 

thu được khí Cl 2 tinh khiết không ? 

GV nhận xét và bổ sung : 

- Bình đựng dung dịch NaCl để giữ 
khí HC1 được gọi là bình rửa khí. 

- Bình đựng H 2 S0 4 đặc để giữ hơi 
nước được gọi là bình làm khô. 

Hoạt động 10 (5 phút) 

2. Sản xuất clo trong công nghiệp 

GV chiếu hình 5.4 (SGK) mô phỏng HS : Nghiên cứu mô hình thí nghiệm 
thí nghiệm điều chế Cl 2 bằng phương dưới sự hướng dẫn của GV. 
pháp điện phân dung dịch muối ăn 
trong nước có màng ngăn. 

GV yêu cầu HS trả lời phiếu học tập 
số 4 với các nội dung. 

1. Viết phương trình phản ứng điện 1. Phương trình điện phân : 



phân. 

2. Tại sao phải dùng màng ngăn ? 


2NaCl + 2H 2 0 


2NaOH + 


đpdd 
mn 

+ Cl 2 t + H 2 t 

3. Tại sao lại sử dụng phưong pháp 

này để điều chế trong công nghiệp. 2 - Tránh P hản ứn ể tạo nước gia-ven. 

3. Vì Naơ là nguyên liệu sẵn có, rẻ 
tiền, điều chế Cl 2 với lượng lớn và 
sản phẩm có NaOH và H 2 cũng là 
hoá chất quan trọng trong công 
nghiệp. 

Hoạt động 11 (5 phút) 

Củng cô bài tập - Bài tập về nhà 

• GV sử dụng các bài tập 1, 2, 3, 4 (SGK) để luyện tập. 

• Bài tập về nhà : 5, 6, 7 (SGK) 

D. hướng dẫn giải bài tập 

5. Lập phưong trình phản ứng : 

a) 2KMn0 4 + 16HC1 -> 2KC1 + 2MnCl 2 + 5C1 2 + 8H 2 0 

b) 2HN0 3 + 2HC1 -> 2N0 2 + Cl 2 + 2H 2 0 

c) HC1Ơ3 + 5HC1 -> 3C1 2 + 3H 2 0 

d) Pb0 2 + 4HC1 -> PbCl 2 + Cl 2 + 2H 2 Ơ 

6. Trong công nghiệp, người ta dùng phưong pháp điện phân để sản xuất 
khí clo vì đây là phưong pháp kinh tế nhất ở điều kiện Việt Nam. 

7. Các phưong trình phản ứng : 

(1) 


2KMn0 4 + 16HC1 -» 2KC1 + 2MnCl 2 + 5C1 2 + 8H 2 0 
3C1 2 + 2Fe -> 2FeCl 3 


( 2 ) 



16,25 

n F ri = 7 — = 0,1 mol 

FeC ‘ 3 162,5 

0.1. 3 

(2)-> n cl2 = = 0,15mol 

(!) -> n KMno 4 = 0,1 g 5 ' 2 = 0,06mol 

m KMno 4 = 158. 0,06 = 9,48 g 
0,15. 16 

n HCI =-y-— = 0,48 mol 

VđdHci - —■ = 0,48 £ 

E. tư liệu tham khảo 

1. Nhà hoá học Seelơ (Thuỵ Điển) đã mô tả thí nghiệm được ông tiến hành 
vào năm 1774 như sau : ‘Tô/ đổ hỗn hợp manhêdiđen và axit muric vào nồi 
chưng, miệng bình gắn với một cái bong bóng đã hút hết không khí, đặt nồi lên 
bếp cát. Bong bóng tràn đầy khí màu vàng lục và mùi hắc". 

Khí do Seeelo thu được là clo Cl 2 Seelo trở thành người phát sinh ra nguyên 
tố clo. Manhedi đen đó là khoáng pyroluzit Mn0 2 , tên gọi hoá học của nó là 
mangan đioxit. Trong thòi gian này, người ta gọi axit clohiđric HC1 là “axit 
muric”. Hiện nay người ta viết phản ứng mà Seelo đã công bố như sau : 

Mn0 2 + 4HC1 ——> Cl 2 t + MnCl 2 + 2H 2 0 

Seelo gọi khí thu được là “axit muric biến dạng”. Mãi đến năm 1812, nhà 
hoá học Pháp Gay - Luytxăc đã đặt tên cho khí này là clo, theo tiếng Hy Lạp 
có nghĩa là màu vàng lục. 

Cho đến thế kỉ XIX, ở Nga, người ta vẫn gọi clo là xoletvor (sinh muối), 
xolerod (giống muối), clorin, ... 



2. Hợp chất chứa clo phổ biến thường gặp là NaCl chiếm tới 85% khối 
lượng các loại muối hoà tan trong nước biển. Có thể hình dung, nếu ta tách 
được muối NaCl ra khỏi nước biển rồi rải đều trên lục địa thì lớp muối sẽ cao 
tới hàng trăm mét, còn nếu làm bay hoi toàn bộ nước biển thì đáy biển sẽ có 
lóp muối dày tới vài chục mét. 

“Biển chết” nằm giữa biên giới Pa-le-stin và Giooc-đan có hàm lượng NaCl 
đạt từ 23 - 25%, tức là cứ lOkg nước biển thì có hon 2kg NaCl. Do hàm lượng 
muối cao nên sức đẩy của nước lớn đến mức người ta có thể vừa nằm phoi nắng 
vừa đọc báo trên mặt biển. 

Sâu hon 100 mét dưới lòng đất, trong một mỏ muối ở Ba Lan có một cung 
điện làm bằng muối. Công trình này được tạo dựng từ thế kỉ XVII, các gian 
phòng đều được làm muối. 


Tiết 39 


HIĐRO CLORUA - AXIT CLOHIĐRIC 
VÀ MUỐI CLORUA 


A. Mục tiêu 

1. Về kiến thức: 

• HS biết hiđro clorua là chất khí tan nhiều trong nước và có một số tính 
chất không giống với axit clohiđric (không làm đổi màu quỳ tím, không 
tác dụng với đá vôi) và cách nhận biết ion clorua. 

• HS hiểu phưong pháp điều chê axit clohiđric trong phòng thí nghiệm và 
trong công nghiệp. 

• HS hiểu được ngoài tính chất chung của axit, axit clohiđric còn có tính 
chất riêng là tính khử do nguyên tử clo trong phân tử HC1 có SOXH thấp 
nhất là —1. 


2. Về kĩ năng : 




• Quan sát thí nghiệm (điều chế hiđro clorua, thử tính tan, nhận biết ion 
clorua). 

• Viết phuơng trình hoá học của phản ứng giữa axit clohiđric với kim loại 
hoạt động, oxit bazơ, bazơ, muối. 

• Rèn luyện kĩ năng tính toán C M , c% trong các bài tập. 

3. Về giáo dục : 

• Vai trò quan trọng của axit clohiđric trong cuộc sống và sản xuất công 
nghiệp. 

• Ảnh hưởng của khí hiđro clorua tới hiện tuợng mua axit. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GVVÀ HS 

1 . GV : Máy tính, máy chiếu và các hoá chất, dụng cụ thí nghiệm sau : 

• Hoá chất : NaCl (khan), H 2 S0 4 , dung dịch AgN0 3 , giấy quỳ tím. 

• Dụng cụ : Bình cầu, nút cao su có ống dẫn khí xuyên qua, đèn cồn, giá 
thí nghiệm, chậu thuỷ tinh đựng nước. 

2. HS : Ôn tập tính chất chung của axit. 

c. TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 (3 phút) 

Kiểm tra bài cũ 

GV phát phiếu học tập số 1 và chiếu HS thảo luận và cử đại diện các nhóm 
nội dung lên màn hình : trình bày : 

- Viết công thức những hợp chất mà - HC1, NaCl, KC1, CuCl 2 , FeCl 3 , ... 
em đã được học trong đó clo có 

SOXHlà-1. 

- Viết phưong trình phản ứng tạo ra _ H , + C1-, —> 2HC1 



các hợp chất đó từ khí Cl 2 . 


2Na + Cl 2 -> 2NaCl 
Cu + a 2 -> Cud 2 


2Fe + 3C1 2 -> 2FeCl 3 
Cl 2 + H 2 0 ^ HC1 + HC10 

GV yêu cầu HS khác nhận xét phần 
trả lời của bạn và đặt vấn đề nghiên 
cứu bài mới: Như các em đã biết, clo 
tạo được nhiều SOXH trong các hợp 
chất, hôm nay ta nghiên cứu các hợp 
chất trong đó clo có SOXH -1 đó là 
HC1 và muối clorua (NaCl, FeCl 3 , 

...) 

GV nêu câu hỏi : Hợp chất với hiđro HS : Thảo luận, chuẩn bị bài học 
của clo là HC1, khi nào chúng ta gọi mới. 
là khí hiđroclorua và khí nào là axit 
clohiđric ? 

I. HIĐRO CLORUA 


Hoạt động 2 (2 phút) 


1. Cấu tạo phân tử 


GV yêu cầu HS viết công thức HS viết công thức : 

electron, công thức cấu tạo của phân .. TT 

f r “ H : C1 -»H - C1 

tử HC1 và giải thích sự phân cực của 

phân tử. Do X C1 > X H —> I 


Do X C1 > X H 


phân tử HC1 phân 


Hoạt động 3 (7 phút) 

2. Tính chất 



HS quan sát và thảo luận : 


GV cho HS quan sát bình đựng khí 
hiđro clorua đã điều chế sẵn và yêu 
cầu HS nhận xét về : 

- Trạng thái. 

- Màu sắc. 

- Mùi vị 

GV cho HS tính tỉ khối của hiđro 
clorua so với không khí. Rút ra nhận 
xét. 

GV luu ý tính độc của khí HC1. 

GV yêu cầu HS làm thí nghiệm : Cho 
một mẩu giáy quỳ tím khô vào bình 
khí HC1 và quan sát hiện tuợng ? 

GV làm thí nghiệm nghiên cứu tính 
tan của khí HC1 trong nước theo SGK 
và hướng dẫn HS quan sát rồi trả lời 
vào phiếu học tập số 2 sau đây : 

- Nêu hiện tượng xẩy ra ? 

- Vì sao nước phun vào bình ? 

- Vì sao các tia nước phun lên có 
màu hồng ? 

Chú ý : Để thí nghiệm thành công, ta 
nhúng nút cao su có ống vuốt nhọn 
vào cốc nước trước khi đậy vào lọ 
chứa khí HC1. Nước trong ống sẽ 


- Chất khí. 

- Không màu. 

- Mùi xốc 

HS : d«c/ KK = = 1,26 

—» Khí HC1 nặng hơn không khí 1,26 
lần. 

HS : Khí HC1 rất độc. 

HS : Làm thí nghiệm —> không đổi 
màu quỳ tím. 

HS : Quan sát, thảo luận. 


HS : - Nêu hiện tượng quan sát được. 

- Giải thích : Do khí HC1 tan nhiều 
trong nước nên tạo sự giảm áp suất 
mạnh trong bình làm cho không khí 
đẩy nước từ chậu vào qua ống vuốt 
nhọn —» dung dịch thu được là axit 
nên quỳ tím hoá đỏ. 



khơi mào cho quá trình hoà tan HC1 
làm cho nước từ chậu nhanh chóng 
phun vào lọ. 

GV hướng dẫn HS rút ra nhận xét về HS nhận xét : Khí hiđro clorua tan 
khả năng hoà tan trong nước của khí nhiều trong nước -> dung dịch axit 
HC1. clohiđric. 

GV bổ sung : Ở 20°c, một thể tích 
nước có thể hoà tan tới gần 500 thể 
tích khí HC1. 

II. AXIT CLOHIĐRIC 
Hoạt động 4 (3 phút) 

1. Tính chất vật lí 

GV giới thiệu về dung dịch HC1 và HS nhận xét về dung dịch HC1 : 

cho HS quan sát lọ đựng dung dịch _ _ 1 , ,_ _ 

M v • b ■ — Chat lóng, không màu, mùi xốc. 

HC1 đặc, mở nút cho HS thấy “khói” 

lA _ ,,, . IC , ' - Khi mở nút lọ đựng HC1 đặc thì 

bốc lên. Yêu câu HS nhận xét vê v v • 

.. X. ’. hiđro clorua bay ra tạo với hơi nước 

trạng thái, màu săc, mùi vị và giai , 

thích hiện tượng “bếc khói”. ■ không khl ' ^ nhBn S h ?* 

dịch nhỏ như sương mù —» hiện 

tượng “bốc khói”. 

GV bổ sung : Dung dịch HC1 đặc 
nhất ở 20°c đạt tới 37% và có khối 
lượng riêng d = 1,19 g/cm 3 . Dung 
dịch HC1 đặc rất dễ bay hơi. 

Hoạt động 5 (7 phút) 

2. Tính chất hoá học 

GV yêu cầu các nhóm HS thảo luận Các nhóm HS thảo luận và bổ sung 
về tính chất hoá học chung của dung cho nhau : 
dịch axit. 



GV hướng dẫn HS lấy thí dụ các phản 
ứng với dung dịch HC1. Lưu ý điều 
kiện phản ứng giữa axit và muối, axit 
và kim loại. 


GV hướng dẫn HS rút ra nhận xét: 

- Tính axit của dung dịch HC1. 

- Nguyên nhân gây ra tính axit ? 

- Trong các phản ứng đã nêu phản 
ứng nào là oxi hoá - khử ? 

- So sánh tính chất khác nhau của 
khí HC1 và dung dịch HC1 ? 


GV đặt vấn đề : Dựa vào SOXH của 
clo trong dung dịch, hãy dự đoán 
HC1 có tính khử không ? Viết 
phưong trình phản ứng. 


- Làm quỳ tím hoá đỏ. 

- Tác dụng với bazo. 

- Tác dụng với oxit bazo. 

- Tác dụng vói muối. 

- Tác dụng với kim loại (trước H). 

HS : Các phưong trình phản ứng : 

HC1 + NaOH -> NaCl + H 2 0 (1) 

2HC1 + CuO -> CuCl 2 + H 2 0 (2) 

2HC1 + Na 2 C0 3 -> 2NaCl + C0 2 t + 

+ H 2 0 (3) 

2HC1 + Fe -> FeCl 2 + H 2 T (4) 
HS nhận xét: 

- HC1 là axit mạnh. 

- Tính axit do ion H + gây nên. 

- Trong phản ứng với kim loại (4) thì 
H + (HC1) là chất oxi hoá và kim loại 
(Fe) là chất khử, H + oxi hoá kim loại 
có nhiều SOXH lên SOXH thấp 
(FeCl 2 ). 

- Khí HC1 không thể hiện tính chất 
thường thấy của dung dịch axit HC1: 

+ Không làm đổi màu quỳ tím. 

+ Không tác dụng với CaC0 3 . 

HS : HC1 đặc có tính khử vì clo có 
SOXH thấp nhất là -1. 

MnOọ + 4H C1 —4-> MnCl 2 + Cl 2 + 





2H z O 



2KMn0 4 + 16HC1 -> 2MnCl 2 + 



5 Cl 2 + 2KC1 + 8H 2 0 

GV hướng dẫn HS kết luận về tính 

Kết luận về axit HC1: 

chất hoá học của dung dịch HC1: 

- Thể hiện tính axit mạnh. 


f— Tính axit 

- Là chất oxi hoá khi tác dụng với 


L- Tính oxi hoá 

kim loại trước H. 

H + - Cl“ 

- Là chất khử khi tác dụng với chất 



oxi hoá mạnh. 


> - Tính khử 



Hoạt động 6 (5 phút) 

3. Điều chế 


GV phát phiếu học tập số 3 và chiếu 
nội dung bài tập lên màn hình : 

Cho các chất : H 2 S0 4 , NaCl, H 2 0 và 
Zn. Nêu các phương pháp điều chế 
khí HC1 và cho biết phương pháp nào 
dùng trong công nghiệp và trong 
phòng thí nghiệm ? 

GV : Khí HC1 thu được cho hấp thụ 
vào nước ta có dung dịch HC1. 


HS : Thảo luận bài tập : 

NaCl + H 2 S0 4 <250 ° c > NaHS0 4 + 

(khan) (đặc) + 

HClt 

2NaCl + H 2 S0 4 a400 ° c > Na 2 S0 4 + 

(khan) (đặc) + 

2HClt 

Zn + H 2 SƠ 4 -> ZnS0 4 + H 2 t 
2NaCl + 2H 2 0 ^ > H 2 t + Cl 2 t 

z m.n z z 


+ 2NaOH 


GV : Tại sao phải dùng NaCl khan và 


H 2 + Cl 2 -> 2HC1 

HS : Để khí HC1 bay ra dễ dàng. 



H 2 S0 4 đặc trong phương pháp suníat 

? 

GV chiếu hình 5.7 (SGK) về sơ đồ 
thiết bị sản xuất axit HC1 trong công 
nghiệp, phân tích, nhận xét, hướng 
dẫn HS rút ra nguyên tắc khoa học 
trong sản xuất. 

GV bổ sung : Trong quá trình sản 
xuất nếu để thất thoát khí Hơ ra 
ngoài không khí có thể gây hiện 
tượng mưa axit. Trong công nghiệp, 
một lượng lớn axit Hơ dùng để sản 
xuất các muối clorua và tổng hợp 
các chất hữu cơ. 

III. MUỐI CLORUA VÀ NHẬN BIÊT ION CLORUA 

Hoạt động 7 (5 phút) 

1. Một số muối clorua 

GV chiếu bảng tính tan lên màn hình HS nhận xét: 

và yêu cầu HS rút ra nhận xét về khả UẲ „ , , _ K . ._ 

J , - Hâu hêt các muôi clorua đêu tan 

năng hoà tan trong nước của các ._ _ 

b trong nước. 

muối clorua. 

- Một số muối ít tan trong nước : 
AgCl, CuCl, PbCỤ. 

GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK và HS trình bày : 

liên hệ vái thực tế để rút ra các ứng _ KC1 làm phân kali 

dụng. 

- ZnCl 2 có khả năng diệt khuẩn. 

- A1C1 3 dùng làm xúc tác trong tổng 
hợp hữu cơ. 

- BaCl 2 dùng làm thuốc trừ sâu. 


HS : Phương pháp tổng hợp : 

H 2 + Cl 2 —£-> 2HC1 

—» Hấp thụ HC1 theo nguyên tắc 
ngược dòng, khép kín. 

HS : Nghe giảng. 



- NaCl làm muối ăn, nguyên liệu 
điều chế Cl 2 , NaOH và nước Gia-ven. 

Hoạt động 8 (7 phút) 


2. Nhận biết ion clorua 


GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm : 
Nhỏ dung dịch AgN0 3 lần lượt vào 2 
ống nghiệm đựng dung dịch Hơ và 
dung dịch NaCl. Quan sát hiện 
tượng, viết phương trình phản ứng. 

GV lưu ý : Kết tủa trắng AgCl khi 
tiếp xúc với ánh sáng sẽ bị phân tích 
thành Ag vô định hình có màu xám 
đen : 


HS làm thí nghiệm và nêu hiện tượng 
: Xuất hiện kết tủa trắng AgCl không 
tan trong axit. 

AgN0 3 + Hơ -> AgCl ị + HN0 3 

AgN0 3 + Naơ -> AgCl ị + 
NaN0 3 


2AgCl —> 2Ag + Cl 2 

GV phát phiếu học tập số 4 và chiếu 
nội dung lên màn hình : 

Trình bày phương pháp phân biệt 4 
dung dịch riêng biệt sau : HC1, NaCl, 
HN0 3 và NaN0 3 . 


HS thảo luận cách làm : 


HC1 

NaCl 

hno 3 

> Quỳ tím ^ 

ÍHCl 1 
^ màu đỏ -> ; : 

* [HNOal 

v| 


í 

Không đôi màu —> < 

NaN0 3 


(A) 


(A) dđ AgN0 3 


4- trắng —» HC1 
Không có k —> HNO, 

ị trắng -> NaCl 


(B) dd AgNO 


Không có t —> NaN0 3 



GV yêu cầu HS viết vác phương trình 
phản ứng. 

GV hướng dẫn HS rút ra kết luận về HS kết luận : Để nhận biết dung dịch 
cách nhận biết ion Cl”. HC1 và muối clorua : 

- Thuốc thử là AgN0 3 . 

- Hiện tượng : Có kết tủa trắng 
(AgCl) không tan trong axit mạnh. 

Hoạt động 9 (6 phút) 

Củng cô bài - Bài tập về nhà 

• GV phát phiếu học tập số 5 và chiếu nội dung lên màn hình : 

1. Có 5 ống nghiệm đựng dung dịch HC1, nêu hiện tượng và viết phương 
trình phản ứng xẩy ra khi cho mỗi chất sau vào từng ống : a) Zn; b) Cu; c) 
AgNO s ; d) CaC0 3 ; e) CaS. 

2. Cho các hoá chất sau : Fe 2 0 3 , MgC0 3 , Zn, Ag, K 2 Cr 2 0 7 , Cu(OH) 2 , 
BaS0 4 , CaCl 2 , KMn0 4 , Mn0 2 . Hãy chọn các chất phản ứng với dung dịch HC1 
để 

chứng tỏ : 

a) Dung dịch HC1 có tính axit mạnh. 

b) Dung dịch HC1 có tính oxi hoá. 
b) Dung dịch HC1 có tính khử. 

3. Bằng phương pháp hoá học trình bày phương pháp dùng để phân biệt các 
dung dịch riêng biệt: HC1, NaOH, NaCl, NaN0 3 . 

• Bài tập về nhà : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (SGK) 

D. Hướng dẫn giải bài tập SGK 
1. Đáp án c. 

3. Các phương trình phản ứng : 



2KC1 + H 2 S0 4 —ĩ^-> K 2 S0 4 + 2HC11 
2KC1 + 2H 2 0 —2K0H + H 2 1 + Cl 2 1 

z m.n z z 


H 2 + Cl 2 —2HC1 

5. Bản chất của phương pháp suníat là dùng phản ứng trao đổi: 

NaCl + H 2 S0 4 —NaHS0 4 + HC11 
Bản chất của phương pháp tổng hợp là dùng phản ứng oxi hoá - khử 

H 2 + Cl 2 —2HC1 

6. Các phản ứng : 

Cl 2 + H 2 0 ^ HC1 + HCIO 

Na 2 C0 3 + 2HC1 -> 2NaCl + C0 2 1 + H 2 0 


7. a) n 


AgN0 3 


200. 8,5 
100.170 


= 0,1 mol 


HC1 + AgN0 3 -> AgCl ị + HN0 3 


0,1 <- 0,1 


-> C m (HC1) = ẶỊ- = 0,67 M 
0,15 

b) HC1 + NaHC0 3 -> NaCl + C0 2 1 + H 2 0 


-> c% (HC1) = 


36,5. 0,1 


.100 = 7,3% 


50 



E. Tư liệu tham khảo 

Muối ăn là một thành phần không thể thiếu được trong đời sống và trong 
sản xuất công nghiệp : dùng để ăn, bảo quản thực phẩm tưoi sống, làm muối 
iot, làm huyết thanh và sản xuất các hoá chất như Cl 2 , HC1, Na, NaOH, Na 2 C0 3 
(xô đa) cũng như các muối khác. Nó còn có ứng dụng trong sản xuất xà phòng, 
công nghệ nhuộm, thuộc da và làm lăng kính máy quang phổ hồng ngoại. 

Nước biển là nguyên liệu để điều chế muối ăn. Những người dân biển làm 
muối theo cách cho bay hơi nước biển được dung dịch NaCl đậm đặc, sau đó 
phoi nắng dung dịch đậm đặc trên sân xi măng thu được NaCl. Nước ta thiên 
nhiên ưu đãi cho một bờ biển dài từ Bắc đến Nam là một thuận lợi to lớn cho 
việc sản xuất muối ăn xuất khẩu. 


Tiết 40 


Sơ LƯỢC VỀ HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO 


A. MỤC TIÊU 

1. Về kiến thức: 

o HS biết được thành phần của nước Gia-ven, clorua vôi, ứng dụng và 
nguyên tắc điều chế. 

o HS hiểu được tính oxi hóa mạnh của nước Gia-ven, clorua vôi. 

2. Về kĩ năng : 

o Dựa vào cấu tạo phân tử để suy ra tính chất. 

o Viết được phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học và phương 
pháp điều chế. 

o Rèn luyện kĩ năng lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa - khử. 

o Giải được một số bài tập hóa học có nội dung liên quan đến tính chất, ứng 
dụng và điều chế. 

3. Về giáo dục : 

Sử dụng hiệu quả, an toàn nước Gia-ven, clorua vôi trong thực tế. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 




o GV : - Máy tính, máy chiếu 

- Chai đựng nước Gia-ven và cloma vôi. 
o HS : Ôn tập bài clo, hiđro clorua - axit clohiđric. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 (5 phút) 

Kỉêm tra bài cũ - Vào bài mới 

GV sử dụng phiếu học tập số 1 để 
kiểm tra bài cũ : 

Hai HS lên bảng trình bày. 

1. Nêu tính chất hóa học của axit 
clohiđric và viết phương trình phản 
ứng? 

1. a) Tính axit. 

b) Tính oxi hóa. 

c) Tính khử. 

2. Viết phương trình hóa học xảy ra 
khi sục khí clo vào nước và tính 
SOXH của clo ương các sản phẩm. 

2. Phương trình phản ứng 

c°l 2 + H 2 0 ^ Hci + HCIO 

GV yêu cầu HS khác nhận xét, GV 
kết luận và cho điểm. 


GV vào bài : Bài học hôm nay 
chúng ta tìm hiểu thêm hợp chất 
chứa oxi của clo đó là nước Gia-ven 
và clorua vôi là những hợp chất có 
nhiều ứng dụng. 



I. NƯỚC GIA-VEN 
Hoạt động 2 (5 phút) 


1. Điều chê 

a) Trong phòng thí nghiệm : Cho khí Cl 2 
tác dụng với dung dịch NaOH loãng ở 
nhiệt độ thường : 


GV cho HS quan sát lọ đựng nước 
Gia-ven và giới thiệu cách điều chế 
nước Gia-ven trong phòng thí 



nghiệm và trong công nghiệp. Yêu 
cầu HS viết các phương trình phản 
ứng. 


Cl 2 + 2NaOH - ^NaCl + N a ClQ + H 2 p 
Nước Gia-ven 


b) Trong công nghiệp : Điện phân dung 
dịch muối ăn (15 - 20%) trong thùng 
điện phân không có màng ngăn : 


2NaCl + 2H 2 0 — 2NaOH + 

H 2 t + Cl 2 t 
(catôt) (anôt) 

Do không có màng ngăn nên khí Cl 2 
thoát ra ở anôt tác dụng với NaOH trong 
dung dịch tạo ra nước Gia-ven : 


Cl 2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H 2 0 


GV hướng dẫn HS phân tích cơ chế 
phản ứng tạo nước Gia-ven : 

C1 2 + h 2 0 ^ V HC1 + HCiq 

Y 

2NaOH 


N aCl I Na G lO I U 2 & 
Nước Gia-ven 

GV dùng phương pháp kể chuyện : 
Vì sao gọi là nước Gia-ven ? 

Gia-ven là tên một thành phố ỏ nước 
Pháp mà ở đó lần đầu tiên nhà bác 
học Bectôte điều chế được dung 
dịch hỗn hợp này. 


Hoạt động 3 (3 phút) 




3. Tính chất 

GV phân tích cho HS thấy HCIO là HS : Viết phương trình phản ứng : 

h “ “í.™ 0 đ ! NaClO + CO, + H,0 -> NaHCO, + 
trong không khí (có mặt khí C0 2 ) sẽ 

có phản ứng : HCIO 

NaClO + C0 2 + H 2 0 -> NaHCO, + 

HCIO 

GV : Giải thích tại sao nước Gia-ven HS : Do NaClO và HCIO là những chất 
có tính oxi hóa mạnh ? có tính oxi hóa mạnh. 

GV lưu ý : khi có mặt ánh sáng 
HCIO bị phân tích cho oxi nguyên 
tử cũng là một tác nhân oxi hóa 
mạnh : 

HCIO —2-> HC1 + o 

GV gợi ý cho HS làm thí nghiệm: HS : Quan sát hiện tượng —> nước Gia- 
Cho mẩu giấy màu vào nước Gia- ven có tính tẩy màu. 
ven. Quan sát hiện tượng, rút ra 
nhận xét. 


GV : Nước Gia-ven có để lâu được HS : Không. Vì có phản ứng với C0 2 



trong không khí không ? Giải thích. 

trong không khí. 

Hoạt động 5 (3 phút) 

4. ứng dụng 

GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK và 
liên hệ với thực tế để kết luận về 
ứng dụng của nước Gia-ven ? 

GV giới thiệu về cách sử dụng thuốc 
tẩy cho an toàn và hiệu quả. 

HS : Nêu các ứng dụng : 

- Tẩy trắng vải, sợi, giấy. 

- Tẩy uế chuồng trại chăn nuôi, nhà vệ 
sinh... 

II. CLORUA VÔI 

Hoạt động 6 (5 phút) 

1. Cấu tạo 

GV cho HS quan sát mẫu clorua vôi, 
rút ra nhận xét. 

HS : Chất bột màu trắng, xốp. 

GV viết CTPT và CTCT của clorua 

HS : CTPT : CaOCl 2 

vôi lên bảng : 

CTCT: 

/Cl 

CaOCl, và Ca 

^O-Cl 

/Cl 

Ca C 

^O-Cl 

GV yêu cầu HS xác định SOXH của 

HS : Có thể trả lời 

clo và nhận xét điểm đặc biệt của 
muối này. 

- SOXH là 0 (tính trung bình theo CTPT) 


- SOXH là -1 và +1 (tính theo CTCT) : 


A 

Ca +1 

^O-Cl 


- Nguyên tử Ca liên kết với hai loại gốc 

axit : 




2. Điều chế 

GV mô tả quá trình tạo ra clorua vôi : 

Cho khí clo đi qua vôi tôi hoặc sữa 
vôi ỏ khoảng 30°c. Yêu cầu HS viết 
phuong trình phản ứng. 

GV gợi ý HS phân tích co chế phản 
ứng tuong tự tạo nuớc Gia-ven. 

-Đầu tiên khí Cl 2 tác dụng với H 2 0 
trong sữa vôi tạo ra hỗn hợp axit 
HC1 và HCIO. 

- Sau đó hai axit này tác dụng với 
bazo Ca(OH) 2 tạo muối hỗn tạp gọi 
là clorua vôi. 

GV yêu cầu HS viết các phuơng ỉỈS : Các phuong trình phản ứng : 
trinh phản ứng d 2 + H 2 0 - HC1 + HCIO 

J()ll + lllci / C1 

Ca^ : —>Ca^ + 2H 2 0 

n 0H + HC10 O-Cl 


HS : Khí Cl 2 + vôi tôi (sữa vôi) 

Cl 2 + Ca(OH) 2 CaOCl 2 + H 2 0 

sữa vôi 


Ca(OH) 2 + Cl 2 


30“ c 


CaOCl 2 + H 2 0 




sữa vôi 


clorua vôi 


GV lưu ý HS : Nếu cho khí Cl 2 vào HS : Khi cho khí Cl 2 qua dung dịch nước 
dung dịch nước vôi loãng ỏ nhiệt độ vôi ở nhiệt độ thường sẽ tạo ra canxi 
thường sẽ tạo ra sản phẩm gì ? hipoclorit: 

/ O-Cl 

Ca' hay Ca(C10) 2 

x O-Cl 

Phương trình phản ứng : 

2C1 2 + 2Ca(OH) 2 -> CaCl 2 + Ca(C10) 2 + 

dung dịch 2H 2 0 

GV : So sánh sản phẩm canxi HS: So sánh: 
hipoclorit và clorua vôi ? 

- Giống nhau : Đẽu có tính oxi hóa mạnh 
do có chứa góc hipoclorit. 

- Khác nhau : clorua vôi ở dạng rắn còn 

... . , , „ , - ,_ canxi hipoclorit ở dạng dung dịch, 

GV nhận xét : Clorua vôi là hôn hợp ' “ * ' _ _ ' ° ■ 

CaOCl 2 là muỗi hỗn tạp còn Ca(C10) 2 
CaCl 2 , Ca(C10) 2 , CaOCl 2 . Để đơn * * ” 

., , _ , v .. , . không phải là muối hôn tạp. 

giản, ta xem clorua vôi là muối hôn 

tạp CaOCl 2 . 

Hoạt động 8 (6 phút) 


3. Tính chất và ứng dụng 


GV hướng dẫn HS rút ra nhận xét 
tương tự nước Gia-ven, clorua vôi 
cũng có tính oxi hóa mạnh và là 
muối của axit HC1 (mạnh) và HCIO 
(yếu) nên : 

- Tác dụng với chất khử. 

- Tác dụng với C0 2 trong không khí. 


HS : Viết các phương trình phản ứng : 

- Clorua vôi có tính oxi hóa mạnh : 
CaOCl 2 + 2HC1 -> CaCl 2 + Cl 2 t + H 2 0 
—> Phản ứng điều chế khí Cl 2 . 

- Tác dụng với C0 2 trong không khí ẩm : 
2CaOCl 2 + C0 2 + H 2 0 -» CaC0 3 ị + 



Yêu cầu HS viết các phuơng trình 
phản ứng. 

GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK và 
liên hệ với thực tế để rút ra các ứng 
dụng của clorua vôi. 


CaCl 2 + 2HC10 

HS : Trình bày các ứng dụng : 

- Tẩy trắng vải, sợi, giấy. 

- Tẩy uế. 

- Xử lí các chất độc để bảo vệ môi truờng. 

- Tinh chế dầu mỏ. 


Hoạt động 9 (5 phút) 

Củng cô bài - Bài tập về nhà 

1. GV gợi ý HS tóm tắt lại kiến thức trọng tâm về : 

- Thành phần ' 

- Tính chất f của hai hợp chất là nuớc Gia-ven và clorua vôi. 

- Điều chế 


2. Phát phiếu học tập và chiếu nội dung bài tập sau lên màn hình : Hoàn thành 
so đồ phản ứng : 


NaCl 




CL 




NaClO 


NaClO —> NaCl 
CaOCl,—> CaCl 2 


Cho biết những phản ứng nào là phản ứng oxi hóa - khử. Vai trò của các chất 
tham gia trong phản ứng oxi hóa - khử. 

3. Bài tập vê'nhà : 1,2, 3,4, 5 (SGK) 


D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK 

1. Đáp án B. 

3. Điều chế axit HC1 từ NaCl, H 2 S0 4 đặc, H 2 0 : 



NaCl + H 2 S0 4 —NaHS0 4 + HC1 T 
Hấp thụ khí hiđro clorua vào nước được dung dịch HC1. 

- Từ HC1 và Mn0 2 điều chế Cl 2 : 

Mn0 2 + 4HC1 —> MnCl 2 + Cl 2 t + 2H 2 0 

- Từ Cl 2 và dung dịch NaOH điều chế nước Gia-ven : 

Cl 2 + 2NaOH -> Naơ + NaClO + H 2 Ơ 

4. Các phản ứng oxi hóa - khử là a, b, c, d, f. 

5. Các phản ứng : 


CaO + H 2 0 -» Ca(OH) 2 

(1) 

NaCl + H 2 S0 4 —^ NaHSƠ 4 + HC1 

(2) 

MnOo + 4HC1 —MnClo + Cl 2 + 2H,0 

(3) 

Cl 2 + Ca(OH) 2 -> CaOCl 2 + H 2 0 

(4) 


n caoa 2 127 ~ 

Từ (3, 4) -> n Mn0 _ = 2 mol 

Từ (2, 3, 4) -> n H so = 8 mol và n NaC1 = 8 mol 

Từ (1, 4) -» n Ca0 = 2 mol. 

E. TƯ LIỆU THAM KHẢO 

Các hợp chất có oxi bền nhất của halogen là muối của các oxiaxit, trong đó có 
ứng dụng rộng rãi nhất là hipoclorit (dưới dạng nước Gia-ven, clorua vôi) và 
kaliclorat. 



Việc điều chế nước Gia-ven, clorua vôi và clorat đều xuất phát từ cân bằng của 
clo trong nước (nước clo) : 

Cl 2 + HOH ^ HC1 + HCIO (1) 

Axit hipoclorơ HCIO là axit rất yếu (Ka = 5.10 8 ), yếu hơn axit cacbonic (K, = 
4,5.1(V 7 và K 2 = 5,6.10 "), không bền, bị phân hủy theo ba hướng khác nhau tùy 
theo điều kiện phản ứng : 


HCIO 



as 

/ 

CaCl 2 khan v 


) 


»70°c 


HC1 + 0 

(2) 

C1 2 0 + h 2 0 

(3) 

HC1 + HC10 3 

(4) 


Khi cho kiềm vào nước clo, cân bằng (1) chuyển dịch sang phải và phản ứng 
thực tế xảy ra đến cùng cho ta nước Gia-ven (hỗn hợp muối clorua và hipoclorit 
trong nước). 


HC1 + HCIO + 2NaOH -> NaCl + NaClO + 2H,0 (5) 

Từ đó ta thấy rằng để thu được nước Gia-ven người ta dùng phản ứng : 

Cl 2 + 2NaOH (nguội) -> NaCl + NaClO + H 2 0 (6) 

Trong công nghiệp nước Gia-ven được chế tạo bằng điện phân không màng 
ngăn dung dịch NaCl. 

Trong thành phần của clorua vôi cũng chứa ion hipoclorit, nên nó có tính chất 
tương tự nước Gia-ven. Clorua vôi là chất bột màu trắng, mùi xốc, được điều chế 
bằng cách cho khí clo đi qua huyền phù đặc của canxi hicloxit ở khoảng 30°c : 

/C1 

Cl 2 + Ca(OH) 2 2°!^ Ca^ + H 2 o (7) 


O-Cl 



Hipoclorit có tính oxi hóa mạnh, nên nước Gia-ven và clorua vôi được dùng để 
tẩy trắng và tẩy uế. 

Khi cho khí clo tác dụng với dung dịch kiềm nóng (khoảng 70°C) ta thu được 
clorat, vì hipoclorit được tạo ra ở phản ứng ( 1 ) bị phân hủy thành clorat do phản 
ứng (4). Từ đó ta có : 

3C1 2 + 60H > 5Ck + CIO" + 3H 2 0 ( 8 ) 

Trong công nghiệp kaliclorat KC10 3 được điều chế bằng điện phân không 
màng ngăn dung dịch KC1 nóng. Kaliclorat tan ít trong nước lạnh, nên nó được 
tách ra bằng cách làm lạnh (kết tinh phân đoạn). Nó là muối của axitcloric HCIO 3 . 
Axit này chỉ tồn tại trong dung dịch nước không quá 50%, là axit mạnh và chất 
oxi hóa mạnh. Tính oxi hóa mạnh của axitcloric là do ion CIO 3 trong môi trường 
axit. Tính chất này giảm mạnh trong môi trường trung tính là kiềm. Ví dụ, ion 
CIO 3 oxi hóa C1, Br , I trong môi trường axit, nhưng không oxi hóa được chúng 
trong môi trường trung tính và kiềm : 

CIO' + 5C1 + 6 H + -» 3C1 2 + 3H 2 ơ (9) 


CIO' + 61 + 6 H + C1 + 3I 2 + 3H 2 0 


( 10 ) 


Kaliclorat là chất tinh thể không màu, bị phân hủy khi đun nóng theo 2 hướng : 


KC10 3 



t° thấp (-250°C) . 
Mn0 2 * 

t° cao . 


KC1 + 0 2 T 
KC1 + KC10 4 


( 11 ) 

( 12 ) 


Với các chất cháy như p, s, c, kaliclorat tạo thành hôn hợp dễ cháy và nổ khi 
va chạm. Do đó KCIO3, được dùng để chế tạo ngòi nổ, sản xuất pháo hoa, nhưng 
ứng dụng chủ yếu của nó là trong sản xuất diêm. Ớ đầu que diêm chứa khoảng 
50% KCIO 3 . 



Khi đun nóng cẩn thận ở nhiệt độ không quá cao và không có mặt chất xúc 
tác, sự phân hủy của KC10 3 , xảy ra chủ yếu theo phuong trình (12) tạo ra muối 
kalipeclorat KCIO4. Muối này tan rất ít trong nuớc. Nó là muối của axit pecloric 
HCIO4. Axitpecloric khan là chất lỏng không màu, bốc khói trong không khí, ít 
bền, dễ gây nổ trong quá trình bảo quản, nhưng dung dịch nước của nó rất bền. Nó 
là axit mạnh nhất trong số các axit đã biết: 

chiều tăng tính axi t và đỏ bén phân tử _ 

HCIO HC10 2 HCIO 3 HCIO, _ 

chiều tăng tính oxi hóa 


Tiết 41 


FLO - BROM - IOT 


A. MỤC TIÊU 

1 . Về kiến thức: 

• HS biết so lược về tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, ứng dụng và điều 
chế F 2 , Br 2 ,1 2 và một vài hợp chất của chúng. 

• HS hiểu được : 

- Tính chất hóa học cơ bản của F 2 , Br 2 ,1 2 là tính oxi hóa. 

- Sự giống nhau và khác nhau về tính chất hóa học của Ho, brom, iot so với clo. 

- Nguyên nhân tính oxi hóa giảm dần từ flo đến iot. 

- Tính axit tăng theo chiều HF < F1C1 < HBr < HI. 

• Về kĩ năng : 




• Viết các phương trình hóa học minh họa cho tính chất hóa học của F 2 , Cl 2 , 
Br 2 ,1 2 và so sánh khả năng hoạt động của chúng. 

• Quan sát thí nghiệm, rút ra nhận xét. 

3. Về giáo dục 

Hiểu biết về các ứng dụng của các đơn chất halogen và một vài hợp chất của 
chúng trong thực tế, cũng như mặt trái về sự ảnh hưởng đối với môi trường của các 
chất được biết. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

o GV : - Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập. 

- Thí nghiệm so sánh độ hoạt động của halogen. 

- Thí nghiệm về sự thăng hoa của iot, axit HF ăn mòn thủy tinh. 

- Các phần mềm, băng, đĩa dạy học về flo, brom, iot. 
o HS : Ôn tập bài khái quát về nhóm halogen. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 (10 phút) 

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ TRẠNG THÁI TựNHIÊN 

GV hướng dẫn HS nghiên cứu SGK để HS thảo luận theo nhóm và cử đại diện 
biết tính chất vật lí và trạng thái tự các nhóm điền vào bảng sau : 
nhiên của Ho, brom, iot và yêu cầu điền 
các thông tin vào bảng sau : 




f 2 

Br 2 

I 2 

Tính 
chất vật 
lí 




Trạng 
thái tự 

nhiên 





GV làm thí nghiệm về sự thăng hoa của 
I 2 và gợi ý HS rút ra nhận xét về hiện 
tượng thăng hoa. 



f 2 

Br 2 

I 2 

Tính chất 

-Khí, 

-Lỏng, 

-Rắn, 

vật lí 

lục nhạt 

đỏ nâu, 

đen tím 


-Rất 

độc 

-Dễ 


độc 

- Tan ít 

thăng 




hoa 

Trạng 

Dạng 

Chủ yếu 

Chủ yếu 

thái tự 

hợp chất 

ở dạng 

ở dạng 

nhiên 


hợp chất 

hợp chất 


(rắn) I 2 (hoi) 


Hoạt động 2(15 phút) 


II. TÍNH CHẤT HÓA HOC 


GV : Dựa vào độ âm điện và cấu tạo 
nguyên tử hãy cho biết flo, brom, iot 
có tính chất hóa học cơ bản gì ? Tính 
oxi hóa được sắp xếp như thế nào ? 

GV hướng dẫn HS giải thích vì sao 
tính oxi hóa giảm dần ? 

GV phát phiếu học tập và hướng dẫn 
HS hoạt động theo nhóm và điền vào 
bảng sau : 


HS: 

- Flo, brom, iot có tính oxi hóa mạnh 
tương tự clo. 

- Tính oxi hóa giảm dần từ F 2 đến I 2 . 

- Do độ âm điện giảm dần, bán kính 
nguyên tử tăng dần. 

HS hoạt động theo nhóm và điền các 
thông tin vào bảng : 



Tác 
dụng 
vói kim 
loại 

Tác 
dụng 
vói H 2 

Tác 
dụng 
với H 2 0 


Tác Oxi hóa Oxi hóa Oxi hóa 

dụng vói tất cả các nhiều nhiều kim 

kim loại kim loại kim loại loại chỉ khi 

có xúc tác 
hoặc đun 
nóng: 

2A1 + 3Br 2 3L + 2A1 
-> 2AlBr, 5*0 » 
2A1I 3 

Tác Phản ứng Phản ứng Phản ứng 

dụng vói H 2 ở niệt độ ở nhiệt độ 

với H 2 ngay trong cao : cao có 

bóng tối và xúc tác 

ở nhiệt độ và thuận 

thấp: nghịch: 



11 + F ? —y 

H 2 + Br 2 

h 2 +1 2 


2HF 


^ 2HI 


HF là axit 

2HBr 

HI có tính 


yếu, ăn 

Axit HBr 

axit mạnh 


mòn thủy 

mạnh hơn 

hơnHCl 


tinh: 

HClvà 

và HBr. 


4HF + 

cũng có 



Si0 2 —^ 

tính khử 



SiF 4 + 

mạnh hơn 



2H 2 0 

HC1. 


Tác 

Hoi nước 

Phản ứng 

Không tác 

dụng 

bốc cháy 

chậm: 

dụng với 

o 

K 

'8 

> 

ngay khi 

Br 2 + H 2 0 

H 2 0 


tiếp xúc 
vói F 2 : 


^ HBr + 
HBrO 


2H 2 0 —> 
4HF + o. 


Từ bảng trên, GV yêu cầu HS so sánh HS : Độ hoạt động hóa học của F > C1 
độ hoạt động hóa học của F, Cl, Br, I. > Br > I. 

GV làm thí nghiệm chứng minh : clo 0 -1 -lo 

„ , ~ “ T “ Cl 2 + 2NaBr -> 2NaCl + Br 2 

đấy brom ra khỏi muối NaBr, brom 

o -1 -1 o 

đẩy iot ra khỏi muối Nai. Br 2 + 2Na I -> 2NaBr + I 2 

GV kết luận về tính oxi hóa của F, Cl, 

Br, I. 

Sau đó giới thiệu tính chất riêng của HS nhận xét : I 2 làm xanh hồ tinh bột 
iot: tác dụng với hồ tinh bột tạo thành _> Dùng I 2 để nhận biết hồ tinh bột và 
hợp chất có màu xanh. ngược lại. 

GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm và 
rút ra nhận xét. 

Hoạt động 3 (5 phút) 

III. ÚNG DỤNG 

GV yêu cầu HS đọc SGK và tóm tắt HS thảo luận theo SGK. 
các ứng dụng của Ho, brom, iot. 

Hoạt động 4 ( 10 phút) 

IV. ĐIỀU CHẾ VÀ SẢN XUẤT 

GV giới thiệu các phương pháp điều HS : Nghe giảng, 
chế và sản xuất: 

F 2 : Điện phân hỗn hợp KF và HF 2HF_ dp > H : + F 2 

(không có mặt nước) 

2HF —2e_> H 2 + F 2 

GV : Tại sao phải không có mặt nước ? 


Br 2 : sản xuất từ nước biển : 

Cl 2 + 2NaBr -> 2NaCl + Br 2 


Cl 2 + 2NaBr 2NaCl + Br 2 



I 2 : sản xuất từ rong biển. 


I 2 : sản xuất từ rong biển. 


Hoạt động 5 (5 phút) 

Củng cô bài - Bài tập vê nhà 

• GV sử dụng các bài tập 1, 2, 3 (SGK) để củng cố bài học. 

• Bài tập về nhà : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (SGK) 

D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK 

1. Đáp án D. 

2. Đáp án B. 

5. a) Cho hồ tinh bột vào hỗn hợp NaCl và Nai rồi sục khí Cl 2 vào, màu xanh 
xuất hiện, chứng tỏ có Nai: 

Cl 2 + 2NaI -> 2NaCl + I 2 

Hồ tinh bột — ỉ - Ầ —> Màu xanh. 

b) Sục khí Cl 2 dư vào hỗn hợp để tác dụng hết Nai. Đun nóng, I 2 thăng hoa, 
còn lại NaCl tinh khiết. 

6 . Khí Cl 2 oxi hóa KI thành I 2 . Cl 2 và I 2 tan một phần trong nước, do đó xuất 
hiện dung dịch màu vàng nâu : 

Cl 2 + 2KI -> 2KC1 + I 2 

Sau đó dung dịch màu vàng nâu chuyển sang màu xanh do iot tác dụng với hồ 
tinh bột: 

Hồ tinh bột —í 2 —» Màu xanh. 

Màu xanh dần dần biến mất do một phần khí Cl 2 tác dụng với nước tạo ra 
HCIO là chất oxi hóa mạnh làm mất màu xanh của hồ tinh bột và iot: 

Cl 2 + H 2 0 ^ HC1 + HCIO 


7. c% = 55,86%. 



8. 


NaX + AgN0 3 -» AgXị + NaN0 3 


(1) 


2 AgX -> 2Ag + x 2 (2) 

Theo (2) -> n AgX = n Ag = ^ = 0,01 (mol) 

l(Jo 

Theo (1) n NaX = n AgX = 0,01 mol 
1.03 

-> M NaX = ^ = 103 -> X = 103 - 23 = 80 

NaX 0,01 


—> Nguyên tố X là Br —» A là NaBr. 

9. CaF 2 + H 2 S0 4 (đặc) > CaS0 4 + 2HF 

_ 2500.40 _ _ 1000 

m H p = —— — = 1000 (g) -> n HF = = 50 (mol) 


-> n r 


100 

50 


20 


. 78.25.100 „ íIO , 7C ,_ x 

= 25 (mol) -> m CaF2 = — n = 2437,5 (g) 

Ả ~ oU 


10. Phân biệt dung dịch NaF và dung dịch NaCl bằng dung dịch AgNO, : 

NaF + AgN0 3 —> không tác dụng 
NaCl + AgN0 3 -> AgClị + NaN0 3 
(màu trắng) 

11. Đun nóng hỗn hợp iot và Nai thì chỉ có iot thăng hoa, ngưng tụ hơi iot ta 
được iot rắn tinh khiết. 


E. TƯ LIỆU THAM KHẢO 

1. Điều chế khí flo từ các hợp chất Ho là một công việc hết sức khó khăn vì flo 
là nguyên tố phi kim mạnh nhất, thực tế nó tác dụng với tất cả các chất mà nó tiếp 
xúc, trong đó nhiều trường hợp gây cháy, nổ. Những nạn nhân đầu tiên của Ho là 
hai thành viên của Viện Hàn Lâm Khoa học Ai-len : Một người chết, một người 



trở thành tàn tật vì bỏng HF. Nạn nhân tiếp theo là các nhà khoa học người Bỉ và 
Pháp, họ bị chết khi tiến hành các thí nghiệm điều chế flo do ngửi phải một lượng 
nhỏ khí HF. Chỉ đến năm 1886, nhà bác học người Pháp FIen-ri Moa-xăng (Heri 
Moissan) (1852 - 1907) mới điều chế thành công khí flo an toàn khi điện phân KF 
trong hỗn hợp loãng với HF (không có mặt nước) trong thiết bị platin, ông thu 
được khí F 2 ở anot. Năm 1906, ông được giải thưởng Nô-ben về hóa học với 
phưong pháp điều chế flo. 

2. Brom là một phi kim lỏng duy nhất. Lần đầu tiên, vào năm 1825, một 
sinh viên của trường Đại học Tổng hợp Haiđenbec (Đức), tên là Cac Lêvic 
(1803 - 1890), người giúp việc cho nhà hóa học Gmêlin (1788 - 1853) đã cho clo 
tác dụng với một loại nước khoáng và đã thu được một chất lỏng màu vàng. Cac 
Lêvic dùng dietylete (C 2 H 5 ) 2 0 chiết chất lỏng. Sau khi tách ete, anh đã tách được 
chất lỏng có màu nâu đỏ và mùi khó chịu. Người hướng dẫn anh đã khuyên anh 
điều chế thêm chất mới này. Khi anh sinh viên đã chuẩn bị được một lượng chất 
mới vừa đủ cho nghiên cứu, thì cũng xuất hiện một thông báo của Antoan Zêrom 
Bala (1802 - 1876), một xét nghiệm viên 24 tuổi của giáo sư hóa học Z.Angat về 
việc anh đã điều chế được một đơn chất mới. Bala đã nghiên cứu các loại nước 
muối của các đầm lầy nước mặn phía nam nước Pháp. Khi tiến hành một trong 
những thí nghiệm của mình, anh đã cho clo tác dụng với muối, thấy xuất hiện màu 
rất vàng : 

2NaBr + Cl 2 -> 2NaCl + Br, 

Sau một số năm làm việc tích cực, Bala đã tách được một số lượng chất lỏng 
màu nâu sẫm cần thiết và gọi nó là murid. Theo lời khuyên của Angat, anh gửi 
công trình nghiên cứu cho Viện Hàn lâm Khoa học Pari. Tại đây, hai giáo sư hóa 
học là Gay Luytxăc và Tenarơ đã kiểm tra lại phát minh này. Họ đã xác nhận rằng 
Bala là người phát minh ra một đơn chất mới, nhưng họ thấy tên gọi của chất chưa 
đạt lắm và đề nghị gọi nó là “brom”, tiếng Hi Lạp có nghĩa là hôi thối. Cũng năm 
1826, nhà hóa học Libic (Đức) đã thu được một chất lỏng màu nâu, nhưng lại 
tưỏng nhầm là IC1 (iot mono clorua). Một tháng sau, Libic biết về phát minh của 
Bala và của sinh viên Lêvic, Libic rất buồn. Sau đó Libic cay cú nói rằng : “không 
phải Baỉa là người phát hiện ra brom mà brom đã phát hiện ra anh ta”. Còn từ đó 
Libic thề không bao giờ đưa ra những kết luận thiếu những dữ liệu thực nghiệm. 



3. Một bài báo của nhà hóa học Pháp, ông Cutoa có đoạn viết : “ Trong dung 
dịch nước cái dùng kiềm chiết rong biển cố một lượng tương đối lớn của một chất 
kì lạ nào đó. Khi đốt nóng, chất này biến thành hơi màu tím đẹp lung linh". 

Chất mới đó là iot I 2 . Năm 1811, khi nghiên cứu thành phần tro của các loại 
rong biển, nhà hóa học, dược sĩ Pháp ông Becna Cutoa (1777 - 1838) đã nhận ra 
rằng nồi đồng dùng để đun cô dung dịch tro rong biển bị hỏng rất nhanh. Cutoa 
bắt đầu nghiên cứu các tính chất của các dung dịch này. Một lần ông phát hiện 
thấy khi thêm axit suníuric H 2 S0 4 đặc vào dung dịch đó thì thấy có tách hơi 
màu tím của chất lạ nào đó : 

2NaI + 2H 2 S0 4 —I 2 t + S0 2 f + Na 2 S0 4 + 2H 2 0 

Ông đã công bố những hiện tượng mình quan sát được, nhưng ông không xác 
định được bản chất của chất bay lên. Mãi đến năm 1813, Gay Luytxăc một nhà 
hóa học nổi tiếng người Pháp đã chứng minh rằng chất mới của Cutoa giống clo và 
thuộc nhóm halogen. Ông gọi nó là “iot”, theo tiếng Hi Lạp có nghĩa là màu xanh 
thẫm - tím. Sau này Gay Luytxăc đã tổng hợp các chất sinh ra từ iot như 
hiđroiotua HI, iot monoclorua IC1, điiot pentaoxit I 2 0 5 , axit iodic HI0 3 ,... 

Iot là một nguyên tố vi lượng hết sức cần thiết đối với con người. Theo các nhà 
khoa học, mỗi ngày cơ thể con người cần được cung cấp từ 10 1 đến 2.10 4 gam 
nguyên tố iot. Cơ thể tiếp nhận được phần iot cần thiết dưới dạng hợp chất của iot 
có sẵn trong muối ăn và một số loại thực phẩm. Nhưng việc thiếu hụt iot vẫn 
thường xảy ra. Hiện nay, tính trên toàn thế giới một phần ba số dân bị thiếu iot 
trong cơ thể. Ớ Việt Nam, theo điều tra mới nhất, 94% số dân thiết hụt iot ở những 
mức độ khác nhau. 

Thiếu hụt iot trong cơ thể dẫn đến hậu quả rất tai hại như làm não bị tổn 
thương dẫn đến trở nên đần độn, chậm chạp, có thể điếc, câm, liệt chi, lùn. Thiếu 
iot còn gây ra bệnh bướu cổ và hàng loạt rối loạn khác, đặc biệt nguy hiểm đối với 
bà mẹ và trẻ em. 

Để khắc phục sự thiếu hụt iot, người ta phải cho thêm hợp chất của iot vào 
thực phẩm như muối ăn, sữa, kẹo,... Việc dùng muối ăn làm phương tiện chuyển 
tải iot vào cơ thể người được nhiều nước áp dụng. Muối iot là muối ăn có trộn 
thêm một lượng nhỏ hợp chất của iot (thường là KI hoặc KIO3), chẳng hạn trộn 
25kg KI vào một tấn muối ăn. Người ta cũng cho thêm hợp chất iot vào bột canh, 
nước mắm,... 



Việc dùng muối iot thật đơn giản, về mùi vị, màu sắc, muối iot không khác gì 
muối ăn thuờng. Tuy nhiên, hợp chất iot có thể bị phân hủy ở nhiệt độ cao, do đó 
phải nêm muối iot sau khi thực phẩm đã đuợc nấu chín. 


Tiết 42 


LUYỆN TẬP : NHÓM HALOGEN 


A. MỤC TIÊU 

1. Giúp HS nắm vững : 

o Đặc điểm cấu tạo lớp electron ngoài cùng của nguyên tử và cấu tạo phân 
tử của đơn chất halogen (X 2 ). 

o Các nguyên tố halogen có tính oxi hóa mạnh, nguyên nhân của sự biến 
thiên tính chất của đơn chất và hợp chất HX của chúng khi đi từ flo đến iot. 

o Tính oxi hóa mạnh của nuớc Gia-ven và clorua vôi là do gốc hipoclorit 
CIO quyết định, đó là nguyên nhân làm cho chúng có tính sát trùng và tẩy 
màu. 

o Phuơng pháp điều chế các đơn chất (X 2 ) và hợp chất HX của các hologen. 
Cách nhận biết các ion X (Cl , Br , I ). 

o Các ứng dụng quan trọng của đơn chất và hợp chất của các hologen quan 
trọng. 

2. Rèn luyện một số kĩ năng giải bài tập hóa học liên quan đến đơn chất và 
hợp chất của halogen. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

o GV : - Máy tính, máy chiếu, hệ thống câu hỏi và bài tập SGK. 

- Các dung dịch : NaCl, NaBr, KI, AgN0 3 . 
o HS : Chuẩn bị hệ thống câu hỏi và bài tập SGK. 

A - KIẾN THỨC CẦN NẮM VŨNG 

Hoạt động 1 (5 phút) 

I. CẤU TẠO NGUYÊN TỬVÀ PHÂN TỬ CỦA CÁC HALOGEN 




GV : Phát phiếu học tập số 1 và chiếu nội dung lên màn hình, yêu cầu HS hoàn 
thành bảng sau : 


Nguyên tố 
halogen 

F 

C1 

Br 

I 

Cấu hình 
electron lớp 
ngoài cùng 
(ns 2 np 5 ) 

2s 2 5p 5 




Cấu tạo phân 
tử (liên kết 
cộng hóa trị 
không cực) 

F : F 

(F 2 ) 





HS : Hoàn thành bảng trên và rút ra nhận xét: 

- Bán kính nguyên tử tăng dần từ Flo đến iot. 

- Lớp ngoài cùng có 7 electron. 

- Phân tử gồm 2 nguyên tử, liên kết là cộng hóa trị không cực. 

Hoạt động 2(10 phút) 

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA ĐƠN CHAT VÀ HỢP CHAT HALOGEN 

• GV : Yêu cầu HS nhận xét về sự biến thiên độ âm điện từ F đến I và suy ra 
sự biến thiên về tính oxi hóa của halogen. 

• GV phát phiếu học tập số 2 và chiếu nội dung lên màn hình, huớng dẫn HS 


hoàn thành bảng sau : 


x 2 

Phản ứng\^ 

f 2 

Cl 2 

Br, 

h 

Với kim loại 





Với khí hiđro 





Với nuớc 






HS : Điền thông tin vào bảng sau : 





x 2 

Phản ứng 

f 2 

Cl 2 

Br 2 

I 2 

Với kim loại 

Oxi hóa đuợc 

Oxi hóa đuợc 

Oxi hóa đuợc 

Oxi hóa đuợc 


tất cả các kim 

hầu hết các 

nhiều kim 

nhiều kim loại 


loại tạo ra 

kim loại tạo 

loại tạo ra 

tạo ra muối 


muối Horua : 

ra muối 

muối bromua, 

iotua. Phản 



clorua, phản 

phản ứng cần 

ứng chỉ xảy ra 



ứng cần đun 

đun nóng : 

khi đun nóng 



nóng : 


hoặc có chất 





xúc tác : 


Ca + F 2 — > 

Fe + Cl 2 

Cu + Br 2 

2 AI + 3I 2 


CaF 2 

-Z-> FeCl 3 

—CuBr, 

^èr> 2A1I 3 

Với khí hiđro 

Trong bóng 

Cần chiếu 

Cần nhiệt độ 

Cần nhiệt độ 


tối, ở nhiệt độ 

sáng,phản 

cao : 

cao hơn, phản 


thấp (-252°C) 

ứng nổ : 


ứng thuận 


và nổ mạnh : 



nghịch : 


F 2 + H 2 —> 

Cl 2 + h 2 

Br 2 + H 2 

t° 


2HF 

_ as > 2HC1 

t V OLJ o 

1, + H 2 ^ 




—-> Zii Dĩ 

2HI 

Với nuớc 

Phân hủy 

Ở nhiệt độ 

ơ nhiệt độ 

Hầu nhu 


mãnh liệt 

thuờng : 

thuờng, chậm 

không phản 


H 2 0 ở ngay 


hơn so với 

ứng. 


nhiệt độ 


clo : 



thuờng: 





2F 2 + 2H 2 0 

C1 2 + h 2 0 

Br 2 + H z O 



-» 4HF + ơ 2 

^ HC1 + 

^ HBr + 




HCIO 

HBrO 



GV : Yêu cầu HS nhận xét về sự biến đổi tính axit halogen hiđric (HX). 

HS : Dung dịch HF là axit yếu còn các dung dịch HC1, HBr, HI đều là các axit 
mạnh : 




HF HC1 HBr HI 




Tính axit tăng 

GV : Yêu cầu HS giải thích tính tẩy màu và sát trùng của nước Gia-ven và 
clorua vôi. 

HS : Do các muối NaClO và CaOCl 2 đều chứa gốc CIO là chất oxi hóa mạnh. 

Hoạt động 3 (5 phút) 

III. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ CÁC ĐƠN CHAT HALOGEN 


GV : Yêu cầu HS trình bày phương pháp điều chế các halogen F 2 , Cl 2 , Br 2 , I 2 
và viết các phương trình phản ứng theo bảng sau : 



Phương pháp điều chế 

f 2 

Điện phân hỗn hợp KF và HF (lỏng không có nước) : 

2HF —H 2 + Fo 

Cl 2 

- Cho axit HC1 đặc + chất oxi hóa mạnh (Mnơ 2 , KMnơ 4 ) 

Mnơ 2 + 4HC1 —MnCl, + C1,T + 2H 2 ) 

2KMnơ 4 + 16HC1 -> 2MnCl 2 + 2KC1 + 5C1 2 T + 8H 2 Ơ) 

- Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn : 

2NaCl + 2H,0 dpdd > 2NaOH + H 2 T + C1,T 

z m.n z z 

(catot) (anot) 

Br 2 

Dùng Cl 2 để oxi hóa NaBr (có trong nước biển) thành Br : 

Cl 2 + 2NaBr 2NaCl + Br 2 

h 

Sản xuất I 2 từ rong biển. 


Hoạt động 4 (5 phút) 

IV. PHÂN BIỆT CÁC ION F , CƯ- BR , I 


GV : Củng cố cách phân biệt các ion F , C1, Br , I bằng dung dịch AgNƠ 3 . 
Yêu cầu HS viết phương trình phản ứng và cho biết màu của kết tủa : 

HS : NaF + AgNO, —» không phản ứng 





NaCl + AgN0 3 —> AgClị (màu trắng) + NaNO, 

NaBr + AgN0 3 —> AgBrị (màu vàng) + NaN0 3 

Nai + AgN0 3 — > Aglị (màu vàng đậm) + NaNO , 

B- BÀI TẬP 

Hoạt động 5(10 phút) 

GV chiếu lần luợt các bài tập trắc 
nghiệm 1, 2, 3, 4 (SGK) lên màn hình 
và huớng dẫn HS phân tích trả lời. 

1. Dãy axit nào sau đây đuợc sắp xếp HS : Đáp án c. 
đúng theo thứ tự tính axit giảm dần ? 

A. HC1, HBr, HI, HF. 

B. HBr, HI, HF, HC1. 
c. HI, HBr, HC1, HF. 

D. HF, HC1, HBr, HI. 

2. Đổ dung dịch AgN0 3 vào dung dịch HS : Đáp án A. 
muối nào sau đây sẽ không có phản 

ứng? 

A. NaF B. NaCl 

c. NaBr D. Nai 

3. Trong phản ứng hóa học sau : HS : Đáp án B. 

S0 2 + Br 2 + 2H,0 -> H 2 S0 4 + 2HBr 

brom đóng vai trò : 

A. Chất khử. 

B. Chất oxi hóa. 

c. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất 



khử. 


D. Không là chất oxi hóa, không là 
chất khử. 

Chọn đáp án đúng. 

4. Chọn câu đúng khi nói về flo, clo, HS : Đáp án A. 
brom, iot: 

A. Flo có tính oxi hóa mạnh, oxi hóa 
mãnh liệt nước. 

B. Clo có tính oxi hóa mạnh, oxi hóa 
được nước. 

c. Brom có tính oxi hóa mạnh, tuy yếu 
hơn flo và clo nhưng nó cũng oxi hóa 
được nước. 

D. Iot có tính oxi hóa yếu hơn flo, clo, 
brom nhưng nó cũng oxi hóa được 
nước. 

GV nhận xét, cho điểm. 

Hoạt động 6 (8 phút) 

GV hướng dẫn HS giải bài tập 5 : HS thảo luận 3 phút. 

5. Một nguyên tố halogen có cấu hình 
electron lớp ngoài cùng của nguyên tử 
là 4s 2 4p 5 . 

a) Viết cấu hình electron nguyên tử a) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 5 

đầy đủ của nguyên tố trên. _ . 

—> Nguyên tô Br. 

b) Cho biết tên, kí hiệu và cấu tạo phân tử b) Brom, Br, Br 2 . 
của nguyên tố hóa học này. 

c) Nêu tính chất hóa học cơ bản của c) Tính oxi hóa mạnh : 
nguyên tế này và dỉn ra những phản m + 2A1 ^ 2A1Brj 



ứng hóa học để minh họa. 


2HBr 



Tiết43 LUYỆN TẬP : NHÓM HALOGEN (Tiếp) 

A. MỤC TIÊU 

1. Tiếp tục ôn tập về tính chất, phương pháp điều chế của các đơn chất 
halogen và một số hợp chất quan trọng của chúng. 

2. Rèn luyện một số kĩ năng giải bài tập hóa học cơ bản. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

o GV : Máy tính, máy chiếu, hệ thống câu hỏi và bài tập SGK. 
o HS : Chuẩn bị trả lời các bài tập trong SGK. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 (8 phút) 

GV chiếu nội dung bài tập 6 lên màn HS thảo luận, chuẩn bị 3 phút, 
hình cho HS thảo luận : a) Giả sử lấy lượng mỗi chất là a gam. 

6 . Có những chất sau : KMn0 4 , MnO, + 4HC1 -» MnCl , + Cl 2 t + 2HX) 




Mn0 2 , K 2 Cr 2 0 7 và dung dịch HC1. 

a) Nếu các chất oxi hóa có khối luợng 
bằng nhau thì chọn chất nào có thể 
điều chế đuợc luợng khí clo nhiều hơn ? 

b) Nếu các chất oxi hóa có số mol 
bằng nhau thì chọn chất nào có thể 
điều chế đuợc luợng khí clo nhiều hơn ? 

Hãy trả lời bằng cách tính toán trên cơ 
sở của các phuơng trình hóa học của 
phản ứng. 


( 1 ) 


87 


-> 


a 

87 


2KMn0 4 + 16HC1 -> 2MnCl 2 + 5Cl 2 t + 

( 2 ) 


2KC1 + 8H,0 


a 

158 




63,2 


K 2 Cr 2 0 7 + 14HC1 -> 2CrCl 3 + 3Cl 2 t + 
2CrCl 3 + 7H 2 0 (3) 

a a 


294 


98 


Nhận thấy : — > — > — 

63,2 87 98 

-> Dùng KMn0 4 điều chế đuợc nhiều 
Cl 2 nhất. 

b) Nếu lấy số mol các chất oxi hóa bằng 
nhau là n mol 

Theo (1) —» n cl2 = n (mol) 


GV yêu cầu HS khác nhận xét bài 
giải và bổ sung nếu cần, kết luận và 


Theo (2) —» n cl; = ^ = 2,5 n (mol) 
Theo (3) -» n ci2 = 3n (mol) 


cho điểm. 


Hoạt động 2 (5 phút) 


GV chiếu nội dung bài tập 7 lên màn 
hình cho HS thảo luận : 


HS thảo luận, chuẩn bị 2 phút. 


7. Tính khối luợng HC1 bị oxi hóa 
bởi Mn0 2 , biết rằng khí Cl 2 sinh ra 
trong phản ứng đó có thể đẩy đuợc 



12,7g I 2 từ dung dịch Nai. 

GV hướng dẫn HS viết các phương HS : Các phương trình phản ứng : 

trình phản ứng và tính theo phương Mn0 + 4HC1 ^ MnC1 + c ự + 2H p 

trình. 

( 1 ) 

Cl 2 + 2NaI -> 2NaCl + I 2 (2) 

Theo (2) : n ri = n. = z - 0,05 mol 

c ' 2 ‘ 2 254 

Theo (1) : n HC1 = 4. n cl = 0,2 mol 
—> m Ha = 36,5.0,2 = 7,3 g. 

GV yêu cầu HS khác nhận xét bài giải. 

Sau đó bổ sung nếu cần và cho điểm. 

Hoạt động 3 (3 phút) 

GV chiếu nội dung bài tập 8 lên màn HS : Chuẩn bị 1 phút, 
hình cho HS thảo luận : 

8. Nêu các phản ứng chứng minh tính 
oxi hóa của clo mạnh hơn brom và iot. 

GV hướng dẫn HS viết các phương HS : Các phương trình phản ứng : 
trình phản ứng. Cl 2 + 2NaBr -> 2NaCl + Br 2 

Cl 2 + 2NaI -» 2NaCl + I 2 

GV yêu cầu HS khác nhận xét về chất HS : Cl 2 là chất oxi hóa. 
oxi hóa và chất khử trong 2 phản ứng g r Víị J |; t c Ị 1 g' t 

trên. 

Hoạt động 4 (2 phút) 

GV chiếu nội dung bài tập 9 lên màn HS thảo luận, chuẩn bị 1 phút, 
hình cho HS thảo luận : 

9. Để điều chế Ho, người ta phải điện 
phân dung dịch KF trong HF lỏng đã 
được loại bỏ hết nước. Vì sao phải 
tránh sự có mặt của nước ? 




GV hướng dẫn HS chú ý về khả năng HS : 2F 2 + 2H 2 0 -> 4HF + 0 2 

phản ứng mạnh của flo với nước và . _, ,. 4 , , ,_, _ , 

r " ~ —> phái điện phân không có mặt nước 

yêu cầu HS viết phương trình, rút ra 

nhận xét. 

Hoạt động 5 (7 phút) 


GV chiếu nội dung bài tập 10 lên 
màn hình cho HS thảo luận : 

10. Một dung dịch có hòa tan hai 
muối là NaBr và NaCl. Nồng độ phần 
trăm của mỗi muối trong dung dịch 
đều bằng nhau và bằng c%. Hãy xác 
định nồng độ c% của hai muối trong 
dung dịch, biết rằng 50g dung dịch 
hai muối nói trên tác dụng vừa đủ với 
50ml dung dịch AgN0 3 , có khối 
lượng riêng d = 1,0625 g/cm 3 . 

GV hướng dẫn HS viết phương trình 
phản ứng và sử dụng công thức tính 
nồng độ c%. 


HS : Chuẩn bị 3 phút. 



-> X = 0,009 

-> m NaBr = m NaC1 = 103.0,009 = 0,927g 
0.927 

^C%= ^Arìi.l00= 1,86%. 

50 


GV yêu cầu HS khác nhận xét cách 



giải, sau đó GV bổ sung và cho điểm. 


Hoạt động 6 (7 phút) 


GV chiếu nội dung bài tập 11 lên 
màn hình cho HS thảo luận : 

11. Cho 300ml một dung dịch có hòa 
tan 5,85g NaCl tác dụng với 200ml 
dung dịch có hòa tan 34g AgN0 3 , 
người ta thu đuợc một kết tủa và 
nước lọc. 

a) Tính khối luợng chất kết tủa thu 
được. 

b) Tính nồng độ mol của chất còn lại 
trong nước lọc. Cho rằng thể tích nước 
lọc thu được thay đổi không đáng kể. 


HS thảo luận, chuẩn bị 3 phút. 


HS : Tính số mol NaCl và AgN0 3 
5,85 




58,5 


= 0,1 mol 


n. = j^t = 0,2mol 

AgNOj I 7 Q 

a) NaCl + AgN0 3 -> AgClị + NaNO 

0 , 1 ^ 0 , 1 ^ 0 , 1 -* 0,1 


-* m AgC1 = 143,5.0,1 = 14,35g. 
b) v dd = 300 + 200 = 500ml 
C M (NaN0 3 ) = C M (AgN0 3 dư) 

= ậị = 0,2 mol/1 
0,5 


GV yêu cầu HS khác nhận xét cách 
giải, sau đó GV nhận xét và cho điểm. 


Hoạt động 7 (7 phút) 



GV chiếu bài tập 12 lên màn hình cho HS thảo luận, chuẩn bị 3 phút. 

HS thảo luận : 

12. Cho 69,6g Mn0 2 tác dụng với 
dung dịch HC1 đặc, du. Dẫn khí thoát 
ra đi vào 500ml dung dịch NaOH 4M 
(ỏ nhiệt độ thuờng). 

a) Viết phuơng trình hóa học của các 
phản ứng xảy ra. 

b) Xác định nồng độ mol của những 
chất có trong dung dịch sau phản ứng. 

Biết rằng thể tích của dung dịch sau 
phản ứng thay đổi không đáng kể. 

HS : Tính số mol Mn0 2 và NaOH : 

n M„0 2 = = 0,8 mol 

n NaOH = 0,5.4 = 2 mol 
Mn0 2 + 4HC1 -» MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 0 
0,8 0,8 
Cl 2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H 2 0 
0,8 —> 1,6 -> 0,8 -> 0,8 

n N aOHdư = 2- 1,6 = 0,4 mol 

-> C M (NaOH) = M = 0,8 mol/1 

C M (NaCl) = C M (NaC10) 

_ 0,8 _ 

= — =1,6 mol/1. 

0,5 

GV yêu cầu HS khác nhận xét, sau đó 




Hoạt động 8 (4 phút) 


GV chiếu đề bài số 13 lên màn hình HS : Chuẩn bị 2 phút, 
cho HS thảo luận : 

13. Khí oxi có lẫn tạp chất là khí clo. 

Làm thế nào để loại bỏ tạp chất đó. 

GV yêu cầu HS trình bày cách làm và HS : Dẫn khí oxi có lẫn tạp chất là khí 
viết phuơng trình phản ứng nếu có. clo đi qua dung dịch kiềm, chỉ có khí 

clo tác dụng tạo ra muối tan vào dung 
dịch. Khí đi ra là 0 2 tinh khiết. 

Cl 2 + 2NaOH -» NaCl + NaClO + H 2 0 

GV yêu cầu HS khác nhận biết, sau 
đó GV nhận xét và cho điểm. 

Hoạt động 9 (2 phút) 

Dặn dò - Bài tập về nhà 

GV tổng kết một số nét chính trong chương halogen và yêu cầu HS về nhà làm 
thêm một số bài tập sau đây : 

1. Có hai khí không màu dễ tan trong nước, dung dịch thu được tác dụng với 
dung dịch AgNO, tạo ra kết tủa màu vàng. 

a) Cho biết tên của hai chất khí đó. 

b) Bằng phương pháp hóa học nào có thể phân biệt được hai khí đó. 

2. Vào đầu thế kỉ XIX người ta sản xuất natrisuníat bằng cách cho axit 
suníuric đặc tác dụng với muối ăn. Khi đó, xung quanh các nhà máy sản xuất 
bằng cách này, dụng cụ của thợ thủ công rất chóng hỏng và cây cối bị chết rất 
nhiều. Người ra đã cố gắng cho khí thoát ra bằng những ống cao tới 300m 
nhung tác hại của khí thải vẫn tiếp diễn, đặc biệt là khi khí hậu ẩm. 

Hãy cho biết khí đó là khí gì ? Viết phương trình phản ứng và giải thích hiện 



tượng trên. 

3. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các bình riêng biệt đựng mỗi 
dung dịch sau đây : Natri clorua, natri nitrat, bari clorua và bari nitrat. 

4. Iot được bán trên thị trường thường chứa các tạp chất là clo, brom và nước. 
Để tinh chế loại iot đó, người ta nghiền nhỏ nó với kali iotua và vôi sống rồi 
nung hỗn hợp trong cốc được đậy bằng một bình có chứa nước lạnh. Khi đó, iot 
sẽ bám vào đáy bình. 

Hãy giải thích cách làm trên và viết phương trình phản ứng. 

5. Cho 13,5 g hỗn hợp Cl 2 và Br 2 có tỉ lệ số mol 5 : 2 vào một dung dịch chứa 
m gam Nai. 

a) Tính khối lượng chất rắn A thu được sau khi cô cạn dung dịch trong các 
trường hợp m = 15 ; 30 ; 42 gam. 

b) Tính m để thu được 15,82 gam chất rắn A. 


Tiết 44 


BÀI THỰC HÀNH SỐ 2 : 

TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA KHÍ CLO 
VÀ HỢP CHẤT CỦA CLO 


A. MỤC TIÊU 

3. Củng cố kiến thức về clo và hợp chất của clo. 

4. Rèn luyện các thao tác làm thí nghiệm và quan sát, giải thích các hiện 
tượng thí nghiệm. 

5. Viết tường trình thí nghiệm. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

1. GV : Chuẩn bị các dụng cụ và hoá chất đủ cho HS làm thực hành theo 
nhóm : 

a) Dụng cụ : ống nghiệm, ống dẫn thuỷ tinh, nút cao su có lỗ, ống nhỏ giọt, 
đũa thuỷ tinh, đèn cồn, giá thí nghiệm, giá để ống nghiệm. 




b) Hoá chất : KM11O4, NaCl (rắn), H 2 S 0 4 đặc, dung dịch HC 1 đặc, giấy quỳ 
tím, nước cất. 


2 HS : Ôn tập những kiến thức liên quan đến thí nghiệm trong tiết thực hành, 
nghiên cứu trước các thí nghiệm theo SGK để biết được dụng cụ, hoá chất 
và cách tiến hành từng thí nghiệm. 


c. TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


I. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIÊN HÀNH 


Hoạt động 1 (TO phút) 

Thí nghiệm 1. Điều chế khí clo - Tính tẩy màu của khí clo ẩm 


GV : Hướng dẫn các nhóm HS tiến 
hành làm TN như SGK trình bày. 


GV : Hướng dẫn HS quan sát hiện 
tượng xẩy ra trong ống nghiệm. Lưu ý 
tính độc của khí clo để HS làm thí 
nghiệm an toàn. 

GV yêu cầu đại diện từng nhóm nêu 
hiện tượng thí nghiệm, viết phương 
trình và giải thích. 

GV có thể cho HS các nhóm ghi vào 
bảng nhóm, sau đó gián lên bảng và 
gọi các nhóm khác bổ sung. 

Chú ý : Để đảm bảo an toàn, trước khi 
tháo rửa dụng cụ, nên ngâm toàn bộ 
dụng cụ vào chậu thuỷ tinh đựng nước 
có pha dung dịch NaOH. 


HS : Tiến hành thí nghiệm theo các 
bước : 

- Cho vào ống nghiệm khô một vài 
tinh thể KMn0 4 , nhỏ tiếp vào ống 
nghiệm vài giọt dung dịch HC1 đặc. 

- Đậy nhanh ống nghiệm bằng nút cao 
su có đính một băng giấy màu ẩm. 

HS : Quan sát hiện tượng, ghi chép vào 
vở thực hành. 

HS : Nhận xét hiện tượng : 

- Có khí Cl 2 bay lên tiếp xúc với giấy 
màu ẩm. 

- Làm mất màu của giấy màu do tính 
oxi hoá mạnh của HCIO. 

- Các phương trình phản ứng : 

2KMn0 4 + 16HC1 -» 2MnCl 2 + 5C1 2 T 

+ 2KC1 + 8H 2 0 
Cl 2 + H 2 0 ^ HC1 + HCIO 



Hoạt động 2 (15 phút) 

Thí nghiệm 2. Điều chế axit clohiđric 


GV : Hướng dẫn các nhóm HS tiến hành 
làm TN như SGK trình bày (Hình 5.11) 



GV hướng dẫn HS quan sát hiện tượng 
xẩy ra. Yêu cầu đại diện từng nhóm 
nêu hiện tượng và viết phương trình 
phản ứng, giải thích. 


GV lưu ý HS : Khi dừng thí nghiệm 
phải tháo ống nghiệm (2) trước, sau đó 
mới tắt đèn cồn, để nước không dâng 
từ ống nghiệm (2) sang ống nghiệm 
(1) gây vỡ ống nghiệm. 


HS : Tiến hành thí nghiệm theo các 
bước : 

- Kẹp ống nghiệm (1) trên giá thí 
nghiệm. 

- Cho vào ống nghiệm (1) khoảng 2 g 
NaCl và 3 ml H 2 S0 4 đặc. 

- Đậy ống nghiệm bằng nút cao su có 
ống dẫn thuỷ tinh hình chữ L dẫn sang 
ống nghiệm (2) chứa khoảng 8 ml 
nước. 

- Đun nhẹ ống nghiệm (1) bằng đèn 
cồn. 

HS : Quan sát hiện tượng, ghi chép vào 
vở thực hành. 

HS : Nhận xét hiện tượng : 

- Khi đun nóng, trong ống nghiệm (1) 
có khói trắng bay lên, được dẫn sang 
ống nghiệm (2), đó là khí HC1 : 

NaCl + H 2 S0 4 —NaHS0 4 + HClt 
(khan) (đặc) 

- Cho giấy quỳ tím vào ống nghiệm 
(2) chuyển sang màu đỏ —» dung dịch 
axit mạnh (HC1). 



Hoạt động 3(15 phút) 

Thí nghiệm 3. Bài tập thực nghiệm phán biệt các dung dịch 

GV chuẩn bị sẩn cho mỗi nhóm HS 3 
bình nhỏ được đậy bằng nút có ống 
nhỏ giọt. Mỗi bình chứa một trong các 
dung dịch sau HC1, NaCl, HN0 3 
(không ghi nhãn). 

GV hướng dẫn HS thảo luận trong nhóm HS : Thảo luận theo nhóm và vạch ra 
về các hoá chất, dụng cụ cần lựa chọn và phương án thí nghiệm : 
trình tự tiến hành thí nghiệm để phân biệt Không chuyển màu -> NaCi 

mỗi dung dịch. HC ' / 

ị NaCl > quỳ tím ' r HC1 1 

HNO^ Màu đỏ -> j HN Q I (A) 

ị trắng —> HC1 

(A)ddAgN0 3 x 

Không có hiện tượng —> HN0 3 

GV hướng dẫn HS đánh số 1, 2, 3 vào 
ống nghiệm và lựa chọn hoá chất, thực 
hiện nhận biết theo sơ đồ. 

Hoạt động 4 (5 phút) 

II. CÔNG VIỆC SAU BUỔI THựC HÀNH 

GV nhận xét về buổi thực hành và HS : Thu dọn vệ sinh phòng thí 
hướng dẫn HS thu dọn hoá chất, rửa nghiệm, 
ống nghiệm và dụng cụ thí nghiệm, vệ 
sinh phòng thí nghiệm. 

GV : Yêu cầu HS làm tường trình theo HS : Làm tường trình theo mẫu sau 
mẫu. đây: 



Ngày.tháng.năm. 

Ho và tên :. 

Lớp :.Tổ thí nghiêm :. 

Tường trình hoá hoc bài số :. 

Tên bài :. 

Tên thí 
nghiệm 

Phương pháp 
tiến hành 

Hiện tượng 
quan sát 

Giải thích - Viết phương trình 
phản ứng 














Tiết 45 


BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 : 

TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BROM VÀ IOT 


A. MỤC TIÊU 

4. Củng cố về tính chất hoá học của các nguyên tố halogen. 

5. Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng. 

6. Viết tường trình thí nghiệm. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

o GV chuẩn bị các dụng cụ và hoá chất đủ cho HS thực hành theo nhóm : 
a) Dụng cụ : ống nghiệm, ống nhỏ giọt, đèn cồn, cặp gỗ, giá để ống nghiệm 













b) Hoá chất : Dung dịch NaBr, dung dịch Nai, nước clo, nước brom, nước iot 
(hoặc cồn iot), hồ tinh bột. 

o HS : Ôn tập về tính chất hoá học của clo, brom, iot. So sánh tính oxi hoá 
của clo, brom, iot. Nghiên cứu trước các thí nghiệm theo SGK để biết cách 
chọn dụng cụ, hoá chất và cách tiến hành thí nghiệm. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 (5 phút) 

DẶN DÒ TRƯỚC BUỔI THựC HÀNH 

GV : - Nêu nội dung của tiết thực hành. HS : Nghe giảng và thảo luận theo 

- Yêu cầu HS trình bày kiến thức liên n ' 10m 
quan đến bài thực hành. 

- Lưu ý HS cẩn thận khi tiếp xúc với 
các hoá chất độc Cl 2 , Br 2 . 

I. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIÊN HÀNH 
Hoạt động 2(10 phút) 

Thí nghiệm 1. So sánh tính oxi hoá của Brom và Clo 

GV : Hướng dẫn các nhóm HS làm thí HS : Làm thí nghiệm theo các bước : 

b ■ - Rót vào ống nghiệm khoang 1 ml 

dung dịch NaBr. 

- Nhỏ tiếp vào ống nghiệm vài giọt 
nước clo mới điều chế được, lắc nhẹ. 



GV : Hướng dẫn HS quan sát sự chuyển 
màu của dung dịch NaBr. 

Yêu cầu HS giải thích hiện tượng và 
viết phương trình phản ứng. 

Chú ý : Để dễ quan sát, khi thực hành 
thí nghiệm này có thể cho thêm vào 
ống nghiệm chứa 1 - 2ml NaBr vài giọt 
benzen. Benzen nhẹ hơn và không tan 
nổi trên dung dịch. Khi Br 2 được giải 
phóng, tan vào benzen dễ hơn trong 
nước, sẽ quan sát rõ hơn. 

Hoạt động 3(10 phút) 

Thí nghiệm 2. So sánh tính oxi hoá của brom và iot 

GV hướng dẫn các nhóm HS làm thí HS : Tiến hành theo các bước : 
nghiẹm theo SGK. _ vào ông nghiệm khoảng 1 ml 

dung dịch Nai. 

- Nhỏ tiếp vào ống nghiệm vài giọt 
nước Brom, lắc nhẹ. 

GV hướng dẫn HS quan sát sự chuyển HS : Dung dịch chuyển sang màu 
màu của dung dịch Nai. xanh tím của Iot. 

Yêu cầu HS giải thích hiện tượng và Br 2 + Nai NaBr + I 2 
viết phương trình phản ứng. 


HS : Dung dịch chuyển sang màu 
vàng nâu của nước Brom : 

Cl 2 + 2NaBr -> 2NaCl + Br 2 

Kết luận : Cl 2 có tính oxi hoá mạnh 
hơn Br 2 . 



Chú ỷ : Có thể thực hiện hai thí nghệm Kết luận : Tính oxi hoá của Br 2 mạnh 
này bằng phương pháp đơn giản sau hơn I 2 . 
đây : 

- Lấy một ít bông vê tròn bằng hạt 
ngô, tẩm ướt bằng dung dịch NaBr, đặt 
vào hõm của đế giá thí nghiệm bằng sứ. 

- Lấy một ít bông khác vo tròn, tẩm 
ướt bằng nước Clo, để vào hõm sứ, sát 
bông tẩm NaBr. 

Quan sát hiện tượng xẩy ra. 

Ớ thí nghiệm 2 làm tương tự nhưng 
thay bằng dung dịch Br 2 và Nai. 

Hoạt động 4 ( 10 phút) 

Thí nghiệm 3. Tác dụng của Iot vói hồ tinh bột 

GV : Hướng dẫn các nhóm HS tiến HS : Tiến hành theo các bước : 
hành làm thí nghiệm theo SGK. 

- Cho vào ống nghiệm khoảng 1 ml 
dung dịch hồ tinh bột. 

- Nhỏ tiếp 1 giọt nước iot vào ống 
nghiệm, lắc đều. 

GV hướng dẫn HS quan sát hiện tượng. HS : Hồ tinh bột chuyển sang màu 

xanh. 

GV yêu cầu HS đun nóng ống nghiệm HS : Màu xanh mất khi đun nóng, 
đang có màu xanh, quan sát hiện tượng. 



Kết luận : Dùng iot để nhận ra hồ tinh 
bột và ngược lại. 


Chú ý : Có thể làm thí nghiệm bằng 
cách sau đây : Dùng ống nhỏ giọt nhỏ 
1-2 giọt dung dịch nước iot lên lát 
khoai tây, khoai lang hoặc chuối xanh, 
táo xanh. Quan sát hiện tượng. 

Hoạt động 5(10 phút) 


II. CÔNG VIỆC SAU BUỔI THựC HÀNH 


GV : Nhận xét buổi thực hành và hướng 
dẫn HS thu dọn hoá chất, dụng cụ , vệ 
sinh phòng thí nghiệm. 

GV : Yêu cầu HS làm tường trình theo 
mẫu sau : 


HS : Thu dọn vệ sinh phòng thí 
nghiệm. 

HS : Viết tường trình thí nghiệm theo 
mẫu sau : 


Ngày.tháng.năm. 

Ho và tên :. 

Lớp :.Tổ thí nghiêm :. 

Tường trình hoá hoc bài số :. 

Tên bài :. 

Tên thí 
nghiệm 

Phương pháp 
tiến hành 

Hiện tượng 
quan sát 

Giải thích - Viết phương trình 
phản ứng 
























Chương 6 


OXI - LƯU HUỲNH 


Tìét 46 OXI - OZON 

A. MỤC TIÊU 

1. vể kiên thức 

• HS biết: 

- Vị trí và cấu tạo nguyên tử oxi, cấu tạo phân tử 0 2 . 

— Tính chất vật lí, tính chất hóa học co bản của oxi và ozon là tính oxi hóa 
mạnh, nhưng ozon thể hiện tính oxi hóa mạnh hơn oxi. 

- Vai trò của oxi và tầng ozon đối với sự sống trên Trái Đất. 

• HS hiểu : 

- Nguyên nhân tính oxi hóa mạnh của 0 2 , 0 3 . Chứng minh bằng phương 
trình phản ứng. 

- Nguyên tắc điều chế 0 2 trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. 

2. Về kĩ năng 

- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh rút ra nhận xét về tính chất và phương 
pháp điều chế. 

- Viết phương trình hóa học của phản ứng oxi với kim loại, phi kim, các 
hợp chất, một số phản ứng của ozon. 

- Tính % thể tích các khí trong hỗn hợp. 

- Nhận biết các chất khí. 


3. Về giáo dục 




Giúp HS có ý thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ tầng ozon,... 


B. CHUÃN BỊ CÚA GV VA HS 

• GV : - Tranh ảnh (đĩa CD) về ứng dụng của oxi, lóp mù quang hóa bao 
phủ thành phố, tầng ozon trong tự nhiên,... 

- Hóa chất: Bình chứa oxi, Fe, c, C 2 H 5 OH, KMn0 4 . 

- Dụng cụ : ống nghiệm, giá thí nghiệm, cặp gỗ, muôi sắt, bát sứ, 
đèn cồn. 

• HS : - Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 

- Tìm hiểu cấu tạo nguyên tử oxi —> công thức phân tử 0 2 . 

- Viết và cân bằng các phản ứng oxi hóa - khử. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

A. OXI 

Hoạt động 1 (5 phút) 

I. VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO 

GV yêu cầu HS dựa vào bảng tuần hoàn 

HS : Xác định vị trí của nguyên tố oxi. 

để xác định vị trí của nguyên tố oxi. 

- Số thứ tự : 8 

- Chu kì: 2 

- Nhóm VIA. 

GV yêu cầu HS viết cấu hình electron 

HS : s O ls 2 2s 2 2p 4 

của 0 từ đó suy ra công thức phân tử, 

CTPT CTCT 

công thức cấu tạo. 

GV sử dụng bài tập 1 (SGK) để củng cố. 

O 

o 

II 

o 


Hoạt động 2 (5 phút) 
II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 



GV cho HS quan sát bình đựng khí oxi, 
nghiên cứu SGK để đua ra các tính 
chất vật lí. Yêu cầu HS xác định tỉ khối 
của oxi so với không khí. 


HS phát biểu : 

- Khí oxi không màu, không mùi, 
không vị, hoi nặng hon không khí. 


d 


0 2 / = 32 
/KK 29 


u 


GV giới thiệu thêm về độ tan của khí HS : t° (0 2 ) = -183°c 
oxi, nhiệt độ sôi (hóa lỏng) của 0 2 . 

, - Khí 0 2 tan ít trong nuớc. 

GV gợi ý HS giải thích tác dụng của 

giàn mua trong xử lí nuởc ngầm hoặc 

trong các đầm nuôi tôm. 

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 


Hoạt động 3 (2 phút) 


GV đặt vấn đề : Từ cấu hình electron 
của oxi hãy cho biết khi tham gia phản 
ứng hóa học, nguyên tử oxi chủ yếu 
nhuờng hay nhận electron ? 

GV giới thiệu thêm về độ âm điện của 
oxi và yêu cầu HS kết luận về độ hoạt 
động hóa học, tính oxi hóa, số oxi hóa 
trong hợp chất. 


HS nhận xét : Từ cấu hình electron và 
độ âm điện của oxi là 3,44 chỉ kém Ho 
là 3,98. Suy ra : 

- Oxi là nguyên tố phi kim hoạt động 
hóa học, dễ nhận 2 electron. 

- Tính oxi hóa mạnh : 

o + 2e -> o 2 

- Số oxi hóa trong hợp chất là -2. 


Hoạt động 4 (3 phút) 


1. Tác dụng với kim loại 


GV làm thí nghiệm : Cho dây sắt nóng 
đỏ cháy trong bình khí 0 2 . 

GV yêu cầu HS quan sát hiện tuợng, giải 
thích bằng phuơng trình phản ứng. GV 
yêu cầu HS xác định số oxi hóa của các 
nguyên tố trong phuơng trình phản ứng. 

GV huớng dẫn ỈỈS nhận xét về khả năng 
phản ứng của oxi với kim loại. 


HS : Viết phuơng trình phản ứng : 

+ 8 

3Fe + 2 0 2 —Fe 3 0 4 


Nhận xét : Oxi tác dụng với hầu hết 
các kim loại (trừ Au, Ag, Pt). 



Hoạt động 5 (2 phút) 

2. Tác dụng với phi kim 

GV làm thí nghiệm : Đốt cháy một mẩu HS : Nêu hiện tuợng và viết phuơng 

than (C) ngoài không khí sau đó đua trình phản ứng : 

vào bình khí 0 2 . o +4.2 

c + ỏ 2 -> CÒ 2 

Yêu cầu HS quan sát hiện tuợng, nhận 
xét, viết phuơng trình phản ứng. GV 

yêu cầu HS xác định sự thay đổi Nhận xét : Oxi tác dụng với hầu hết 
SOXH của các nguyên tố. các phi kim (trừ halogen). 

Hoạt động 6 (5 phút) 

3. Tác dụng vói các hợp chất có tính khử 

GV làm thí nghiệm : Đốt C,H 3 OH trong HS : Quan sát hiện tuợng và giải thích 
bát sứ với sự có mặt oxi không khí. bằng phuơng trình phản ứng : 

Yêu cầu HS quan sát hiện tuợng, viết -2 o + 4-2 -2 

, „.z z , c. H,OH +30, —2 c o 2 + 3H,0 

phuơng trình phản ứng. 2 5 2 2 2 

GV huớng dẫn HS viết phuơng trình 2C0 + 0 2 —2C0 2 

phản ứng khí co cháy trong oxi. _ , 

Nhận xét : Oxi tác dụng với nhiều hợp 

GV gợi ý HS rút ra nhận xét. chất (vô cơ, hữu cơ) có tính khử. 

GV kết luận hai ý : HS : Oxi có tính oxi hóa vì lớp ngoài 

- Oxi có tính oxi hóa. cùng có 6e -> dễ nhận thêm 2e. 

- Oxi thể hiện tính oxi hóa mạnh. o + 2e —» o 2 

GV yêu cầu HS giải thích. Oxi có tính oxi hóa mạnh vì có độ âm 

điện lớn (chỉ kém flo). 

Hoạt động 7 (3 phút) 

IV. ÚNG DỤNG 



GV chiếu một số hình ảnh về ứng dụng HS quan sát và rút ra ứng dụng, 
của oxi lên màn hình : 

- Oxi dùng luyện gang thép. 

- Oxi dùng cho thợ lặn, nhà du hành vũ 
trụ, cấp cứu. 

- Oxi theo mạch máu đi nuôi cơ thể. 

- Biểu đồ tỉ lệ % về ứng dụng của oxi 
trong công nghiệp (hình 6.1 SGK) 

Hoạt động 8 (5 phút) 

V. ĐIỀU CHẾ 

1. Điều chè oxi trong phòng thí nghiệm 

GV sử dụng phiếu học tập : Trong các 
chất sau, những chất nào đuợc dùng để 

điều chế oxi : KMn0 4 , Na 2 S0 4 , KC10 3 , 

HgO. 

GV huớng dẫn HS làm và rút ra nguyên HS : Nhiệt phân các hợp chất giàu oxi, 
tắc. kém bền đối với nhiệt. 

GV làm thí nghiệm điều chế 0 2 bằng 
cách nhiệt phân KMn0 4 . 

GV gợi ý HS quan sát, rút ra nhận xét HS : - Thu qua nuớc (hoặc thu trực 
vể cách thu khí oxi và nhận biết khí tiếp bằng phuơng pháp đẩy không khí), 
oxi, viết phuơng trình phản ứng. _ Ljj m bùng cháy mẫu than hồng. 

- Phuơng trình phản ứng. 

2KMn0 4 —K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 

o 2 t 


2. Sản xuất oxi trong công nghiệp 



HS: 

- Không khí ^ISĨU,, > 0 , t 

- Điện phân nước : 

h 2 o ——— - > h 2 T + io 2 T 

2 H 2 S0 2 hoặc NaOH 2 2 ^ 

(catôt) (anôt) 

B. OZON 

Hoạt động 9 (5 phút) 

I. TÍNH CHẤT 


GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK, từ đó 

HS tóm tắt: 

so sánh với oxi về tính chất vật lí và 

1. Tính chất vật lí : Khí 0, màu xanh 

tính chất hóa học. 

nhạt, mùi đặc trưng, hóa lỏng ở nhiệt 

1 . Về tính chất vật lí : 

độ - 112 °c, tan trong nước nhiều hon 

- Trạng thái ? 

- Nhiệt độ hóa lỏng ? 

- Tính tan trong nước ? 

so với oxi. 

2 . Về tính chất hóa học 

2. Tính chất hóa học : Tính oxi hóa 

- Tính oxi hóa ? 

mạnh và mạnh hơn oxi. 

GV bổ sung : Ozon là dạng thù hình 
của oxi. 

- Ozon oxi hóa được hầu hết các kim 
loại: 


Ag + 0 2 — > không xảy ra 

2Ag + O 3 —^ Ag 1 0 + Oi 


- Ozon oxi hóa được nhiều phi kim, 
nhiều hợp chất hữu cơ, vô cơ. 


Hoạt động 10 (3 phút) 

II. OZON TRONG Tự NHIÊN 


GV giới thiệu ngắn gọn về sản xuất oxi 
trong công nghiệp : 

- Từ không khí. 

- Từ nước. 



GV chiếu hình ảnh tầng ozon trong tự 
nhiên để giới thiệu. 


HS tóm tắt: 

- Tầng ozon. 

- Ozon tạo ra do sự phóng điện (chóp, 
sét) trong khí quyển. 

- Trên mặt đất, ozon tạo ra do sự oxi 
hóa một số chất hữu cơ (nhựa thông, 
rong biển,...). 

Hoạt động 11 (4 phút) 

III. ÚNG DỤNG 

GV chiếu một số hình ảnh : 

- Về lớp mù quang hóa bao phủ thành 
phố và giới thiệu cho HS biết về sự ô 
nhiễm của 0 3 do kết hợp với các hợp 
chất Oxitnitơ tạo nên những lóp mù 
quang hóa. 

-Về tầng ozon trong khí quyển. 

- Về ứng dụng của ozon. 

GV bổ sung thêm tác dụng của ozon : 

- Ngăn tia tử ngoại. 

- Một luợng nhỏ ozon làm cho không 
khí trong lành,... 

Hoạt động 12 (3 phút) 

Củng cô bài - Bài tập về nhà 

• GV yêu cầu HS nắm vững 2 ý : 

- O 3 và 0 2 đều có tính oxi hóa mạnh, 0 3 có tính oxi hóa mạnh hon 0 2 . 

- Phuơng pháp điều chế oxi. 

• Bài tập về nhà : 2, 3, 4, 5, 6 (SGK) 


HS quan sát các hình ảnh trên màn 
hình, nghiên cứu SGK và rút ra các 
ứng dụng. 


D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK 



6. Gọi X, y là số mol của 0 2 , 0 3 trong hỗn hợp : 


2 O 3 —^ 30 2 

3 _ 

y 2 y 

- Số mol hỗn hợp khí ban đầu là : (x + y) mol 

. 3 

- Số mol khí oxi sau phản ứng là : (x + y) mol 

—» Số mol khí tăng so với ban đầu là : 

3 

(x+ ^y)-(x + y) = 0,5y 

Theo bài ra : 0,5y ứng với 2% —> y ứng với 4% 

—» 0 3 chiếm 4% và 0 2 chiếm 96%. 

E. Tư LIỆU THAM KHẢO 

1. Oxi là nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ Trái Đất. Dưới dạng đon chất oxi 
có trong khí quyển và chiếm khoảng 20% theo thể tích. Dưới dạng hợp chất nó có 
trong nước (89% khối lượng) và trong các khoáng chất. Lượng chung của oxi 
trong vỏ Quả Đất gần bằng nửa khối lượng của nó (khoảng 47%). 

Trong công nghiệp oxi được điều chế bằng phương pháp hóa lỏng không khí rồi 
chưng cất phân đoạn. Phương pháp này cho nitơ và oxi tinh khiết, ngoài ra còn cho 
ta sản phẩm phụ là khí hiếm (chủ yếu là agon). Phương pháp điện phân nước trong 
dung dịch kiềm cũng cho ta oxi cùng với hiđro tinh khiết nhưng giá thành đắt. 

Trong phòng thí nghiệm oxi thường được lấy từ các bình thép đựng oxi nén do 
công nghiệp sản xuất. Có thể nhiệt phân một số hợp chất giàu oxi, ít bền để điều 
chế một lượng nhỏ khí oxi trong phòng thí nghiệm : 

2KMn0 4 — — > K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 T 



Oxi đóng vai trò vô cùng quan trọng trong thiên nhiên. Một trong các quá 
trình sống quan trọng nhất là sự thở được thực hiện nhờ sự tham gia của oxi. Nhờ 
có oxi, sự thối rữa và mục nát của động và thực vật chết đã chuyển các chất hữu cơ 
phức tạp thành các chất đon giản hon, cuối cùng thành C0 2 , H 2 0, N 2 và các chất 
này lại tham gia vào vòng tuần hoàn chung của các chất trong thiên nhiên. 

Trong công nghiệp, oxi được dùng để tăng cường các quá trình hóa học trong 
nhiều ngành sản xuất như axit suníuric, axit nitric, gang. Các loại đèn xì như đèn 
hiđro, axetilen được đốt cháy trong oxi để tạo nhiệt độ cao. Trong y học oxi được 
dùng trong các trường hợp khó thở. Hỗn hợp oxi lỏng với bột than, bột gỗ hoặc các 
chất cháy khác là thuốc nổ được dùng trong các công trình khai phá bằng chất nổ. 

2. Khi có tia lửa điện trong oxi hoặc trong không khí ta thấy có mùi đặc trưng 
do sự tạo thành một chất mới đó là ozon. Ozon là dạng thù hình của oxi, nó gồm 
các phân tử 0 3 . Người ta thường điều chế nó bằng cách phóng điện êm trong oxi 
khô, sản phẩm tạo thành là một hỗn họp khoảng 10% ozon. Chưng cất phân đoạn 
hỗn hợp này ta có thể tách được ozon dưới dạng tinh khiết. Ozon lỏng có màu 
xanh đậm (t° = -112°C) và rắn có màu xanh tím (t° c = -193°C), chúng đều không 
bền và dễ nổ. 

Trong khí quyển ở khoảng giữa 15km và 30km cách mặt đất, ozon được hình 
thành từ oxi dưới tác dụng của tia tử ngoại sáng ngắn của mặt trời (220 < X < 
290nm). Đây là phản ứng quang hóa với tỉ lệ tạo thành ozon khoảng một phân tử 
trên 10 6 phân tử 0 2 : 


0 2 + hv —^ 0 + 0 

0 2 + o —^ O3 

Các phân tử ozon được tạo thành lại bị phân hủy bởi các tia tử ngoại có độ dài 
sóng 280 < X < 320nm : 


O3 + hv —> Oi + o 

Như vậy, ozon đã hấp thụ các tia tử ngoại có hại cho sự sống trên Trái Đất 
(tăng nhiệt độ, biến dị, gây ung thư da,...). 



Phân tử 0 3 có tính nghịch từ, có cấu hình góc, momen lưỡng cực p = 0,66D, 

góc liên kết 000 là 116,8° và độ dài liên kết 1,278 A . Điều đó chứng tỏ liên kết 
0-0 trong o, có một phần đặc tính kép. 

Sơ đồ cấu tạo cộng hưởng của 0 3 như sau : 

H 0 . .0 

^ ^ y % s % 

0 0 0 0 0 0 

3. Một trong những nguyên nhân quan trọng làm suy giảm tầng ozon là do 
hợp chất CFC dùng trong công nghiệp làm lạnh. Những lượng lớn (nhiều tấn) chất 
CFC thải vào không khí ở tầng đối lưu, chúng khuếch tán lên tầng bình lưu. Dưới 
tác dụng của các tia tử ngoại phát ra từ Mặt Trời, chúng bị phân hủy tạo ra các gốc 
clo tự do : 

CF 2 C1 2 lialửngoại > CF 2 C1* + CT 
Các gốc clo tự do phá hủy ozon theo cơ chế dây chuyển : 

Cl* + O 3 -» CIO* + o 2 
và CIO* + 0 3 -> 20 2 + Cl* 

Một gốc clo tự do có thể phá hủy hàng nghìn phân tử ozon trước khi nó hóa 
hợp thành chất khác. 

Hiện nay chất CFC bị cấm sử dụng trong các thiết bị làm lạnh. 


Tiết 47 


LƯU HUỲNH 


A. MỤC TIÊU 

1. Về kiến thức 

• HS biết: 

- Lưu huỳnh trong tự nhiên tồn tại ở hai dạng thù hình : lưu huỳnh tà phương 
s a và lưu huỳnh đơn tà Sp. 

- Ánh hưởng của nhiệt độ đến cấu tạo phân tử và tính chất vật lí của lưu huỳnh. 




- Tính chất hóa học cơ bản của lưu huỳnh là vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. 

- Trong các hợp chất lưu huỳnh có SOXH -2, +4, +6. 

• HS hiểu : 

- Sự biến đổi về cấu tạo phân tử và tính chất vật lí của lưu huỳnh theo nhiệt độ. 

- Mối quan hệ giữa cấu tạo nguyên tử và tính chất hóa học của lưu huỳnh. 

- Vì sao lưu huỳnh vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử. 

- So sánh được những điểm giống nhau và khác nhau về tính chất hóa học 
giữa oxi và lưu huỳnh. 

2. Vế kĩ năng 

- Quan sát được sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến tính chất vật lí. 

- Viết được các phản ứng của lưu huỳnh tác dụng với một số đơn chất và 
hợp chất. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Máy tính, máy chiếu, bảng tuần hoàn, phiếu học tập. 

- Tranh mô tả cấu tạo tinh thể và tính chất vật lí của S a , Sp. 

- Thí nghiệm : Ánh hưởng của nhiệt độ đến cấu tạo phân tử và tính 

chất vật lí. 

- Hóa chất: Lưu huỳnh. 

• HS : Cấu tạo nguyên tử lưu huỳnh, giải thích vì sao s có các SOXH -2, 0, 
+4, +6. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 



Hoạt động 1 (3 phút) 

Kiêm tra bài cũ 

GV sử dụng phiếu học tập số 1 và chiếu Hai HS lên bảng làm bài. Các em khác 
nội dung lên màn hình : làm bài vào vở. 

1. So sánh tính chất hóa học của hai 
dạng thù hình của oxi. Dẫn ra phưong 
trình hóa học để minh họa. 

2. Hỗn hợp khí A gồm oxi và ozon có 
tỉ khối so với hiđro bằng 18. Tính % về 
thể tích hỗn hợp. 

GV chữa bài, nhận xét, cho điểm. 

Hoạt động 2 (2 phút) 


I. VI TRÍ. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ 


GV chiếu bảng tuần hoàn lên màn hình, 
yêu cầu HS cho biết vị trí của lưu 
huỳnh, viết cấu hình electron, nhận xét 
số electron lớp ngoài cùng. 


HS: 

z = 16 

- Vị trí: < chu kì 3 

nhóm VI A 

- Cấu hình electron : 
ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 E3 E3 ^ L E 

- Lớp ngoài cùng có 6e trong đó có 2e 
độc thân. 


II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
Hoạt động 3 (5 phút) 

1. Hai dạng thù hình của lun huỳnh 




GV hướng dẫn HS quan sát tranh vẽ 
tinh thể 2 dạng thù hình của lưu huỳnh 
từ đó yêu cầu HS rút ra nhận xét về 
tính bền, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng 
chảy. 


HS : - Lưu huỳnh tà phương s a . 

- Lưu huỳnh đơn tà Sp. 

-» Khối lượng riêng s a > Sp. 

—» Độ bền Sa < Sp. 


—» Nhiệt độ nóng chảy S a < Sp. 

- Hai dạng thù hình khác nhau về 
tính chất vật lí. 


Hoạt động 4 (5 phút) 


2. Ánh hưởng của nhiệt độ đến tính chất vật lí 


GV làm thí nghiệm : Đun ống nghiệm HS quan sát, nhận xét sự biến đổi 
đựng lưu huỳnh trên ngọn lửa đèn cồn, trạng thái : 
yêu cầu HS quan sát. 


GV chiếu lên màn hình về ảnh hưởng 
của nhiệt độ đến cấu tạo phân tử. 

GV dùng tranh vẽ hình 6.3 (SGK) để 
giới thiệu cấu tạo phân tử lưu huỳnh. 

GV lưu ý HS : Để đơn giản trong các 


113°c 119°c 187"C 445“C 


S 8 , rắn, 
màu 
vàng, 
mạch 
vòng 


Sg, lỏng, 
màu vàng, 
mạch vòng, 
linh động 




S 8 mạch 
vòng 

—> chuỗi Sg 
-» Sn quánh 
nâu đỏ 


s 6 , s 4 , 

s 2 , s 

hơi, màu 
da cam 


phương trình phản ứng ta dùng kí hiệu 
s mà không dùng S 8 . 


III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA LUƯ HUỲNH 


Hoạt động 5 (2 phút) 


GV yêu cầu HS nhắc lại SOXH có thể 
có của lưu huỳnh. Từ đó hãy dự đoán 
về tính oxi hóa và tính khử của s ? 


HS : - s có SOXH : -2, 0, +4, +6. 

- s vừa có tính oxi hóa vừa có 
tính khử. 


Hoạt động 6 (5 phút) 

1. Tác dụng với kim loại và hiđro 



GV làm thí nghiệm : Nung nóng một 
dây đồng uốn thành lò xo rồi đưa vào 
ống nghiệm chứa s đang sôi. 

GV yêu cầu HS quan sát và nhận xét 
hiện tượng, viết phưong trình hóa học. 

GV gợi ý HS viết tiếp các phưong trình 
phản ứng của Fe với s, Hg với s và H 2 
với s. 

GV lưu ý với HS phản ứng Hg với s xảy 
ra ỏ nhiệt độ thường để rút ra ứng dụng 
thực tế : thu hồi lại thủy ngân roi vãi. 

GV phân tích sự thay đổi SOXH của s 
và yêu cầu HS cho biết vai trò của s 
trong các phản ứng. 


HS : Quan sát thí nghiệm. 


HS : Viết phương trình hóa học : 


o o 

Cu + s 

-> QiS 

0 o 

+2 -2 

Fe + s 

-> Fe s 

o o 

+2 -2 

Hg + s —— 

->HgS 

o 0 

+1 -2 

H 2 + s — 

-> h 2 s 

s + 2e s 2 



—» s thể hiện tính oxi hóa. 
Hoạt động 7 (5 phút) 


2. Tác dụng với phi kim mạnh hơn 


GV hướng dẫn HS viết phương trình 
hóa học của s với 0 2 , F 2 ,... và phân 
tích sự thay đổi SOXH để đưa ra nhận 
xét về vai trò của lưu huỳnh trong phản 
ứng. 


HS : Viết các phương trình hóa học : 

s + ỏ 2 -> sổ 2 
s + f 2 sf 6 

-> s -> s + 4e 

s -> s + 6e 

—> s thể hiện tính khử 

HS : Khi tham gia phản ứng, lưu 
huỳnh thể hiện tính oxi hóa hoặc tính 
khử, SOXH giảm hoặc tăng. 


GV hướng dẫn HS rút ra kết luận về 
tính chất hóa học của lưu huỳnh. 



Hoạt động 8 (3 phút) 

IV. ÚNG dụng Của LUU huỳnh 


GV hướng dẫn HS nghiên cứu SGK và HS : Tóm tắt ứng dụng của lưu huỳnh : 

liên hệ với thực tế để rút ra những ứng ...._.. c .. 

• ■ & & _ Dùng sản xuất H1SO4 

dụng chính của lưu huỳnh. 

s -> S0 2 -> SO3 -> h 2 so 4 

- Lưu hóa cao su, sản xuất diêm, dược 
phẩm, phẩm nhuộm, chất trừ sâu, diệt 
nấm,... 

Hoạt động 9 (3 phút) 

V. TRẠNG THÁI TựNHIÊN VÀ SẢN XUAT LUU huỳnh 

GV hướng dẫn HS đọc SGk và tóm tắt HS : Thảo luận theo SGK. 
về trạng thái tự nhiên và ứng dụng. 

Hoạt động 10 (10 phút) 


Củng cỏ bài 


GV tóm tắt lại: 

- Cấu tạo của s và tính chất vật lí phụ 
thuộc vào nhiệt độ. 

- Tính chất hóa học : 



Tính oxi hóa (phản ứng với kim 
loại, hiđro) 

Tính khử (phản ứng với phi kim 


mạnh hơn Cl 2 , F 2 , 0 2 và các hợp 


chất có tính oxi hóa) 


GV yêu cầu HS làm bài tập 1, 2 (SGK) 
và làm thêm hai bài sau : 


Bài 1. s tác dụng được với chất nào 
trong số các chất sau : 


HS tổng kết lại kiến thức dưới sự 
hướng dẫn của GV : 


—2 o +4+6 



Fe, Cu, Au, HC1, H 2 S0 4 , 0 2 , F 2 , Ar. 


HS : s tác dụng được với Fe, Cu, 
H 2 S0 4 đặc, 0 2 , F 2 . 



HS : s thể hiện tính khử. 


Bài 2. Xác định tính oxi hóa, tính khử 
của s trong các phản ứng sau : 

s + 6 HNO 3 -> H 2 S0 4 + 6 N 0 2 + 2 H 2 0 

s + 2 H 2 S 0 4 đ -> 3S0 2 + 2 H 2 0 

Hoạt động 11 (2 phút) 
Dặn dò - Bài tập về nhà 

Bài tập về nhà : 3,4, 5 (SGK) 

D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK 

1. Đáp án D. 

2. Đáp án B. 

4. Ta có 

_ 0*650 0,224 _ nn „ 

n 7 „ = _ = 0,01 mol và n s = ——— = 0,007 mol 

65 32 

Zn + s ——> ZnS 

0,007 <- 0,007 -> 0,007 

Sau phản ứng, trong ống nghiệm có ZnS và Zn dư. 

m ZnS = 97.0,007 = 0,679g 

m Zn dư = 65(0,01 -0,007) = 0,195g. 

5. Phưong trình hóa học 

Fe + s —» FeS 

X —> X 



2A1 + 3S -> A1 2 S 3 


y -> 


3ỵ 

2 


56x + 27y = 1,1 

x + 1ị = ỊA = 0,04 
2 32 


ị X = 0,01 
ịy = 0,02 


—» % số mol môi chất là : 


%n Fe = ậậỊ-.100 = 33,33% 
0,03 


%n A1 = 100 - 33,33 = 66,67% 
—» % khối lượng mỗi chất là : 

%m Fe = 56 ;°’ 01 .100 = 50,9% 

1,1 


%m A1 = 100-50,9 = 49,1%. 

E. TƯ LIỆU THAM KHẢO 

Nhiều nơi trên Thế Giới, lưu huỳnh lắng đọng thành những mỏ lớn. Những mỏ 
này nằm giữa lớp đá sâu hàng trăm mét trong lòng đất, do vậy việc khai thác lộ 
thiên là rất khó khăn. Hecman (1851 - 1914) đã phát minh phương pháp khai thác 
lưu huỳnh rất hiệu quả, được gọi là phương pháp Frasch : Người ta khoan những lỗ 
khoan sâu tới mỏ lưu huỳnh rồi đặt vào đó hệ thống thiết bị gồm ba ống đồng tâm 
lồng vào nhau có đường kính lần lượt là 2,5cm; 7,5cm và 15cm. Nước siêu nóng 
(170°C) được nén vào ống ngoài cùng để làm nóng chảy lưu huỳnh. Không khí 
được nén vào ống trung tâm để tạo áp suất cao. Hỗn hợp bọt của không khí, nước 
và lưu huỳnh nóng chảy được đẩy lên mặt đất qua ống còn lại. Tách lưu huỳnh 



chảy ra khỏi hỗn hợp, được lưu huỳnh có độ tinh khiết 99,5%. Hiện nay, hơn 80% 
khối lượng lưu huỳnh được sản xuất trên Thế Giới bằng phương pháp này. 

Tiết 48 BÀI THỰC HÀNH số 4 : 

TÍNH CHẤT CỦA OXI, LƯU HUỲNH 

A. MỤC TIÊU 

3. Rèn luyện các thao tác thí nghiệm an toàn, chính xác. 

4. Tiến hành các thí nghiệm để chứng minh được : 

• Oxi và lưu huỳnh là những đơn chất phi kim có tính oxi hóa mạnh. 

• Ngoài tính oxi hóa, lưu huỳnh còn có tính khử. 

• Lưu huỳnh có thể biến đổi trạng thái theo nhiệt độ. 

3. Viết tường trình thí nghiệm. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

1. GV : Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất đủ cho HS thực hiện thí nghiệm theo từng 
nhóm. 

a> Dụng cụ 

- Ống nghiệm 

- Lọ thủy tinh miệng rộng lOOml đựng oxi. 

- Kẹp đốt hóa chất. 

- Muỗng đốt hóa chất. 

- Đèn cồn. 

- Cặp ống nghiệm. 

- Giá thí nghiệm. 

- Giá để ống nghiệm. 
b) Hóa chất 




- Đoạn dây thép. 

- Bột lưu huỳnh. 

- Than gỗ (những mẩu nhỏ) 

- Bột sát. 

- Oxi được điều chế sẵn chứa trong các lọ thủy tinh lOOml. 

2. HS : - Ôn tập tính chất của oxi, lưu huỳnh có liên quan đến các thí nghiệm 
trong bài. 

- Nghiên cứu trước để biết dụng cụ, hóa chất, cách làm từng thí nghiệm. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


I. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIÊN HÀNH 


Hoạt động 1 (10 phút) 


Thí nghiệm 1. Tính oxi hóa của oxi 


GV hướng dẫn các nhóm HS làm thí 
nghiệm theo SGK. 


GV yêu cầu HS quan sát hiện tượng và 
viết phương trình hóa học. 


HS làm thí nghiệm theo các bước : 

- Đốt nóng một đoạn dây thép xoắn 
(có gắn mẫu than ở đầu để làm mồi) 
trên ngọn lửa đèn cồn. 

- Đưa nhanh vào bình đựng khí oxi. 

HS : Mô tả hiện tượng và ghi vào vở 
thí nghiệm : 


- Dây thép cháy trong oxi sáng chói 
không thành ngọn lửa, không khói, tạo 
ra các hạt nhỏ nóng chảy màu nâu bắn 
tung tóe ra xung quanh như pháo hoa. 


Đó là những hạt Fe 3 0 4 . 

- Phương trình hóa học : 



GV gợi ý HS xác định SOXH của các + 8 

nguyên tố để xác định vai trò các chất 3Fe + 20 2 _ - » Fe 3 Õ 4 

tham gia phản ứng. 

HS : Fe - chất khử 
0 2 - chất oxi hóa 
Hoạt động 2(10 phút) 


Thí nghiệm 2. Sự biến đối trạng 

GV hướng dẫn các nhóm HS làm thí 
nghiệm theo SGK. 

GV lưu ý HS : Trong khi thí nghiệm 
phải thường xuyên hướng miệng ống 
nghiệm về phía không có người để 
tránh hít phải hoi lưu huỳnh độc hại. 

GV yêu cầu HS quan sát sự biến đổi 
trạng thái của lưu huỳnh theo nhiệt độ. 


GV giải thích nguyên nhân : 

ở nhiệt độ cao hon 150 - 160°c, cấu 
trúc vòng của lưu huỳnh S 8 bắt đầu bị 
phá vỡ. Các chuỗi nguyên tử tạo thành 
kết hợp với nhau tạo ra những chuỗi 
dài, do đó độ nhớt của thể nóng chảy 
tăng lên mạnh. Nếu đun nóng tiếp tục 
sẽ dẫn đến việc làm đứt các mạch này 
và độ nhớt của lưu huỳnh bị giảm 
xuống. Khi tăng nhiệt độ thì số nguyên 
tử trong phân tử hoi lưu huỳnh giảm 
xuống ; Sịị —^ ^ S4 —> Si —^ s. 0 

800 - 1400°c hoi lưu huỳnh chủ yếu 
gồm các phân tử S 2 , ở 1700°c gồm các 


thái cúa lưu huỳnh theo nhiệt độ 

HS làm thí nghiệm theo các bước : 

- Kẹp ống nghiệm chứa một ít bột lưu 
huỳnh vào cặp gỗ hoặc trên giá thí 
nghiệm. 

- Đun nóng liên tục trên ngọn lửa đèn 
cồn. 

HS quan sát hiện tượng và ghi vào vở 
thí nghiệm : 

Chất rắn màu vàng —> chất lỏng màu 
vàng linh động —> quánh nhớt màu đỏ 
nâu —» hơi màu da cam. 



nguyên tử. 

Hoạt động 3(10 phút) 


Thí nghiệm 3. Tính oxi hóa của lưu huỳnh 


GV hướng dẫn các nhóm HS làm thí 
nghiệm. 

Lưu ý : 

- Kẹp chặt ống nghiệm trên giá thí 
nghiệm, đun nóng bằng đèn cồn. 

- Bột sắt phải được bảo quản trong lọ 
kín (tốt nhất là bột sắt mới), khô. 

- Hỗn hợp bột Fe và s được tạo theo tỉ 
lệ 7 : 4 về khối lượng. 

- Phải dùng ống nghiệm thủy tinh 
trung tính, khô. 

GV hướng dẫn HS quan sát hiện tượng 
và viết phương trình hóa học. 


GV lưu ý HS : Khi phản ứng giữa Fe và s 
xảy ra mãnh liệt, tỏa nhiều nhiệt, làm đỏ 
rực hỗn hợp thì phải dừng đun ngay. 


HS tiến hành thí nghiệm theo các bước 
sau đây: 

- Cho một ít bột sắt và bột lưu huỳnh 
vào đáy ống nghiệm. 

- Đun nóng ống nghiệm trên ngọn lửa 
đèn cồn cho đến khi phản ứng xảy ra. 


HS : Mô tả hiện tượng quan sát được 
và ghi vào vở thí nghiệm : 

- Hỗn hợp bột sắt và lưu huỳnh trong 
ống nghiệm có màu vàng xám nhạt. 
Khi đun nóng trên ngọn lửa đèn cồn 
phản ứng xảy ra mãnh liệt, tỏa nhiều 
nhiệt làm đỏ rực hỗn hợp và tạo thành 
hợp chất FeS màu xám đen. 

- Phương trình hóa học : 

Fe + s —> FeS 


Hoạt động 4 {10 phút) 


Thí nghiệm 4. Tính khử của lưu huỳnh 


GV hướng dẫn các nhóm HS làm thí 
nghiệm theo SGK. 


HS tiến hành thí nghiệm theo các bước : 

- Cho một lượng lưu huỳnh bằng hạt 
ngô vào muỗng lấy hóa chất hoặc 
dùng đũa thủy tinh hơ nóng, nhúng 



GV yêu cầu HS quan sát hiện tuợng và 
viết phuơng trình hóa học. 


Lưu ỷ : Khí S0 2 mùi hắc, gây ho và 
khó thở, cần phải cẩn thận khi làm thí 
nghiệm và tránh không hít phải khí này. 

Hoạt động 5 (5 phút) 

II. CÔNG VIỆC SAU BUỔI THựC HÀNH 


đầu đũa vào bột lun huỳnh. Đốt cháy 
luu huỳnh trên ngọn lửa đèn cồn. 

- Mở nắp lọ thủy tinh đựng đầy khí 
oxi, cho nhanh muỗng (hoặc đũa thủy 
tinh) có luu huỳnh đang cháy vào lọ. 

HS : Mô tả hiện tuợng và ghi vào vở 
thí nghiệm : 

- Luu huỳnh cháy trong lọ chứa oxi 
mãnh liệt hơn nhiều khi cháy trong 
không khí, tạo thành khói màu trắng 
đó là Sơ 2 . 

- Phuơng trình hóa học : 

s + 0 2 —S0 2 


GV nhận xét buổi thực hành và yêu cầu 
HS thu dọn dụng cụ hóa chất, vệ sinh 
phòng thí nghiệm. 

GV yêu cầu HS viết tuờng trình theo mẫu sau : 

1. Họ và tên.Lớp : 

2. Tên bài thực hành. 


HS làm vệ sinh hòng thí nghiệm. 


TT 

Tên 

thí nghiệm 

Cách tiến hành 
thí nghiệm 

Hiện tượng 

Giải thích - Viết phương 
trình hóa học 













Lưu HUỲNH ĐIOXIT- LƯU HUỲNH TRIOXIT 


A. MỤC TIÊU 

1. Vế kiến thức 

• HS biết tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, tính axit yếu và ứng dụng 
của H 2 S. 

• HS hiểu ngoài tính axit yếu, H 2 S còn có tính khử mạnh. 

2. Về kĩ năng 

• Dựa vào SOXH để dự đoán tính oxi hóa, tính khử. 

• Viết phuong trình hóa học minh họa tính chất của H 2 S dựa trên sự thay 
đổi SOXH của các nguyên tố. 

• Làm các bài tập về H 2 S phản ứng với dung dịch kiềm. 

• Nhận biết các chất khí. 

3. Về giáo dục 

Ánh hưởng của khí H 2 S đến môi trường. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GVVÀ HS 

• GV : - Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập. 

- Các thí nghiệm điều chế khí H ,s và đốt cháy. 

• HS : Chuẩn bị bài theo SGK. 


c. TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 



A. HIĐRO SUNFUA H 2 S 

Hoạt động 1 (5 phút) 

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 

GV hướng dẫn HS nghiên cứu tính chất HS thảo luận : 

vật lí của H 2 S : _ Qrát khí, mùi trứng thối 

- Trạng thái, mùi đặc trưng, tỉ khối so _ Năng hơn không khí. 

với không khí. ~ 7 

- Tan ít trong nước. 

- Khả năng tan trong nước. „ . .. 

6 5 -Rất độc. 

- Lưu ý tính độc của H 2 S có ở khí gas, 
khí núi lửa, bốc ra từ xác động vật thực 
vật, nước thải nhà máy,... 

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 


Hoạt động 2 (10 phút) 


1. Tính axit yếu 


GV giới thiệu : Khí hiđrosuníua H 2 S 
tan vào nước tạo thành dung dịch axit 
suníuhiđric là một axit rất yếu, yếu 
hơn cả axit cacbonic. 

GV yêu cầu HS thảo luận : Khi cho 
H 2 S tác dụng với dung dịch NaOH có 
thể tạo ra những muối nào ? Viết 
phương trình hóa học ? 


GV hướng dẫn HS nhận xét : Khi nào 
tạo muối trung hòa và khi nào tạo muối 
axit ? 


HS : Nghe giảng và rút ra nhận xét: 

- Hiđro suníua tan trong nước —> dung 
dịch axit suníuhiđric. 

- Tính axit rất yếu (yếu hơn H 2 C0 3 ) 

HS : H 2 S là axit 2 lần axit, có thể tạo ra 
2 loại muối là muối trung hòa và muối 
axit: 

H 2 S + NaOH -» NaHS + H 2 0 
H 2 S + 2NaOH -> Na 2 S + 2H 2 0 
HS : Dựa vào tỉ lệ số mol 

rp _ n NaOH 
n H,S 

- Nếu T < 1 —» tạo muối NaHS 

- Nếu T > 2 -> tạo muối Na 2 S 



- Nếu 1 < T < 2 —> tạo 2 muối NaHS 
và Na 2 S. 

Hoạt động 3(10 phút) 

2. Tính khử mạnh 


GV yêu cầu HS nhận xét về : 

- SOXH của s trong H 2 S ? 

- H 2 S có tính oxi hóa hay tính khử ? 

GV bổ sung : Tùy thuộc vào điều kiện 

-2 

phản ứng mà H 2 S (S) có thể bị oxi 

0+4 +6 

hóa thành s, s hoặc s . 

GV làm thí nghiệm chứng minh : 

Điều chế và đốt H 2 S trong điều kiện 
thiếu và đủ oxi. 


GV yêu cầu ỈỈS quan sát hiện tuợng và 
gợi ý HS viết phuơng trình hóa học. 

GV yêu cầu HS giải thích : 

Dung dịch H 2 S để lâu trong không khí 
bị vẩn đục màu vàng ? 

GV mô tả thí nghiệm : Nếu sục khí H 2 S 
vào dung dịch nuớc brom (màu vàng 
nâu) thì thấy dung dịch mất màu. Hãy 
viết phuong trình hóa học ? 

Yêu cầu HS viết phuơng trình hóa học 
tuơng tự với nước Cl 2 ? 

GV yêu cầu HS xác định SOXH trong 
các phản ứng. 


HS : Trong H 2 S, lưu huỳnh có SOXH 
là -2, đây là SOXH thấp nhất của lưu 
huỳnh -» H 2 S có tính khử mạnh. 


HS : Viết phương trình hóa học : 

2H 2 S + ỏ 2 —£-» 2S + 2H 2 0 
(thiếu) 

2H 2 S + 3ỏ 2 ——> 2S0 2 + 2H 2 0 
(đủ) 

HS : Do bị oxi không khí oxi hóa. 

H 2 S tạo thành s kết tủa màu vàng. 

HS : Phương trình hóa học : 

2H 2 S + Br 2 + 2H 2 0 -> H 2 S0 4 + 2HBr 

V_ _ / \ _ J 

(vàng nâu) (không màu) 

HS: 

H 2 S + Cl 2 + 2H,0 H 2 S0 4 + 2HC1 



GV hướng dẫn HS kết luận về tính chất HS : H 2 S là chất khử mạnh, tùy thuộc 
của H 2 S trong phản ứng oxi hóa - khử. vào điều kiện phản ứng và chất oxi hóa 

-2 o 

mà H 2 S (S) có thể bị oxi hóa thành s, 

+4 +6 

s hoặc s. 

Hoạt động 4 (5 phút) 

III. TRẠNG THÁI TựNHIÊN VÀ ĐIÊU CHẾ 
GV yêu cầu HS đọc SGK và hướng dẫn HS nhận xét: 

HS rút ra kết luận. _ Ị-ps C Q ỳ khí ga 5 suối nước nóng, khí 

núi lửa, xác động thực vật, nước thải 
nhà máy. 

- Phương trình phản ứng điều chế: 

FeS + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 st 
Hoạt động 5(15 phút) 

Củng cô bài - Bài tập vê nhà 
• GV phát phiếu học tập và chiếu nội dung lên màn hình : 

1. Cho 0,1 mol khí H 2 S tác dụng với 150ml dung dịch NaOH IM. Viết phương 
trình hóa học và tính khối lượng muối thu được. 

2. Hoàn thành các phương trình hóa học sau (mỗi mũi tên chỉ viết một phương trình): 


• Bài tập về nhà : 1, 2, 3 (SGK). 

Tiết50 HIĐRO SUNFUA 

LƯU HUỲNH ĐIOXIT - LƯU HUỲNH TRIOXIT (Tiếp) 



A. MỤC TIÊU 




1. vể kiến thức 

• HS biết: 

- Tính chất vật lí và tính chất hóa học của S0 2 và S0 3 . 

- So sánh tính chất của S0 2 và SO 3 . 

• HS hiểu : Nguyên nhân tính khử và tính oxi hóa của S0 2 . 

2. vể kĩ năng 

• Viết phươnopg trình hóa học thể hiện tính oxi hóa của SO 3 , tính khử, tính 
oxi hóa của S0 2 . 

• Kĩ năng giải bài tập về oxit axit tác dụng với dung dịch kiềm. 

3. vể giáo dục 

Sự ảnh hưởng của S0 2 tới sức khỏe, môi trường. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, hình 6.5 (SGK). 

- Thí nghiệm điều chế S0 2 từ H 2 S0 4 , Na 2 S0 3 . 

- Thí nghiệm làm mất màu cánh hoa hồng của khí S0 2 . 

• HS : Ôn tập kiến thức về oxit axit, tính chất của H 2 S. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động ỉ (5 phút) 

Kiêm tra bài cũ 

GV phát phiếu học tập số 1 và chiếu HS : Thảo luận, 
nội dung lên màn hình. 

1. Trình bày phương pháp nhận biết 
các chất khí riêng biệt sau đây : 0 2 , 

h 2 s, C1 2 , n 2 . 



2. Cho sản phẩm tạo thành khi nung 
nóng hỗn hợp gồm 5,6g bột sắt và l,6g 
bột lưu huỳnh vào 500ml dung dịch 
HC1 thì thu được hỗn hợp khí bay ra. 

Tính % thể tích hỗn hợp khí. 

GV gọi 2 HS lên bảng làm bài, yêu cầu HS1 : 

các nhóm HS nhận xét, GV sửa chữa và _ Dùng dung dịch KI có hồ tinh bột để 
cho điểm. nhận ra khí clo : 

Cl 2 + 2KI -> 2KC1 + I, 

I 2 + hồ tinh bột -» màu xanh 

- Hoặc nhận ra khí clo bằng màu vàng 
lục. 

- Dùng dung dịch Pb(N0 3 ) 2 để nhận 
biết khí H 2 S có ị màu đen : 

Pb(N0 3 ) 2 + H 2 S -> PbSị + 2HN0 3 
(màu đen) 

- Dùng que đóm có tàn đỏ để nhận 
biết khí oxi: que đóm bùng cháy. 

- Còn lại là khí N 2 . 

HS 2 : n Fe = =0,1 mol 
56 

n s = = 0,05 mol 

32 

Phưong trình hóa học : 

Fe + s —>FeS 
0,05 <— 0,05 —> 0,05 
sản phẩm tạo thành 




B. LƯU HUỲNH ĐIOXIT 


Hoạt động 2 (5 phút) 

I. TÍNH CHẤT VÂT LÍ 


GV cho HS quan sát một bình khí S0 2 
được điều chế sẩn và yêu cầu HS nhận 
xét về : 

- Trạng thái 

- Màu sắc 

- Mùi vị 

- Tỉ khối của S0 2 so với không khí 

- Khả năng hòa tan trong nước 

GV bổ sung : S0 2 hóa lỏng ở -10°c, ở 
20°c một thể tích nước hòa tan được 
40 thể tích khí S0 2 . Khí S0 2 rất độc, 
hít thở phải không khí có khí này sẽ 
gây viêm đường hô hấp. 

GV yêu cầu HS gọi tên của S0 2 . 


HS : Quan sát, lập luận và rút ra nhận 
xét: 

- Chất khí 

- Không màu 

- Mùi hắc 

64 

- Nặng hơn không khí (d = — ~ 2,2) 

- Tan nhiều trong nước 

- Khí suníurơ 

- Lưu huỳnh đioxit 
-TêngọiSCL- * 

- Lưu huỳnh (IV) oxit 

- Anhiđrit suníurơ 



II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 

Hoạt động 3 (7 phút) 

1. Lưu huỳnh đioxit là oxit axit 


GV yêu cầu các nhóm HS thảo luận về 

HS trả lời tóm tắt: 

tính chất hóa học của oxit axit. 

- S0 2 tan trong nước tạo thành dung 

- Tác dụng với những chất nào ? 

dịch axit tương ứng : 

- Viết phương trình hóa học ? 

so 2 + H 2 o ^ H 2 so 3 

(axit suniurơ) 


H 2 S0 3 là axit yếu (mạnh hơn H 2 S và 
axit cacbonic), không bền. 


- Tác dụng với oxit bazơ : 


Na-,0 + SOt —> Na,S0 3 


- Tác dụng với dung dịch bazơ tạo 
muối axit hoặc muối trung hòa : 


Sơ 2 + NaOH -> NaHS0 3 


S0 2 + 2NaOH -> Na 2 S0 3 + H 2 0 

GV hướng dẫn HS cách biện luận sản 

Biện luận : 

phẩm muối dựa vào tỉ lệ : 

0 < T < 1 —» Muối NaHS0 3 

rp _ n NaOH 

T > 2 —> Muối Na 2 S0 3 

n SŨ2 

ÍNaHSO, 

1 < T < 2 —> 2 muối < 

[Na 2 S0 3 

Hoạt động 4 (7 phút) 

2. Lưu huỳnh đioxit là chất khử và chất oxi hóa 

GV yêu cầu HS thảo luận : 

- Vì sao S0 2 vừa là chất khử vừa là 

HS : Trong S0 2 , lưu huỳnh có SOXH 

chất oxi hóa. 

là +4, đây là SOXH trung gian —> S0 2 



- Hoàn thành phương trình hóa học 
của các phản ứng sau : 

SOt + Br 2 + HtO —>. 

so 2 + h 2 s ->. 

GV hướng dẫn HS hoàn thành phương 
trình phản ứng và nhận xét về sự thay 
đổi SOXH của các nguyên tố, chỉ ra 
chất oxi hóa và chất khử trong mỗi 
phản ứng. 

GV có thể hướng dẫn HS làm thí 
nghiệm để chứng minh. 

GV yêu cầu HS rút ra các ứng dụng 
của các phản ứng trên. 


GV làm thí nghiệm mất màu cánh hoa 
hồng của khí S0 2 . 

Hoạt động 
III. ÚNG DỤNG VÀ ĐIỀU ( 

1. ứnị 

GV hướng dẫn HS đọc SGK và liên hệ 
với thực tế để rút ra các ứng dụng của 

so 2 . 


vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. 






chống nấm mốc lương thực, 
thực phẩm 

2. Điều chế 


GV phát phiếu học tập số 2 và chiếu 
nội dung lên màn hình : 

Hãy viết các phương trình hóa học 
điều chế khí S0 2 từ các chất sau đây : 
H 2 S, Na 2 S0 3 , s, FeS 2 , 0 2 , dung dịch 

h 2 so 4 . 


GV hướng dẫn HS phân tích rút ra 
phương pháp nào được dùng trong 
phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. 

GV chiếu sơ đồ hình 6.5 (SGK) lên 
màn hình để phân tích phương pháp 
điều chế khí S0 2 trong phòng thí 
nghiệm. 


HS thảo luận : 

2H 2 S + 30 2 —£-> 2S0 2 + 2H 2 0 (1) 

Na 2 SO, + H 2 S0 4 -> Na 2 S0 4 + sơ 2 + 

H 2 0 (2) 

s + ơ 2 —£->• Sơ 2 (3) 

4FeS 2 + 110, —£->• 2Fe 2 ơ 3 + 8S0 2 

(4) 

HS : Trong phòng thí nghiệm : 

Na 2 S0 3 + H 2 S0 4 -> S0 2 T + Na 2 S0 4 + 

H 2 0 

Trong công nghiệp : 

s + 0 2 —£-> so 2 

4FeS 2 + 110, —2Fe 2 ơ 3 + 8S0 2 


c. LƯU HUỲNH TRIOXIT 


Hoạt động 6 (5 phút) 

I. TÍNH CHẤT 

GV phát phiếu học tập số 3 và chiếu ỊỊỊỊ . 2 so + o - ) 2S0 
nội dung lên màn hình : 

- SO, là chất lỏng, không màu 

Trộn S0 2 và 0 2 đun nóng có xúc tác 

thu đươc chất A - Tan vô hạn trong nước và trong axit 

suníuric : 



a) Xác định CTPT của A ? Gọi tên. S0 3 + H 2 0 -» H 2 S0 4 

b) A có tan trong nước không ? nSC >3 + H 2 SƠ 4 H 2 S0 4 .nS0 3 

c) Dự đoán các tính chất hóa học của (oleum) 

A ? Viết các phưong trình hóa học để , v 

- SO, là oxit axit mạnh : 

minh họa. 

S0 3 + Na 2 0 -> Na 2 S0 4 
so, + 2NaOH -> Na 2 S0 4 + H 2 0 
Hoạt động 7 (3 phút) 

II. ÚNG DỤNG VÀ SẢN XUẤT 
HS: 

- SO, là sản phẩm trung gian để điều 
chế H 2 S0 4 

- Trong công nghiệp, so, được sản 
xuất bằng cách oxi hóa S0 2 có xúc tác. 

Hoạt động 8 (3 phút) 

Củng cô - Bài tập vê nhà 

1. GV hướng dẫn HS tổng kết trọng tâm bài học về tính chấ của H 2 S, S0 2 , so,. 

2 . Sử dụng thêm một số bài tập sau đây để củng cố bài học : 

Bài 1. Vì sao trong tự nhiên có nhiều nguồn phóng thải ra khí H 2 S nhưng lại 
không có sự tích tụ khí đó trong không khí ? 

Bài 2. Hỗn hợp khí nào sau đây có thể tồn tại được ? Giải thích. 

a) H 2 S và 0 2 . 

b) H 2 S và S0 2 . 

c) S0 2 và 0 2 . 

Bài 3. Khí S0 2 do các nhà máy thải ra là nguyên nhân quan trọng nhất gây ô 
nhiễm môi trường. Tiêu chuẩn quốc tế quy định nếu lượng S0 2 vượt quá 30.10 6 
mol trong lm 3 không khí thì coi là không khí bị ô nhiễm. Nếu người ta lấy 50 lít 
không khí ở một thành phố và phân tích thấy có 0,012mg S0 2 thì không khí đó có 
bị ô nhiễm không ? 




3. Bài tập về nhà : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (SGK) 

D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK 

1 . Đáp án c. 

3. Đáp án D. 

4. a) H 2 S có tính khử : 

2H 2 s + 3 ơ 2 -> 2S0 2 + 2H 2 0 
b) S0 2 vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử : 

S0 2 + 2H 2 S 3S + 2H 2 0 

2sỒ 2 + 0 2 2S0 3 

5. 5S0 2 + 2KMn0 4 + 2H 2 0 -> 2MnS0 4 + K 2 SƠ 4 + 2H 2 SƠ 4 
(khử) (oxi hóa) 

6. a) s + 0 2 ^ Sơ 2 

Sơ 2 + 2H 2 S 3S + 2H 2 0 
b) Tính khử của S0 2 

50 2 do các nhà máy thải vào khí quyển. Nhờ xúc tác là oxit kim loại có trong 
khói bụi của nhà máy, nó bị oxi của không khí oxi hóa thành S0 3 : 

2SO z + ơ 2 -2-» 2S0 3 

50 3 tác dụng với nước mưa tạo axit H 2 S0 4 . Axit H 2 S0 4 tan trong nước mưa tạo 
ra mưa axit. 

8 . a) Fe + 2HC1 -> FeCl + H 2 t 

X X 

FeS + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 st 

y y 

H 2 s + Pb(N0 3 ) 2 Pbsi + 2HN0 3 



0,1 


<- 


23,9 

239 


= 0,1 


2,464 

X + y = -zz—r = 0,11 


22,4 


y = 0,1 


Ị X = 0,01 

ừ = 0,1 


b) V H2 = 0,01.22,4 = 0,2241; V H2S = 0,1.22,4 = 2,241. 

c) m Fe = 56.0,01 = 0,56g ; m FeS = 88.0,1 = 8,8g. 

9. a) H 2 S 

b) 3H 2 S + H 2 S0 4 -> 4Sị + 4H 2 0 


m s = 2,56g. 

10. a) Xảy ra 2 phản ứng : 

S0 2 + NaOH -> NaHS0 3 


NaHS0 3 + NaOH -> Na 2 S0 3 + H 2 0 

b) m NaHS0 3 - 15,6g ; m N%S03 — 6,3g. 


E. Tư LIỆU THAM KHẢO 

1 . Phân tử H 2 S có dạng góc như phân tử H 2 0 (HSH = 92°, độ dài liên kết s - 

H bằng 1,22 A). Vì vậy H 2 S là phân tử phân cực. Khả năng tạo thành liên kết 
hiđro ở H 2 S yếu hơn H z O, do đó ở điều kiện thường H 2 S là chất khí (t° c = -85,6°c, 

t° = ~60,75°C). Khí H 2 S không màu, mùi trứng thối, rất độc, tương đối ít tan trong 
nước. Ớ trạng thái lỏng H 2 S phân li theo sơ đồ : 

h 2 s + h 2 s ^ sh; + SH“ 

Tích số ion của nó [SH 3 ][SH“] = 3.10" 33 

Dung dịch nước H 2 S là một axit yếu hai lần (K, = 10 7 ; K, = 10 l l ): 

H 2 S + H 2 0 ^ H 3 0 + + SH 


Khí H 2 S có tính khử mạnh : 



2H 2 S + 30 2 


■> 2S0 2 + 2H 2 0 


t° 


2H 2 S + 0 2 —2S + 2H 2 0 
H 2 S + x 2 2 HX + s 
(halogen) 

5H 2 S + 2KMn0 4 + 3H 2 S0 4 -> K 2 S0 4 + 2MnS0 4 + 5S + 8H 2 0 

2. Phân tử S0 2 có cấu tạo giống O 3 , dạng tam giác, góc oso = 120°, độ dài 

liên kết s - o là 1,43 A . Trong phân tử S0 2 , lưu huỳnh ở trạng thái lai hóa sp 2 , 
công thức cấu tạo : 

s ^ s. ^ ^ s 

^ \ V 

0 0 0 0 0 0 

Khí S0 2 không màu, mùi xốc khó chịu, rất độc, dễ hóa lỏng (tg = -10°C). 

S0 2 dễ tan trong nước tạo thành dung dịch có tính axit. Trước đây người ta 
coi dung dịch đó là axit suníurơ H 2 S0 3 và S0 2 là anhiđrit sunffurow. Axit 
suníurơ có 2 dạng đồng phân : 



Nhưng ngày nay bằng những phưong pháp vật lí hiện đại, cho thấy rằng trong 
dung dịch S0 2 trong nước phân tử H 2 S0 3 có rất ít, cân bằng trong dung dịch đó có 
thể biểu diễn như sau : 

S0 2 + xH 2 0^ S0 2 . X H 2 0 
^ H 2 SO, K « 1 


S0 2 . X H 2 0 



S0 2 . X H 2 0 


HSO“ (aq) + H 3 0 + + (x - 2)H 2 0 


K, = 2.icr 2 và K 2 = 6.10 8 

Khí S0 2 và dung dịch của nó là chất khử mạnh. Nó khử được HN0 3 , KMn0 4 , 
K 2 Cr 2 0 7 , halogen,... 

S0 2 + 2HNO3 -> H 2 S0 4 + 2N0 2 

3S0 2 + K 2 Cr 2 0 7 + H 2 S0 4 -> Cr 2 (S0 4 ) 3 + K 2 S0 4 + H 2 0 

S0 2 + Cl 2 + H 2 0 -> H 2 S0 4 + 2HC1 
Nhưng với chất khử mạnh hơn, S0 2 có tính oxi hóa : 

S0 2 + 2H 2 S -> 3S + 2H 2 0 


Tiết 51 


AXIT SUNFURIC 
MUỐI SUNFAT 


A. MỤC TIÊU 

1. Vế kiến thức 

• HS biết: 

- Tính chất vật lí của H 2 S0 4 , cách pha loãng H 2 S0 4 . 

- H 2 S0 4 loãng là axit mạnh, có đầy đủ tính chất chung của một axit. 

- H 2 S0 4 đặc nóng có tính oxi hóa mạnh. 

• HS hiểu : 

- H 2 S0 4 loãng có tính axit gây ra bởi ion H + và tính oxi hóa được quyết định 
bởi ion H + (2H + + 2e -> H 2 ). 

- H 2 S0 4 đặc nóng có tính oxi hóa mạnh gây ra bởi gốc S0 4 “ trong đó lưu 
huỳnh có SOXH cao nhất +6. 




2. Về kĩ năng 

- Kĩ năng pha loãng H 2 S0 4 đặc. 

- Quan sát thí nghiệm, rút ra nhận xét về tính chất. 

- Viết phương trình hóa học của H 2 S0 4 với các chất. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập. 

- Các hóa chất và dụng cụ : H 2 S0 4 đặc, H 2 S0 4 loãng, Cu, Fe, 
Na 2 C0 3 , NaOH, A1 2 0 3 , ống nghiệm, đèn cồn, giá thí nghiệm. 

• HS : Xem lại bài tính chất của HC1. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 (5 phút) 

Kiêm tra bài cũ 




GV sử dụng phiếu học tập số 1 và chiếu HS lên bảng làm bài. 
nội dung lên màn hình : 

Hoàn thành sơ đồ phản ứng : 



GV yêu cầu HS nhận xét: 

- Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa - 
khử và không phải phản ứng oxi hóa 
-khử? 

-Vai trò của các chất trong phản ứng 
oxi hóa - khử ? 

GV yêu cầu những HS khác nhận xét 
bài làm và bổ sung, sửa chữa, cho 
điểm. 

I. AXIT SUNFURIC 
Hoạt động 2 (5 phút) 

1. Tính chất vật lí 

GV cho HS quan sát bình đựng dung HS nhận xét: 

dịch H,S0 4 đặc và phát biểu tính chất rr. ,, _ ,, , , ,_V.. ,, , 

• 2 4 • ^ - Chất lỏng, sánh, không màu, không 

v ^ t bay hơi. 

GV cho HS nghiên cứu hình 6.6 (SGK) - Tan vô hạn trong nước và tỏa nhiều 
và yêu cầu HS rút ra nhận xét về cách nhiệt. 

pha loãng axit H 2 S0 4 đặc. _ Cách pha loãng axit H 2 S o 4 đặc . rót 

từ từ axit đặc vào cốc nước theo đũa 
thủy tinh và khuấy nhẹ. 



GV : Tại sao không được làm ngược HS : Vì axit H 2 S0 4 đặc rất háo nước và 
lại ? khi tan trong nước tỏa nhiều nhiệt -» 

gây bỏng axit. 

GV thông báo : H 2 S0 4 98% có khối 
lượng riêng D = 1,84 g/cm 3 . 

2. Tính chất hóa học 

Hoạt động 3(10 phút) 
a) Dung dịch H 2 S0 4 loãng 

GV yêu cầu các nhóm ÍỈS thảo luận HS : Dung dịch H 2 S0 4 loãng có những 
tính chất hóa học của axit H 2 S0 4 loãng, tính chất chung của axit: 

- Làm quỳ tím -> màu đỏ 

- Tác dụng với oxit bazơ, bazơ. 

- Tác dụng với muối của axit yếu hơn 
hoặc dễ bay hơi hơn. 

- Tác dụng với kim loại hoạt động —> 
H 2 . 

GV tổ chức cho các nhóm ÍỈS làm thí 
nghiệm chứng minh : 

Nhóm 1 : Thí nghiệm đổi màu quỳ tím. 

Nhóm 2 : Thí nghiệm H 2 S0 4 + Fe 

Nhóm 3 : Thí nghiệm H 2 S0 4 + NaOH 

(dùng phenolphtalein để chứng tỏ có 
dấu hiệu phản ứng). 


Nhóm 4 : Thí nghiệm H 2 S0 4 + A1 2 0 3 . 



Nhóm 5 : Thí nghiệm H 2 S0 4 + Na 2 C0 3 . HS : Các phương trình hóa học : 

Sau đó các nhóm báo cáo kết quả, viết p e + PPSQ FeSO + H, T 
phương trình hóa học. 

2NaOH + H 2 S0 4 -» Na 2 S0 4 + 2H 2 0 
(NaOH + H 2 S0 4 -> NaHS0 4 + H 2 0) 
A1 2 ơ 3 + 3H 2 S0 4 -> A1 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 ơ 

Na 2 C0 3 + H 2 S0 4 -> Na 2 S0 4 + C0 2 T + 

H 2 0 

GV nhận xét, hướng dẫn HS kết luận về 
tính chất của dung dịch H 2 S0 4 loãng. 

Hoạt động 4 (15 phút) 

b) Tính chất của H 2 S0 4 đặc 



GV hướng dẫn 3 nhóm HS làm 3 thí 
nghiệm sau : 

Nhóm 1 : Cu + H 2 S0 4 loãng 

Nhóm 2 : Cu + H 2 S0 4 đặc 

Nhóm 3 : s + H 2 S0 4 đặc 

GV gợi mở để HS viết được phương 
trình hóa học của phản ứng xảy ra. Yêu 
cầu HS hoàn thành các phương trình 
hóa học : 

Cu + H 2 S0 4 đ ->. 

s + h 2 so 4 đ ->. 

Fe + H 2 S0 4 đ —. 

KBr + H 2 S0 4 đ ->. 

FeO + H 2 S0 4 đ ->. 

GV yêu cầu HS nhận xét về sự thay đổi 
SOXH của các nguyên tố và vai trò của 

các chất phản ứng ? Nguyên nhân gây 
ra tính oxi hóa mạnh của Ft 2 S0 4 đặc. 

Chú ý : Al, Fe bị thụ động hóa trong 
axit H 2 S0 4 đặc nguội. 


Các nhóm HS quan sát và nhận xét 
hiện tượng. Kết luận : 

- H 2 S0 4 đặc có tính oxi hóa rất mạnh : 
tác dụng với hầu hết kim loại (trừ Au, 
Pt), nhiều phi kim (C, s, P) và nhiều 
hợp chất có tính khử. 

Cu + 2H 2 S0 4 đ -> CuS0 4 + S0 2 + 

2H 2 0 

s + 2 H 2 S 0 4 đ -> 3S0 2 + 2 H 2 0 

2Fe + 6H 2 S0 4 đ —Fe 2 (S0 4 ) 3 + 

3 SO 2 + 6H 2 0 

2KBr + 2H 2 S0 4 đ -> Br 2 + S0 2 + 

K 2 S0 4 + 2H 2 0 

2FeO + 4H 2 S0 4 đ -> Fe 2 (S0 4 ) 3 + S0 2 

+ 4H 2 0 

Nhận xét : H 2 S0 4 đặc ngoài tính axit 
còn có tính oxi hóa mạnh được gây ra 

bởi gốc S0 4 “ trong đó s có SOXH là 
+6 cao nhất. 








GV hướng dẫn các nhóm HS làm thí 
nghiệm : Nhỏ H 2 S0 4 đặc vào cốc đựng 
đuờng saccarozơ. 

Yêu cầu HS quan sát giải thích hiện 
tượng. 

- Tính háo nước : 

H 2 S0 4 đặc hút nước mạnh, có thể lấy 
nước tử các hợp chất gluxit như đường 

saccarozơ: 

C u H 22 O n HjS ° 4đ > 12C+11HY) 


H 2 S0 4 đặc hấp thụ H 2 0 của đường tạo 
ra cacbon (màu đen), một phần c bị 
H 2 S0 4 đặc oxxi hóa : 


c + 2H 2 S0 4 đ -> C0 2 + 2S0 2 + 2H 2 0 

GV lưu ý HS hết sức cẩn thận khi sử 
dụng H 2 S0 4 đặc. 

Khí C0 2 cùng với S0 2 bay lên làm sủi 
bọt đẩy c trào ra ngoài cốc. 


Hoạt động 5(10 phút) 
Củng cô - Bài tập vê nhà 


• GV sử dụng phiếu học tập số 2 và chiếu nội dung các bài tập sau lên màn 
hình để HS luyện tập : 

Bài 1. Trên một đĩa cân đặt cốc đựng H 2 S0 4 đặc và trên đĩa cân còn lại đặt các 
quả cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Hỏi sau một thời gian cân có ở vị trí cân 
bằng hay không ? Giải thích. 

Bài 2. Chia một dung dịch axit suníuric làm 3 phần bằng nhau. 

a) Dùng một dung dịch NaOH để trung hòa vừa đủ phần thứ nhất. Viết phuơng 
trình hóa học của phản ứng xảy ra. 

b) Trộn phần thứ hai và thứ ba vào nhau rồi rót vào dung dịch thu đuợc một 
luợng NaOH bằng đúng luợng đã trung hòa ở phần thứ nhất. Viết phuong trình hóa 
học của phản ứng xảy ra. 

Bài 3. Trình bày phuơng pháp tách nhanh bột AI ra khỏi hỗn hợp bột Al, Zn 
và Mg. 



Bài 4. Hoàn thành các phương trình hóa học sau : 

a) FeCl 2 + H 2 S0 4 đặc —> . 

b) Ag + H 2 S0 4 đặc —> . 

c) Zn + H 2 S0 4 loãng —> . 

• Bài tập vê nhà : 1, 2, 4, 5 (SGK). 


Tiết 52 


AXIT SUNFURIC 
MUỐI SUNFAT (Tiếp) 


A. MỤC TIÊU 

1. Về kiến thức 

HS biết ứng dụng các công đoạn chính sản xuất H 2 S0 4 , tính chất của muối 
suníat và nhận biết ion S0 4 “. 

2. Vế kĩ năng 

• Phân biệt muối suníat, axit suníuric với các axit và muối khác. 

• Tính nồng độ hoặc khối lượng dung dịch H 2 S0 4 , muối suníat tham gia 
hoặc tạo thành trong phản ứng. 

3. vể giáo dục 

Vai trò của axit H 2 S0 4 đối với nền kinh tế quốc dân. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, tranh vẽ sơ đồ sản xuất H 2 S0 4 
trong công nghiệp 

- Thí nghiệm nhận biết ion S0 4 “. 




HS : Ôn tập tính chất của axit H 2 S0 4 . 







c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

Hoạt động 

Kiểm tri 

GV sử dụng phiếu học tập và chiếu nội 
dung lên màn hình : 

1. So sánh tính chất hóa học của dung 
dịch H 2 S0 4 loãng và axit H 2 S0 4 đặc. 
Viết phưong trình hóa học minh họa. 

2. Cho 855g dung dịch Ba(OH) 2 10% 
vào 200g dung dịch H 2 S0 4 . Lọc bỏ kết 
tủa, để trung hòa nước lọc phải dùng 
125ml dung dịch NaOH 25% (d = 1,28 
g/ml). Tính c% dung dịch H 2 S0 4 ban 
đầu. 

GV yêu cầu các nhóm HS nhận xét, sau 
đó bổ sung, sửa chữa và cho điểm. 

1 (7phút) 

a bài cũ 

HS thảo luận và cử đại diện các nhóm 
trình bày. 

Hoạt động 

3. ứng dụng 

GV cho các nhóm HS đọc SGK và liên 
hệ thực tế, có thể cho xem những đoạn 
phim ngắn về sử dụng H 2 S0 4 trong 
công nghiệp. 

GV yêu cầu HS thảo luận, tóm tắt các 
ứng dụng. 

2 (3 phút) 

; của H 2 S0 4 

HS thảo luận : 

- Sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu, 
chất giặt rửa tổng hợp, tơ sợi hóa học, 
chất dẻo, sơn màu, phẩm nhuộm, dược 
phẩm, chế biến dầu mỏ,... 

Hoạt động. 

4. Sản xuất 

GV sử dụng tranh vẽ sơ đồ sản xuất 
axit H 2 S0 4 trong công nghiệp và giới 
thiệu phưong pháp tiếp xúc. 

3 (15 phút) 

axit H 2 S0 4 



GV hướng dẫn các nhóm HS thảo luận về 
3 công đoạn chính của phương pháp này : 

a) Sản xuất S0 2 

Trong công nghiệp có thể chọn những 
nguyên liệu nào ? Tại sao ? Viết 
phương trình hóa học ? 

b) Sản xuất S0 3 

- Viết phương trình hóa học ? 

- Điều kiện ? 

c) Hấp thụ SO, bằng H 2 S0 4 đặc. 

- Nguyên tắc ? 

- Phương trình hóa học ? 


GV củng cố và kết luận sơ đồ phản ứng 
trong quá trình sản xuất H 2 S0 4 : 

FeS, 

^ SO, -> SO, -> H,SO, 

s 



HS thảo luận và trình bày : 


a) Sản xuất S0 2 

- Đốt cháy lưu huỳnh : 

s + 0 2 —£-> so 2 

- Đốt quặng FeS 2 : 

4FeS 2 + 110 2 —£-> 2Fe 2 0, + 8S0 2 

b) Sản xuát S0 3 

2S0 2 + 0 , v N 2 SO 3 

xt: v 2 0 5 

t°: 450 - 500°c. 

c) Hấp thụ SO, bằng H 2 S0 4 đặc 

- Dùng H 2 S0 4 98% hấp thụ so, theo 
nguyên tắc ngược dòng (để tăng diện 
tích tiếp xúc) tạo oleum : 

H 2 S0 4 + nSO, -> H 2 S0 4 . nSO, 

- Dùng lượng nước thích hợp, pha 
loãng oleum, được H 2 S0 4 đặc : 

H 2 S0 4 . nSO, + nH z O -> (n + 1)H 2 S0 4 


/ (15 phút) 

ẬN BIẾT ION SUNFAT 

sunfat 



HS: 


GV yêu cầu HS phân loại muối suníat 

GV huớng dẫn HS sử dụng bảng tính tan 
để cho biết tính tan của muối suníat. 


2 loại 



Muối trung hòa : Na 2 S0 4 , 
CuSỏ4,... 

Muối axit: NaHS0 4 , 


Mg(HS0 4 ) 2 ,... 


- Phần lớn muối suníầt tan. 


- BaS0 4 , SrS0 4 , PbS0 4 không tan. 


- CaS0 4 , Ag 2 S0 4 ít tan. 

2. Nhận biết ion sunfat 


GV huớng dẫn các nhóm HS làm thí 
nghiệm : 

- Nhỏ dung dịch H 2 S0 4 vào dung dịch 
BaCl 2 . 

- Nhỏ dung dịch Na 2 S0 4 vào dung dịch 
BaCl 2 . 

HS quan sát hiện tuợng và kết luận về 


- Dùng thuốc thử là muối tan của bari, 
hiện tuợng : có kết tủa trắng không 
tan trong axit mạnh. 

H 2 S0 4 + BaCl 2 -> BaS0 4 ị + 2HC1 

Na 2 S0 4 + BaCl 2 -> BaS0 4 ị + 2NaCl 


thuốc thử để nhận biết ion S0 4 

Hoạt động 5 (5 phút) 


Củng cô - Bài tập vê nhà 


• GV phát phiết học tập với nội dung sau : 

Bài 1. Từ muối ăn (NaCl), quặng pirit sắt (FeS 2 ), không khí, nước. Hãy viết 
phưong trình hóa học điều chế : FeS0 4 , Fe 2 (S0 4 ) 3 , FeCl 3 . 

Bài 2. Trình bày phương pháp phân biệt các dung dịch sau : H 2 S0 4 , Na 2 S0 4 , 
CuSƠ 4 , NaCl. 

Bài tập về nhà : 3, 6 (SGK). 


D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK 


3. Dùng quỳ tím nhận ra dung dịch HC1. 



- Rót một ít dung dịch ở 3 lọ còn lại vào 3 ống nghiệm để thử. 

- Cho vài giọt dung dịch BaCl 2 vào các ống nghiệm trên, ống nghiệm nào tạo 
ra kết tủa màu trắng là ống nghiệm đựng dung dịch Na 2 S0 4 : 

BaCl 2 + Na 2 S0 4 -> BaS0 4 ị + 2NaCl 

- Rót 2 dung dịch chưa biết vào hai ống nghiệm. 

- Cho vài giọt dung dịch Na 2 S0 4 (đã nhận đuợc) vào các ống nghiệm, ống nào 
có kết tủa màu trắng là dung dịch Ba(N0 3 ) 2 : 

Na 2 S0 4 + Ba(N0 3 ) 2 -> BaSO ,ị + 2NaN0 3 

- Còn lại là dung dịch NaCl, có thể khẳng định bằng dung dịch AgN0 3 ; 

AgNO, + NaCl -> AgClị + NaN0 3 

4. a) H 2 S0 4 đặc đuợc dùng để làm khô những khí ẩm, thí dụ khí C0 2 . Có 
những khí không làm khô bằng H 2 S0 4 đặc, thí dụ khí NH 3 , H 2 , H,s,... 

6 . a) 




100.1,84.98 

100 


= 180,32 g 


Gọi X là số gam nuớc cần để pha. 
Dung dịch cần pha là 20% nên : 

20g H 2 S0 4 phải pha với 80g H 2 0 
180,32g H 2 S0 4 phải pha với X g H 2 0 

, 80.180,32 

—^ X — ---— 721,282 

20 


Vì d H O = lg/cm 3 —> V H G = 721,28 cm 3 

b) Khi pha loãng phải rót từ từ axit H 2 S0 4 đặc vào nuớc và khuấy đều, tuyệt 
đối không được làm nguợc lại. 


E. TƯ LIỆU THAM KHẢO 



1. Axit suníuric H 2 S0 4 100% nếu không lẫn tạp chất, hầu như không dẫn điện, 
nhưng dung dịch H 2 S0 4 lại là chất dẫn điện tốt. 

• Trên 337°c axit H 2 S0 4 mới bắt đầu sôi, do đó H 2 S0 4 đẩy được các axit dễ 
bay hơi ra khỏi muối: 

H 2 S0 4 + 2NaN0 3 —£-> Na 2 S0 4 + 2 HNO 3 T 

H 2 S0 4 + NaCl —£-> NaHS0 4 + HClt 

• Trong dung dịch nước axit H 2 S0 4 là axit mạnh : 

H 2 S0 4 -> HSO' + H + , K, = 00 

HSO' ^ S0 4 “ + H + , K 2 = 1.10 2 

• Axit H 2 S0 4 đặc, nóng oxi hóa được cả những kim loại kém hoạt động như 
Cu, Ag, Hg (E° > 0) và sản phẩm khử của H 2 S0 4 là S0 2 : 

Cu + 2H 2 S0 4 -► CuS0 4 + S0 2 T + 2H z O 

Với các kim loại hoạt động, sản phẩm khử H 2 S0 4 ngoài S0 2 còn tạo thành s, 
H 2 S. Ví dụ : 

Mg + 2H 2 S0 4 -> MgS0 4 + S0 2 t + 2H 2 0 

3Mg + 4H 2 S0 4 -> 3MgS0 4 + si + 4H 2 0 

4Mg + 5H 2 S0 4 -> 4MgS0 4 + H 2 st + 4H 2 0 

Một số kim loại hoạt động vừa như Al, Fe, Cr, Mn bị thụ động hóa trong 
H 2 S0 4 đặc nguội. 

Với một số phi kim như p, s, c, As bị axit H 2 S0 4 đặc nóng oxi hóa đến oxit 
hoặc axit tương ứng : 

s + 2 H 2 S 0 4 —3S0 2 T + 2 H 2 0 

C0 2 t + 2S0 2 T + 2H 2 0 


c + 2H 2 S0 4 



4P + 8H 2 S0 4 — 4 H 3 PO 4 + 7S0 2 T + si + 2H 2 0 
4As + 6H 2 S0 4 —As 4 0 6 + 6S0 2 T + 6H 2 0 
H 2 S0 4 đặc cũng oxi hóa được nhiều hợp chất có tính khử : 

2HBr + H 2 S0 4 —^ S0 2 + Br 2 + 2H 2 0 
2HI + H 2 S0 4 —S0 2 + I 2 + 2H 2 0 
8 HI + H 2 S0 4 > H 2 S + 4I 2 + 4H 2 0 

H 2 S0 4 đặc là tác nhân hiđrat hóa : 


CuS0 4 .5H 2 0 — 

CuS0 4 + 5H.0 

(màu xanh) 

(màu trắng) 

2HC10 4 H2S ° 4đ > 

C1 2 0 7 + h 2 0 

HCOOH H2S ° 4đ 

> cot + h 2 0 

r' Lĩ r\ h 2 so 4 đ 

'^12 ri 22 V7 ll 

-> 12C + 11H 2 0 


• H 2 S0 4 loãng không tác dụng với phi kim mà chỉ phản ứng với những kim 
loại có thế khử âm và sản phẩm khử của axit là H 2 : 

Zn + H 2 S0 4 -> ZnS0 4 + H z O 

H 2 S0 4 loãng hòa tan được Cu khi có mặt oxi (không khí) : 

2Cu + 0 2 + 4H + -» 2Cu 2+ + 2H 2 0 

Một số kim loại như Al, Ni, Cr khó tan trong dung dịch H 2 S0 4 loãng vì trên bề 
mặt những kim loại này đều có màng oxit rất mỏng, nhưng đặc biệt bền bảo vệ. 

3. Oleum là hỗn hợp gồm các axit poli suníuric tạo ra khi cho SO3 tan trong 
H 2 S0 4 100% : 


H 2 S0 4 + SO 3 —> H 2 S 2 0 7 (axit đisuníuric) 



H 2 S0 4 + 2 so, — > H 2 S 3 O 10 (axit trisuníuric) 
H 2 S0 4 + 3S0, —> H 2 S 4 0 13 (axit tetrasuníuric) 


Tổng quát: 

H 2 S0 4 + nS0 3 -> H 2 S0 4 . nS0 3 hay H 2 S n + 1 0 3n + 4 (n > 0) 
Từ oleum có thể pha loãng tạo dung dịch H 2 S0 4 có nồng độ tùy ý. 


Tiết 53 


LUYỆN TẬP : OXI VÀ Lưu HUỲNH 


A. MỤC TIÊU 

4. Giúp HS nắm vững các kiến thức sau : 

• Mối quan hệ giữa cấu tạo nguyên tử, độ âm điện, SOXH của nguyên tố 
với tính chất hoá học của oxi, lưu huỳnh. 

• Tính chất hoá học của hợp chất lưu huỳnh liên quan đến trạng thái 
SOXH của nguyên tố lưu huỳnh trong hợp chất. 

• Dẫn ra các phản ứng hoá học để chứng minh cho những tính chất của 
các đơn chất oxi, lưu huỳnh và những hợp chất của lưu huỳnh. 

2. Rèn luyện các kĩ năng : 

Lập các phương trình hoá học liên quan đến đơn chất và hợp chất của oxi, 
lưu huỳnh. 

Giải thích được các hiện tượng thực tế liên quan đến tính chất của oxi, lưu 
huỳnh và các hợp chất của nó. 

Viết cấu hình electron nguyên tử của oxi và lưu huỳnh. 

Giải các bài tập định tính và định lượng về các hợp chất của lưu huỳnh. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GVVÀ HS 





GV : Máy tính, máy chiếu, hệ thống câu hỏi và bài tập. 

HS : Tổng kết lí thuyết cơ bản của chương và chuẩn bị các bài tập 
SGK. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VŨNG 

Hoạt động 7(10 phút) 

I. CẤU TAO. TÍNH CHẤT CỦA OXI VÀ LUƯ HUỲNH 


GV hướng dẫn HS ôn tập kiến thức đã 
học và trả lời các câu hỏi sau : 

- Viết cấu hình electron của nguyên tử 
o và s và cho biết độ âm điện của oxi 
và lưu huỳnh ? 

- Dựa vào cấu hình electron nguyên tử 
của oxi và lưu huỳnh hãy dự đoán 
những tính chất hoá học cơ bản của 
chúng ? Lấy thí dụ phản ứng để mình 
hoạ. 


HS trả lời câu hỏi và tổng kết kiến thức : 

1. Cấu hình electron của nguyên tử : 

8 0 : ls 2 2s 2 2p 4 

18 s: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 

2. Độ âm điện : 

Xo = 3,44 
Xs=2,58 

3. Tính chất hoá học cơ bản : 

- Oxi thể hiện tính oxi hoá rất mạnh 


2Mg + 0 2 


2MgO 



c + 0 2 —co 2 

2C0 + 0 2 —£-> 2CO, 

- Lưu huỳnh thể hiện tính oxi hoá 
mạnh 

Fe + s —FeS 
H 2 + s —h 2 s 
H g + s-> HgS 

- Lưu huỳnh thể hiện tính khử : 

s + 0 2 -> so 2 

s + 3F 2 —» SF 6 
Hoạt động 2(10 phút) 


I. TÍNH CHẤT CÁC HƠP CHAT CỦA LUƯ HUỲNH 


GV hướng dẫn HS ôn tập bằng cách trả 
lời các câu hỏi sau : 

- Trình bày tính chất hoá học cơ bản 
của H 2 S ? Giải thích. Lấy thí dụ minh 
hoạ. 

- Trình bày tính chất hoá học của S0 2 ? 
Giải thích. Lấy ví dụ minh hoạ. 


HS trả lời câu hỏi và tổng kết kiến 
thức : 

1. H 2 S thể hiện tính khử vì lưu huỳnh 
có SOXH - 2 thấp nhất: 

2H 2 S + 0 2 -» 2S + 2H 2 0 

2H 2 S + 30 2 -» 2S0 2 + 2H 2 0 



- Vì sao H 2 S0 4 chỉ có tính oxi hoá ? 
Thành phần nào đóng vai trò “chất oxi 
hoá” trong H 2 S0 4 loãng và H 2 S0 4 đặc ? 


GV nhận xét: 


-2 +4 +6 

H s - so, - H, SO, 

2 2 2 4 



Hoạt 


2. S0 2 vừa thể hiện tính oxi hoá vừa 
thể hiện tính khử vì lưu huỳnh có 
SOXH +4 trung gian : 

a) Tính oxi hoá : 

S0 2 + 2H 2 S -> 3Sị + 2H z O 

b) Tính khử : 

S0 2 + Br 2 + 2H 2 0 -» 2HBr + H 2 S0 4 

3. Vì lưu huỳnh có SOXH +6 cao nhất 

a) Với H 2 S0 4 loãng —> H + đóng vai trò 
tác nhân oxi hoá : 

Zn + H 2 S0 4 1 -> ZnS0 4 + H 2 t 

b) Với H 2 S0 4 đặc —> SO^“ đóng vai 

trò tác nhân oxi hoá (H + làm môi 
trường): 

Cu + 2H 2 S0 4 đ -> CuS0 4 + S0 2 + 2H 2 0 


TẬP 

? (3 phút) 


GV chiếu nội dung bài tập 1 (SGK) lên HS thảo luận. 

mànhình: —> Đáp án D. 

Bài 1 . Cho phuong trình hoá học : 

H 2 S0 4 (đ) + 8HI -> 4I 2 + H 2 S + 4H 2 0 

Câu nào sau đây diễn tả không đúng 
tính chất các chất ? 

A. H 2 S0 4 là chất oxi hoá, HI là chất 
khử. 

B. HI bị oxi hoá thành 0 2 , H 2 S0 4 bị 
khử thành H 2 S. 

c. H 2 S0 4 oxi hoá HI thành I 2 và nó bị 
khử thành H 2 S. 

D. I 2 oxi hoá H 2 S thành H 2 S0 4 và nó bị 
khử thành HI. 

GV yêu cầu các HS khác nhận xét, sau 
đó cho điểm. 

Hoạt động 4 (5 phút) 

GV chiếu nội dung bài tập 2 (SGK) lên HS thảo luận, 
màn hình: 

Bài 2. Cho các phuơng trình hoá học : 

a) S0 2 + 2H,0 + Br 2 2HBr + H 2 S0 4 

b) Sơ 2 + H 2 0 ^ H 2 S0 3 

c) 5SO, + 2KMn0 4 + 2H 2 0 -> 2MnS0 4 

+ 2H 2 S0 4 + K 2 S0 4 

d) Sơ 2 + 2H 2 S -> 3S + 2H 2 0 

e) 2S0 2 + ơ 2 ^ 2S0 3 



1. S0 2 là chất oxi hoá trong các phản ứng 1. Đáp án c. 
hoá học sau : 

A. a, d, e B. b, c c. d 

2. S0 2 là chất khử trong các phản ứng 2. Đáp án B. 
hoá học sau : 

A. b, d, c, e B. a, c, e c. a, d, e. 

Hãy chọn đáp án đúng cho các trường 
hợp trên. 

GV yêu cầu các HS khác nhận xét, sau 
đó cho điểm. 

Hoạt động 5 (5 phút) 

GV chiếu nội dung bài tập 3 (SGK) lên HS thảo luận. 

man hình : a ) Vì lưu huỳnh trong H 2 S có SOXH 

Bài 3 : Khí H 2 S và axit H 2 S0 4 tham gia là -2 thấp nhất chỉ có tính khử. 

các phản ứng oxi hoá - khử, người ta có _ TT „„ . CV WII 

,, Vì lưu huỳnh trong H,SO| có SOXH 

nhận xét: „ ,_. , ĩ ... 

là +6 cao nhất —> chí thê hiện tính 

- Hiđro suníua chỉ thể thiện tính khử. ox j hoá 

- Axit suníuric chỉ thể hiện tính oxi b) Phương trình phản ứng : 

hoá - 2H,S + SO, -> 3Sl + 2H,0 

a) Hãy giải thích điều nhận xét trên. & + 2HíSC , 4 ^ QjSQ 4 + so,t + 2H,0 

b) Đối với mỗi chất, hãy dẫn ra một 
phản ứng hoá học để minh hoạ. 

GV yêu cầu HS khác nhận xét, sau đó 
cho điểm. 

Hoạt động ố (10 phút) 

GV chiếu nội dung bài tập 4 (SGK) lên 
màn hình : 

Bài 4. Có những chất sau : sắt, lưu 
huỳnh, axit suníuric loãng. 



a) Hãy trình bày 2 phương pháp điều a) Hai phương pháp : 

chế hiđrosuníua từ những chất đã cho. pỊ n{ơn g pháp 1 ■ 

b) Viết phương trình hoá học của các „ _ 

? Fe + s — y FeS 

phản ứng xẩy ra và cho biết vai trò của ' 

lưu huỳnh trong các phản ứng. FeS + 2HC1 —> FeCl 2 + H 2 ST 

GV hướng dẫn HS nhận xét, sau đó bổ Phương pháp 2 : 

sung và cho điểm. Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 t 

H 2 + s —£-> H 2 S 
Hoạt động 7 (2 phút) 

Dặn dò - Bài tập vê nhà 

Bài tập về nhà : 5, 6 , 7, 8 (SGK) 

Tiết54 I LUYỆN TẬP : OXI VÀ LƯU HUỲNH (Tiếp) 

A. MỤC TIÊU 

3. Tiếp tục giúp HS ôn tập về lưu huỳnh và các hợp chất của lưu huỳnh. 

4. Rèn luyện kĩ năng phân biệt, nhận biết các chất. 

5. Rèn luyện kĩ năng giải bài tập hoá học định lượng. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GVVÀ HS 

■ GV : Máy tính, máy chiếu, hệ thống bài tập SGK. 

■ HS : Ôn tập kiến thức của chương, chuẩn bị bài tập SGK. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV 

B. BÀI TẬP (tiếp) 

Hoạt động 1 (5 phút) 


Hoạt động của HS 




GV chiếu nội dung bài tập 5 (SGK) lên 
màn hình : 

Bài 5. Có 3 bình, mỗi bình đựng một 
chất khí là H 2 S, S0 2 , 0 2 . Hãy trình bày 
phuơng pháp hoá học phân biệt chất 
khí đựng trong mỗi bình với điều kiện 
không dùng thêm thuốc thử. 

GV yêu cầu HS khác nhận xét cách làm 
và bổ sung, cho điểm. 


HS thảo luận. 

- Dùng que đóm còn than hồng để 
nhận biết khí 0 2 . 

- Còn lại 2 bình là khí H 2 S và S0 2 
mang đốt —> khí nào cháy đuợc là 
H 2 S, khí không cháy là S0 2 . 


Hoạt động 2(10 phút) 


GV chiếu nội dung bài tập 6 (SGK) lên 
màn hình : 

Bài 6. Có 3 bình, mỗi bình đựng một 
dung dịch sau : HC1, H 2 S0 3 , H 2 S0 4 . 

Có thể phân biệt dung dịch đựng trong 
mỗi bình bằng phuong pháp hoá học 
với một thuốc thử nào sau đây ? 

a) Quỳ tím. 

b) Natri hiđroxit. 

c) Natri oxit. 

d) Cacbon đioxit. 

Trình bày cách nhận biết sau khi chọn 
thuốc thử. 

GV yêu cầu HS viết các phuong trình 
hoá học. 

Yêu cầu HS khác nhận xét, sau đó cho 
điểm. 


HS thảo luận. 


Dùng BaCl 2 : 

- Lấy mỗi dung dịch axit một ít cho 
vào ống nghiệm. 

- Nhỏ dung dịch BaCl 2 vào các ống 
nghiệm trên. 

- Có kết tủa trắng (BaS0 3 , BaS0 4 ) là 
ống đựng H 2 S0 3 và H 2 S0 4 . 

- Lấy dung dịch HC1 còn lại nhỏ vào 
các kết tủa, nếu kết tủa tan là BaS0 3 
(nhận ra H 2 S0 3 ) và không tan là 
BaS0 4 (nhận ra H 2 S0 4 ). 


Hoạt động 2(10 phút) 



GV chiếu nội dung bài tập số 7 (SGK) 
lên màn hình : 

Bài 7. Có thể tồn tại đồng thời những 
chất sau trong một bình chứa đuợc 
không ? 

a) Khí H 2 S và sơ 2 . 

b) Khí O z và Cl 2 . 

c) Khí HI và Cl 2 . 

Giải thích bằng phuơng trình hoá học 
của các phản ứng. 

GV yêu cầu HS khác nhận xét, sau đó 
bổ sung, sửa chữa và cho điểm. 

Hoạt động 

GV chiếu nội dung bài tập 8 (SGK) lên 
màn hình : 

Bài 8. Nung nóng 3,72g hỗn hợp bột 
các kim loại Zn và Fe trong bột s du. 
Chất rắn thu đuợc sau phản ứng đuợc 
hoà tan hoàn toàn bằng dung dịch 
H 2 S0 4 loãng, nhận thấy có 1,344 lít khí 
(đktc) bay ra. 

a) Viết phuong trình hoá học các phản 
ứng xảy ra. 


HS thảo luận. 

a) Khí H 2 S và S0 2 không thể tồn tại 
trong cùng một bình chứa vì H 2 S là 
chất khử mạnh, khi tiếp xúc với S0 2 sẽ 
xẩy ra phản ứng : 

2H 2 S + Sơ 2 -> 3S + 2H 2 0 

b) Khí 0 2 và Cl 2 có thể tồn tại trong 
một bình vì 0 2 không tác dụng trực 
tiếp với Cl 2 . 

c) Khí HI và Cl 2 không tồn tại một 
bình vì Cl 2 là chất oxi hoá mạnh và HI 
là chất khử mạnh. 

Cl 2 + 2HI -> I 2 + 2HC1 

4 (10 phút) 

HS thảo luận. 

- Gọi X, y là số mol Zn, Fe trong hỗn 
hợp. 

- Phuong trình hoá học : 

Zn + s — —> ZnS 

X —> X 

Fe + s -> FeS 


y 


y 



b) Xác định khối lượng môi kim loại 
trong hỗn hợp ban đầu. 


Vì s dư nên Zn, Fe phản ứng hết. 

ZnS + H 2 S0 4 -» ZnS0 4 + H 2 st 

X —» X 

FeS + H 2 S0 4 -> FeS0 4 + H 2 st 


- Fỉệ phưong trình toán học : 

65x + 56y = 3,72 
1.344 

X + y = = 0,06 

22,4 


—> X = 0,04 và y = 0,02. 


- Khối lượng môi kim loại trong hôn 
hợp ban đầu : 


GV yêu cầu HS khác nhận xét bài làm, 
sau đó sửa chữa, bổ sung và cho điểm. 


m 

m 


Zn 


Fe 


= 65. 0,04 = 2,6g. 
= 56. 0,02= l,12g. 


Hoạt động 5(10 phút) 

Củng cô - Dặn dò - Bài tập về nhà 

GV có thể hướng dẫn HS giải thêm một số bài tập sau đây và hướng dẫn về nhà 
làm. 


Bài 1. Chỉ từ KMn0 4 , FeS, Zn và dung dịch axit clohiđric với các thiết bị thí 
nghiệm và điều kiện phản ứng coi như có đủ hãy viết các phưong trình phản ứng 
có thể điều chế được 6 chất khí khác nhau. 

Bài 2. Trong một bình kín dung tích không đổi chứa a mol 0 2 và 2a mol S0 2 
có V 2 0 5 xúc tác ở nhiệt độ t°c và áp suất p. Nung nóng bình một thời gian, sau đó 
đưa nhiệt độ về t°c thì áp suất trong bình lúc đó là p’. Biết ở t°c thì các chất trong 
bình đều ở thể khí. 

Hãy nêu nguyên tắc dựa vào giá trị p’ hoặc tỉ khối d của hỗn hợp khí trong 
bình so với H 2 cũng như sử dụng các dung dịch NaOH, Br 2 , BaCl 2 để chứng tỏ hiệu 
suất phản ứng dưới 100%. 




Bài 3. Trộn a g Fe và b g s rồi nung một thời gian trong bình kín (không có 
mặt oxi). Sau phản ứng đem phần chất rắn thu được cho tác dụng với lượng dư 
dung dịch HC1 thu được 3,8g chất rắn X không tan, dung dịch Y và 4,481 khí X 
(đktc). Dẫn khí z qua dung dịch Cu(N0 3 ) 2 dư thu được 9,6g kết tủa đen. 

a) Tính a và b. 

b) Hỏi khi nung hỗn hợp có bao nhiêu % Fe và bao nhiêu % s đã tham gia 
phản ứng. 

Bài 4. Cho khí S0 2 lội chậm qua lOml dung dịch gồm FeS0 4 và Fe 2 (S0 4 ) 3 sau 
đó thêm NaOH cho đến dư, thấy có kết tủa xanh rêu. Lắc mạnh hỗn hợp trong 
khong khí thấy có kết tủa đỏ nâu. Giải thích hiện tượng và viết các phương trình 
phản ứng. 

Bài 5. Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít khí H 2 S (đktc) rồi hoà tan sản phẩm khí 
sinh ra vào 80ml dung dịch NaOH 25% (d = 1,28 g/ml). 

Xác định số mol muối được tạo thành. 


Tiết 55 


BÀI THỰC HÀNH SỐ 5 

TÍNH CHẤT CÁC HỢP CHẤT CỦA LƯU HUỲNH 


A. MỤC TIÊU 

5. Củng cố và khắc sâu kiến thức về : 

- Tính khử của hiđro sun lua. 

- Tính khử và tính oxi hoá của lưu huỳnh đioxit. 

- Tính oxi hoá mạnh của axit suníuric. 


6 . Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng. Đặc biệt thực hiện 
an toàn với những hoá chất độc, dễ cháy, gây nguy hiểm như S0 2 , H 2 S, 
H 2 S0 4 đặc. 


B. CHUẨN BỊ CỦA Gl/VÀ HS 

■ GV : Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất đủ cho HS thực hành theo nhóm. 




a) Dụng cụ 

- Ống nghiệm. 

- Ống nghiệm có nhánh. 

- Bộ giá thí nghiệm cải tiến. 

- Ống dẫn thuỷ tinh (chữ L, thẳng, vuốt nhọn). 

- Lọ thuỷ tinh rộng miệng có nắp kính đậy. 

- Nút cao su có khoan lỗ. 

- Nút cao su không khoan lỗ. 

- Ống dẫn cao su dài 3,5 em. 

- Nút cao su không khoan lỗ. 

- Đèn cồn. 

b) Hoá chất 

- Dung dịch H 2 S0 4 đặc. - Lá đồng (Cu) 

- Dung dịch HC1. - Dung dịch Na 2 S0 3 . 

- Dung dịch Br 2 loãng. 

- Sắt (II) suníua FeS. 

2. HS ôn tập các kiến thức liên quan đến nội dung bài thực hành : tính chất 
hoá học của H 2 S, các hợp chất có oxi của lưu huỳnh, axit suníuric. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 (3 phút) 

Giới thiệu mục đích - Yêu cầu - Nội dung buổi thực hành 

- GV nêu mục đích, yêu cầu của buổi HS nghe giảng và quan sát. 
thực hành và kiểm tra một số kiến thức 
liên quan đến buổi thực hành. 



- Chú ý an toàn trong khi làm thí 
nghiệm với các hoá chất độc và dễ gây 
nguy hiểm như H 2 S, S0 2 , H 2 S0 4 đặc. 

- Hướng dẫn HS thực hiện một số thao 
tác, lắp ráp dụng cụ để thực hiện thí 
nghiệm tính khử của H 2 S và S0 2 . 

Hoạt động 2(10 phút) 

Thí nghiệm 1. Điều chế và chứng minh tính khử của hiđro sunfua 

GV hướng dẫn các nhóm lắp dụng cụ Các nhóm HS làm TN theo các bước : 

và làm thí nghiệm như hình 6.8 (SGK). - Lắp dụng cụ điều chế khí H 2 S từ FeS 

. * rj C _, .. . _ và dung dịch HC1. 

GV yêu câu HS quan sát hiện tượng, b 

viết phưong trình hoá học. ~ Đốt khí H 2 S thoát ra từ ông vuôt nhọn. 

- Phương trình hoá học : 

FeS + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 st 

2H 2 S + 3ơ 2 —2S0 2 + 2H 2 0 

Lưu ỷ : H 2 S là khí không màu, mùi 
trứng thối rất khó chịu và rất độc. Vì 
vậy khi làm thí nghiệm phải rất cẩn 
thận, dùng hoá chất với lượng nhỏ, lắp 
dụng cụ thí nghiệm thật kín để thực 
hiện thí nghiệm khép kín, đốt cháy hết 
khí, đảm bảo an toàn. 

GV nhận xét cách làm của HS và 
hướng dẫn khi cần thiết. 

Hoạt động 3 (8 phút) 

Thí nghiệm 2. Tính khử của lưu huỳnh đioxit 

GV hướng dẫn HS sử dụng ống nghiệm Các nhóm HS làm thí nghiệm theo các 
có nhánh để tiến hành thí nghiệm. bước : 

- Nối nhánh của ống nghiệm có nhánh 



dd H 2 S0 4 đặc 



GV hướng dẫn HS quan sát hiện tượng 
khi có khí S0 2 thoát ra theo ống dẫn 
sang ống nghiệm chứa dung dịch Br 2 
(hoặc KMn0 4 ). 

GV gợi ý HS viết phương trình hoá học 
của các phản ứng. 

Lưu ý : Khí S0 2 không màu, mùi hắc, 
rất độc. Vì vậy khi làm thí nghiệm 
phải cận thận, làm thí nghiệm với 
lượng hoá chất nhỏ, lắp dụng cụ kín để 
khí S0 2 không thoát ra ngoài. 

Hoạt độn ; 
Thí nghiệm 3. Tính oxi 

GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm, 
quan sát hiện tượng xẩy ra. 


với ống dẫn thuỷ tinh thẳng bằng ống 
dẫn cao su dài 3-5 cm. 

- Nhúng đầu ống dẫn thuỷ tinh với 
ống nghiệm khác chứa dung dịch brom 
loãng (có thể dùng dung dịch KMn0 4 
loãng). 

- Để ống nghiệm lên giá đỡ ống nghiệm 
hoặc kẹp trên giá thí nghiệm. 

- Cho vào ống nghiệm có nhánh lượng 
nhỏ Na 2 S0 3 . Đậy ống nghiệm bằng nút 
cao su có kèm ống nhỏ giọt chứa 
H 2 S0 4 đặc. 

- Bóp quả bóng cho H 2 S0 4 đặc chảy 
xuống tác dụng với Na 2 S0 3 . 

HS quan sát hiện tượng : 

- Màu của dung dịch Br 2 hoặc KMn0 4 
nhạt dần. 

- Các phương trình hoá học : 

Na 2 S0 3 + H 2 S0 4 -» Na 2 S0 4 + S0 2 T + 

+ H 2 0 

S0 2 + Br 2 + 2H 2 0 -> 2HBr + H 2 S0 4 
5 SO 2 + 2KMn0 4 + 2H 2 0 -> 2MnS0 4 
+ 2H 2 S0 4 + K 2 S0 4 

4 (8 phút) 

oá của lưu huỳnh đioxit 

Các nhóm ỈỈS làm theo các bước : 

- Nối nhánh của ống nghiệm có nhánh 
với ống dẫn thuỷ tinh dài, một đầu 
nhúng vào ống nghiệm chứa 2 - 3ml 
nước cất. 




- Cho vào ống nghiệm có nhánh 2-3 
mẩu FeS bằng hạt ngô. Đậy ống 
nghiệm bằng nút cao su có kèm ống 
nhỏ giọt chứa dung dịch HC1. 

- Bóp quả bóng cao su để dung dịch 
HC1 chảy xuống, phản ứng với FeS. 

- Khí H 2 S tạo thành được dẫn sang 
ống nghiệm có chứa nước cất thu được 
dung dịch H 2 S. 

- Dẫn khí S0 2 điều chế ở thí nghiệm 2 
vào dung dịch axit H 2 S. 

GV yêu cầu HS quan sát hiện tượng và HS quan sát hiện tượng : 

viết phưong trình hoá học. „_ ... .__... , . ,7 

^ b ■ - Dung dich trong ống nghiệm bị vân 

đục màu vàng. 

- Phưong trình hoá học : 

GV nhận xét cách làm thí nghiệm. S0 2 + 2H 2 S -» 3sị + 2H 2 0 

Hoạt động 5 (8 phút) 

Thí nghiệm 4. Tính oxi hoá của axit sunfuric đặc 

GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm theo HS tiến hành thí nghiệm theo các 
SGK. bước: 

GV lưu ý HS cẩn thận khi sử dụng - Nhỏ vài giọt Ft 2 S0 4 đặc vào ống 
Ft 2 S0 4 đặc. nghiệm. 

GV yêu cầu HS quan sát hiện tượng, - Cho vài lá đồng nhỏ vào ống nghiệm, 

viết phưong trình hoá học. đun nóng nhẹ. 

HS quan sát hiện tượng : 

- Dung dịch trong ống nghiệm chuyển 
sang màu xanh. 

- Có khí bay ra với mùi xốc, nếu thử 



quỳ tím ẩm thấy chuyển dần sang màu 
đỏ. 

- Phuơng trình hoá học : 

Cu + 2H 2 S0 4 đặc —£-> CuS0 4 + 
S0 2 t + 2H 2 0 


Hoạt động 6 (8 phút) 
Cóng việc sau buổi thực hành 

- GV nhận xét, đánh giá buổi thực hành. 

-Yêu cầu HS viết tuờng trình theo mẫu cho sẵn : 


Họ và tên :.Lớp.Nhóm 


Tên bài thực hành : 


Tên thí nghiệm 

Cách tiến hành 

Hiện tượng 

Giải thích 






-Yêu cầu HS thu dọn dụng cụ, hoá chất, vệ sinh phòng thí nghiệm. 









Chương 7 


TỐC ĐÔ PHẢN ÚNG VÀ CÂN BANG HOÁ HOC 


Tiết 56 


TÕC Độ PHÁN ỮNG HOẢ HỌC 


A. MỤC TIÊU 

1. vể kiến thức 

• HS biết khái niệm về tốc độ phản ứng, chất xúc tác. 

• HS hiểu sự ảnh hưởng các yếu tố (nồng độ, áp suất, nhiệt độ, diện tích bề 
mặt, chất xúc tác) đến tốc độ phản ứng. 

2. Về kĩ năng 

• Quan sát hiện tượng thí nghiệm, nhận biết về sự thay đổi tốc độ phản ứng. 

• Thay đổi nồng độ, áp suất, nhiệt độ, diện tích bề mặt để thay đổi tốc độ 
phản ứng. 

• Sử dụng chất xúc tác để tăng tốc độ phản ứng. 


B. CHUÃN BỊ CÚA GVVA HS 

• GV : - Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập. 


- Các dụng cụ và hoá chất thí nghiệm : 

+ Cốc đựng 25 ml dd H 2 S0 4 0,1M 
+ Cốc đựng 25 ml dd Na 2 S 2 0 3 0,1M 
+ Cốc đựng 25 ml dd BaCl 2 0,1M 
+ Cốc đựng 10 ml dd Na 2 S 2 0 3 0,1M + 15 ml nước cất 
+ Đá vôi dạng hạt to 
+ Đá vôi dạng hạt nhỏ 


(6 cốc) 
(4 cốc) 
(1 cốc) 
(1 cốc) 
(lg) 
(lg) 




(2 cốc) 


+ Cốc đựng 25 ml dd HC1 4M 
■ HS : Nghiên cứu trước các nội dung trong SGK. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

I. KHÁI NIỆM VỀ TỐC ĐỘ PHẢN ÚNG HOÁ HỌC 
Hoạt động 1 (5 phút) 

1. Thí nghiệm 

GV đặt vấn đề : Chúng ta tiến hành hai HS tiến hành làm 2 thí nghiệm 

phản ứng hoá học khác nhau được biểu Jị x ị n gf l iệ m 1 . 

diễn bởi 2 phương trình hoá học : , 

Đổ 25 ml dd H 2 S0 4 0,1M vào cốc 

H 2 S0 4 + BaCl 2 -> BaSOịị + 2HC1 (1) đựng 25 mi dd BaCỊ, 0, IM. 

Na 2 S 2 0 3 + H 2 S0 4 —> S'!' + S0 2 T + H 2 0 Thí nghiệm 2 : 

+ Na 2 S0 4 (2) Đổ 25ml dd H 2 S0 4 0,1M vào cốc đựng 
GV biểu diễn hoặc hướng dẫn các 25 ml dd Na 2 S 2 0 3 0,1M. 
nhóm HS làm 2 thí nghiệm. 

Hoạt động 2 (5 phút) 

2. Nhận xét 

GV yêu cầu HS quan sát thí nghiệm và HS nhận xét: 

nhận xét hiện tượng. Từ đó cho biết -Phản ứng (1) xuất hiện ngay kết tủa. 

phản ứng nào xẩy ra nhanh hơn ? ^ 

- Phản ứng (2) một lát sau mói có kết tủa. 

GV bổ sung : Các phản ứng hoá học —» Phản ứng (1) xẩy ra nhanh hơn. 
xẩy ra nhanh, chậm khác nhau. Để 
đánh giá mức độ xẩy ra nhanh hay 

chậm người ta đưa ra khái niệm tôc độ _ Khýị n ịệm : Tốc độ phản ứng là độ 
phan ứng. Từ đó hình thành khái niệm biến thiên nồng độ của một trong các 
tôc độ phan ứng cho HS. chất phản ứng hoặc sản phẩm trong 

một đơn vị thời gian. 

GV phát phiếu học tập số 1 và chiếu HS thảo luận : 



Ỹ = 0,024 - 0,022 =2 
10 


nội dung lên màn hình : Khi bắt đầu 
phản ứng nồng độ một chất là 0,024 
mol/1, sau 10 giây nồng độ chất đó là 
0,022 mol/1. Tính tốc độ trung bình 
của phản ứng. 

II. CÁC YẾU TỐC ẢNH HƯỞNG ĐEN Tốc ĐỘ PHẢN ÚNG 


Hoạt động 3 (5 phút) 

1. Ánh hưởng của nồng độ 

Thí nghiệm 1 : 


GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm thực 
hiện phản ứng (2) với hai nồng độ 
khác nhau. 


GV yêu cầu HS quan sát hiện tượng, so 
sánh thời gian xuất hiện màu trắng đục 
ở 2 cốc. 


GV hướng dẫn HS kết luận về nồng độ 
ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng. 


25 ml dd H 2 S0 4 0,1M + 25 ml dd 
Na 2 s 2 0 3 0,1 M. 

Thí nghiệm 2 : 

25 ml dd H 2 S0 4 0,1M + lOml dd 
Na 2 S 2 0 3 0,1M + 15 ml nước cất. 

HS quan sát và nhận xét: 

- Màu trắng đục ở thí nghiệm 1 sẽ 
xuất hiện sớm hơn —> phản ứng ở thí 
nghiệm 1 xẩy ra nhanh hơn —> tốc độ 
phản ứng lớn hơn. 

- Kết luận : Tăng nồng độ chất phản 
ứng —> tốc độ phản ứng tăng. 


Hoạt động 4 (5 phút) 


2. Ánh hưởng của áp suất 


GV chiếu lên màn hình bảng số liệu : 

- Thực hiện phản ứng sau trong bình 
kín : 


2HI H 2 

(k) (k) 

P HI (atm) I 1 


+ I2 

(k) 

I 2 



V(mol/l.s) 1,22.10 8 4,88.1CT 8 

- GV yêu cầu HS nhận xét về sự liên HS : Khi tăng áp suất, nồng độ chất 
hệ giữa áp suất và tốc độ phản ứng. khí tăng theo —» tốc độ phản ứng tăng. 

- GV bổ sung : Có 2 cách để tăng áp 
suất chất khí: 

Cách 1 : Tăng thêm số phân tử khí đó 
và giữ nguyên thể tích bình phản ứng. 

Cách 2 : Giữ nguyên số phân tử khí và 
giảm thể tích bình phản ứng. 

—> Kết quả nồng độ chất khí sẽ tăng —> 
tốc độ phản ứng tăng. 

Hoạt động 5 (5 phút) 

3. Ánh hưởng của nhiệt độ 

GV biểu diễn thí nghiệm : Thực hiện HS quan sát. 
phản ứng (2) ở hai nhiệt độ khác nhau. 

TN1 : Cho 25 ml dung dịch H 2 S0 4 HS nhận xét sự kết tủa ở hai trường 
0,1M vào 25 ml dd Na 2 S 2 0 3 0,1M ở hợp : ở thí nghiệm 2 thấy kết tủa s 
nhiệt độ thường. xuất hiện sớm hon. 

TN2 : Cho 25 ml dd H 2 S0 4 0,1M vào 
25 ml dd Na 2 S 2 0 3 0,1M đã được đun 
nóng trước khoảng 50°c. 

GV bổ sung : Tăng nhiệt độ các phân Kết luận : Tăng nhiệt độ tốc độ 
tử chuyển động nhanh hon —> va chạm phản ứng tăng, 
nhiều hon —> số va chạm có hiệu quả 
tăng lên —> tốc độ phản ứng tăng. 

Hoạt động 6 (5 phút) 

4. Ánh hưởng của diện tích bê mặt 

GV hướng dẫn HS làm 2 thí nghiệm I Thí nghiệm 1 : 



như SGK 


lg đá vôi (hạt to) + 25ml dd HC1 4M. 
Thí nghiệm 2 : 

lg đá vôi (hạt nhỏ) + 25 ml dd HC14M. 

GV hướng dẫn HS quan sát, nhận xét HS nhận xét : ở thí nghiệm 2, tốc độ 
về mức độ sủi bọt và thời gian để đá sủi bọt khí nhanh hơn, thời gian đá vôi 
vôi tan hết. tan hết nhanh hơn. 

GV yêu cầu HS kết luận về sự ảnh HS : ở TN2 tổng diện tích bề mặt đá 
hưởng của diện tích bề mặt. vôi tiếp xúc với dung dịch HC1 lớn hơn 

nên tốc độ phản ứng tăng. 

Kết luận : Khi tăng diện tích bề mặt 
của chất phản ứng —> tốc độ phản ứng 
tăng. 

Hoạt động 7 (5 phút) 

5. Ánh hưởng của chất xúc tác 

GV đặt vấn đề : Sự phân huỷ H 2 0 2 
được biểu diễn bằng phương trình hoá 
học sau : 

2H 2 0 2 -» 2H 2 0 + 0 2 T 

Thực hiện phản ứng này trong hai 
trường hợp : 

Trường hợp 1 : Không có xúc tác —» 
khí oxi thoát ra chậm. 

Trường hợp 2 : Có Mn0 2 làm chất xúc 
tác —> khí oxi thoát ra nhanh hơn. 

GV yêu cầu ÍỈS nhận xét về sự ảnh HS : Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản 
hưởng của xúc tác tới tốc độ phản ứng. ứng. 

GV bổ sung : chất xúc tác làm tăng tốc 
dộ phản ứng nhưng không bị tiêu hao 
trong quá trình phản ứng. 




Hoạt động 8 (7 phút) 


III. Ý NGHĨA THỰC TIẼN của Tốc ĐỘ PHẢN ÚNG 

GV sử dụng phiếu học tập số 2 và Các nhóm HS thảo luận và cử đại diện 
chiếu nội dung lên màn hình cho các trình bày. 
nhóm HS thảo luận : 

1. So sánh nhiệt độ ngọn lửa axetilen 
cháy trong oxi và cháy trong không 
khí? 

2. Tại sao khi đun bếp, các chất đốt 
rắn như than phải đập nhỏ, củi phải bổ 
nhỏ ? 

3. Tại sao nấu thức ăn trong nồi áp 
suất nhanh chín hơn khi nấu trong nồi 
thường ? 

GV yêu cầu các HS khác nhận xét câu Kết luận : Các yếu tố ảnh hưởng đến 
trả lời và bổ sung lời giải nếu cần. Sau tốc độ phản ứng được ứng dụng nhiều 
đó yêu cầu HS lấy thêm thí dụ về các trong đời sống và sản xuất, 
yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng 
thường gặp trong thực tiễn. 

Hoạt động 9 (3 phút) 

Củng cô - Bài tập vê nhà 

• GV tổng kết các ý chính trong bài. 

• Bài tập về nhà : 1, 2, 3, 4, 5 (SGK) 

D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK 

1. Đáp án c. 

3. Hướng dẫn : 

- Khi tăng nồng độ chất phản ứng —> tốc độ phản ứng tăng. 

- Khi áp suất tăng, nồng độ chất khí tăng theo —> tốc độ phản ứng tăng. 

- Khi tăng nhiệt độ, số va chạm có hiệu quả của các chất phản ứng tăng —> tốc 
độ phản ứng tăng. 



- Đối với phản ứng có chất rắn tham gia, khi tăng diện tích bề mặt —> tốc độ 
phản ứng tăng. 

- Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng. 

4. a) Không khí nén có nồng độ oxi cao hơn trong không khí thường nên tốc 
độ phản ứng tăng. Dùng không khí đã nóng sẵn từ trước thổi vào lò cao sẽ làm cho 
toàn bộ nguyên vật liệu trong lò được sấy nóng lên, đến khi than cốc trong lò cháy 
toả nhiệt sẽ làm cho nhiệt độ trong lò cao hơn nữa, tiết kiệm nhiên liệu, rút ngắn 
thời gian luyện gang. 

b) Tăng nhiệt độ để tăng tốc độ phản ứng. 

c) Tăng diện tích bề mặt chất rắn để tăng tốc độ phản ứng. 

5. Cho 6g kẽm hạt vào một cốc đựng dd H 2 S0 4 4M ở nhiệt độ thường xảy ra 
phản ứng sau : 

Zn + H 2 S0 4 -> ZnS0 4 + H 2 t 

a) Thay 6g kẽm hạt bằng 6g kẽm bột —> tốc độ phản ứng tăng. 

b) Thay dd H 2 S0 4 4M bằng dd H 2 S0 4 2M —> tốc độ phản ứng giảm. 

c) Thực hiện phản ứng ở nhiệt độ cao hơn (~50°C) —> tốc độ phản ứng tăng. 

d) Tăng thể tích dung dịch H 2 S0 4 4M lên gấp đôi —» tốc độ phản ứng không 
thay đổi. 

E. TƯ LIỆU THAM KHẢO ( ’ 

1. Tốc độ phản ứng hoá học là biến thiên nồng độ của một chất đã cho (chất 
phản ứng hoặc sản phẩm) trong một đơn vị thời gian. 

Xét phản ứng : aA + bB —» cC + dD 

Có thể biểu thị tốc độ phản ứng theo nồng độ của bất kì chất nào trong phản 
ứng. Để thuận tiện, người ta chọn chất nào dễ theo dõi và dễ xác định sự biến thiên 
nồng độ của chúng bằng thực nghiệm. Ta có : 

V - 1 A ỊAỊ _ 1 A[B] _ _Ị_ AỊCỊ _ 1 A[D] 

b At c At d At 


a At 



2. Tốc độ phản ứng hoá học phụ thuộc vào bản chất của các chất tham gia 
phản ứng, nồng độ của chúng và điều kiện lúc thực hiện phản ứng. 

Muốn một phản ứng hoá học xẩy ra trước hết phải có sự va chạm của các hạt 
chất phản ứng. Tuy nhiên va chạm đó phải là va chạm có hiệu quả, nghĩa là chỉ 
những va chạm giữa các hạt có năng lượng đủ lớn, ít nhất cũng phải trội hơn các 
hạt khác một năng lượng tối thiểu nào đó. Năng lượng tối thiểu cần cho một phản 
ứng hoá học xẩy ra gọi là năng lượng hoạt hoá. Khi đó : 

• Nếu năng lượng hoạt hoá lớn thì chỉ có một số ít hạt chất phản ứng có đủ 
năng lượng để phản ứng, làm cho phản ứng xẩy ra chậm, tốc độ bé. 

• Nếu năng lượng hoạt hoá nhỏ thì có nhiều hạt chất có đủ năng lượng phản 
ứng, làm cho phản ứng xẩy ra nhanh, tốc độ lớn. 


Tiết 57 


BÀI THỰC HÀNH SỐ 6 : 

TỐC Độ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 


A. MỤC TIÊU 

5. Củng cố các kiến thức về các yếu tốc ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng. 

6. Rèn luyện kĩ năng quan sát, so sánh các hiện tượng thí nghiệm và rút ra 
kết luận. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GVVÀ HS 

1. GV chuẩn bị dụng cụ, hoá chất phù hợp với số lượng nhóm HS : 
a) Dụng cụ 

- Ống nghiệm. 

- Giá để ống nghiệm. 


(,) Xem thêm : Cao Cự Giác, Tuyển tập bài giảng hoá học vô cơ. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 
Hà Nội (2005). 




- Kẹp hoá chất. 

- Kẹp gỗ. 

- Ống nhỏ giọt. 

- Đèn cồn. 
b) Hoá chất 

- Hạt kẽm kim loại. 

- Dung dịch HC1 nồng độ 18% và nồng độ 6%. 

- Dung dịch H 2 S0 4 loãng, nồng độ 15%. 

2. HS ôn tập những kiến thức liên quan đến nội dung bài thực hành : 

- Tốc độ phản ứng hoá học. 

- Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng. 

HS nghiên cứu trước nội dung thí nghiệm trong SGK để nắm được dụng cụ, 
hoá chất và cách làm các thí nghiệm. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 (5 phút) 

Giới thiệu mục đích - Yêu cầu - Nội dung buổi thực hành 

GV giới thiệu : HS thảo luận. 

- Nội dung tiết thực hành. 

- Những điểm cần chú ý khi thực hiện 
các thí nghiệm. 

- Những yêu cầu cần thực hiện. 



I. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIÊN HÀNH 
Hoạt động 2(10 phút) 

Thí nghiệm 1. Ánh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng 

GV hướng dẫn các nhóm HS tiến hành HS thực hiện : 
thí nghiệm theo SGK. _ Lây 2 ống nghiệm : 

Ống 1 : chứa 3ml dd HC1 18%. 

Ống 2 : chứa 3ml dd HC1 6%. 

- Cho đồng thời vào mỗi ống một hạt 
Zn có kích thước giống nhau. 

GV yêu cầu HS quan sát hiện tượng xẩy HS quan sát hiện tượng : Bọt khí H 2 
ra trong 2 ống nghiệm và rút ra kết luận, thoát ra ở ống 1 nhanh hơn ở ống 2. 
viết phương trình phản ứng xảy ra. Nhận xét : Nồng độ ảnh hưởng tới tốc 

độ phản ứng, tăng nồng độ chất phản 
ứng —> tốc độ phản ứng tăng. 

Hoạt động 3 (10 phút) 

Thí nghiệm 2. Ánh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng 

GV hướng dẫn các nhóm HS tiến hành 
thí nghiệm theo SGK. 

HS thực hiện : 

- Lấy 2 ống nghiệm : 

Ống 1 : chứa 3ml dd H 2 S0 4 15%. 
Ống 2 : chứa 3ml dd H 2 S0 4 15%. 

- Đun dung dịch trong ống 1 gần sôi. 

- Cho đồng thời vào mỗi ống một hạt 
Zn có kích thước giống nhau. 



GV hướng dẫn HS nhận xét hiện tượng 

Hiện tượng : ống 1 sủi bọt khí nhanh 

và rút ra kết luận. 

hơn (sớm hơn) ống 2. 


Kết luận : Tăng nhiệt độ 


—» tốc độ phản ứng tăng. 


Hoạt động 4 {10 phút) 

Thí nghiệm 3. Ánh hưởng của diện tích bê mặt chất rán tói tốc độ phản ứng 


GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm theo 

HS thực hiện : 

SGK. 

- Chuẩn bị 2 mẫu Zn có khối lượng 
bằng nhau nhưng kích thước hạt khác 
nhau. 

- Chuẩn bị 2 ống nghiệm : 


Ống 1 : chứa 3ml dd H 2 S0 4 15%. 
Ống 2 : chứa 3ml dd H 2 S0 4 15%. 


- Cho vào ống 1 mẩu Zn có kích 
thước nhỏ và ống 2 mẩu Zn có kích 
thước lớn hơn. 

GV hướng dẫn HS nhận xét hiện tượng 
và rút ra kết luận. 

Hiện tượng : ống 2 khí thoát ra nhanh 
hơn (sớm hơn) ống 1. 

Kết luận : Tăng diện tích tiếp xúc của 
chất rắn —> tốc độ phản ứng tăng. 


Hoạt động 5(10 phút) 

II. CÔNG VIỆC SAU BUỔI THựC HÀNH 


• GV nhận xét, đánh giá buổi thực hành. 

• Hướng dẫn HS viết tường trình theo mẫu : 

Họ và tên :.Lớp :.Nhóm : 

Tên bài thực hành :. 








Tên thí nghiệm 

Cách tiến hành 

Hiện tượng 

Kết luận 






• Yêu cầu HS thu dọn dụng cụ, hoá chất, vệ sinh phòng thí nghiệm. 


Tiết 58 


CÂN BẰNG HOÁ HỌC 


A. MỤC TIÊU 

6. vể kiến thức 

• HS biết thế nào là cân bằng hoá học và sự chuyển dịch cân bằng hoá học. 

• HS hiểu phản ứng một chiều, phản ứng thuận nghịch và cân bằng hoá học. 

7. vể kĩ năng 

• Nhận biết cân bằng hoá học dựa vào hiện tượng thí nghiệm. 

• Phân biệt phản ứng một chiều và phản ứng thuận nghịch. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GVVÀ HS 

• GV : - Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập. 

- Phóng to hình 7.4 và 7.5 (SGK) 

• HS : - Ôn tập về tốc độ phản ứng. 





- Các ví dụ về phản ứng một chiều, phản ứng 2 chiều. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

I. PHẢN ÚNG MỘT CHIỀU, PHẢN ÚNG THUẬN NGHỊCH 
Hoạt động 1 (5 phút) 

1. Phản ứng một chiều 

GV yêu cầu HS lên bảng viết phương HS thảo luận và cử đại diện lên bảng 
trình hoá học : trình bày : 

KCIO 3 M j A - > . 2 KCIO 3 > 2KC1 + 3ơ 2 

GV phân tích : Khi đun nóng KC10, 

(xúc tác Mn0 2 ), KCIO 3 phân huỷ thành 
KC1 và 0 2 , cũng trong điều kiện đó 
KC1 và 0 2 không phản ứng được với 
nhau tạo lại KCIO 3 , nghĩa là phản ứng 

chỉ xảy ra một chiều từ trái sang phải. Nhận xét : Phản ứng một chiều là 
Phản ứng như thế được gọi là phản ứng phản ứng chỉ xảy ra một chiều từ trái 
một chiều. sang phải trong điều kiện đã cho. 

Trong phương trình hoá học dùng một 
mũi tên (—>) chỉ chiều phản ứng. 

Hoạt động 2 (5 phút) 

2. Phản ứng thuận nghịch 




GV lấy ví dụ phản ứng : 

Cl 2 + H 2 0 ^ HC1 + HC10 

GV phân tích : Ớ điều kiện thường Cl 2 
phản ứng với H 2 0 tạo thành HC1 và 
HCIO, đồng thời HC1 và HCIO sinh ra 
cũng tác dụng với nhau tạo thành Cl 2 
và H 2 0, nghĩa là trong cùng điều kiện, 
phản ứng xảy ra theo hai chiều trái 
ngược nhau, gọi là phản ứng thuận 
nghịch. 

GV yêu cầu HS nhận xét về phản ứng 
thuận nghịch và lấy ví các ví dụ khác 
về phản ứng một chiều và phản ứng 
thuận nghịch. 


Nhận xét: 

- Phản ứng thuận nghịch là phản ứng 
xảy ra theo hai chiều ngược nhau ở 
cùng điều kiện. 

- Trong phưong trình hoá học của 
phản ứng thuận nghịch dùng mũi tên 
hai chiều (^). 


Hoạt động 3(15 phút) 


3. Cân bằng hoá học 


GV sử dụng phiếu học tập và chiếu nội 
dung lên màn hình : Nêu các yếu tố 
ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng ? 


HS thảo luận : 

- Tăng nồng độ chất phản ứng 
—> Tốc độ phản ứng tăng. 


- Tăng nhiệt độ —> tốc độ phản ứng 
tăng. 

- Tăng áp suất —» tốc độ phản ứng 
tăng. 

- Tăng diện tích bề mặt —» tốc độ 
phản ứng tăng. 



GV chiếu hình 7.4 (SGK) lên màn hình 
và đặt vấn đề : 

Cho I 2 và H 2 vào bình phản ứng xẩy ra 
phản ứng thuận nghịch : 

I 2 + H 2 2HI 

n 

Ban đầu tốc độ phản ứng thuận lớn vì 
nồng độ H 2 và I 2 lớn, tốc độ phản ứng 
nghịch bằng không (v n = 0). 

Theo thời gian phản ứng thì nồng độ H 2 
và I 2 giảm v t giảm và v n tăng vì nồng 
độ HI tăng. 

Đến lúc nào đó v t = v n khi đó nồng độ 
các chất trong phản ứng giữ nguyên —> 
phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng 
hoá học. 

GV huớng dẫn HS phân tích số liệu 
thực nghiệm thu được từ phản ứng. 

GV : Tại trạng thái cân bằng, phản ứng 
thuận và phản ứng nghịch có xẩy ra 
không ? Tại sao nồng độ các chất 
không đổi nếu giữ nguyên điều kiện 
phản ứng ? 

GV kết luận : 

- Cân bằng hoá học là cân bằng động 
(không đứng yên) 

- Khái niệm cân bằng hoá học. 


HS : Sự biến đổi tốc độ phản ứng thuận 
và phản ứng nghịch theo thời gian 



H, + I 2 ^ 2HI 

Ban đầu: 0,5 0,5 0 (mol/1) 

p ư . 0,393 0,393 0,786 (mol/1) 

_ ” 0,107 0,107 0,786 (mol/1) 

Cân băng: 


HS : Tại trạng thái cân bằng các phản 
ứng thuận và nghịch vẫn xẩy ra nhưng 
V, = v n nên không nhận thấy sự biến 
đổi trong hệ và nồng độ các chất 
không đổi. 

HS ghi định nghĩa cân bằng hoá học 
(SGK). 


II. Sự CHUYÊN dịch cân bằng HOÁ học 

Hoạt động 4 (10 phút) 

1. Thí nghiệm 



GV chuẩn bị thí nghiệm hoặc chiếu 
hình 7.5 (SGK) lên màn hình và giới 
thiệu bộ dụng cụ thí nghiệm : 

- Trong ống (a) và (b) có hỗn hợp khí 
N0 2 (màu nâu) và N 2 0 4 (không màu). 

- Hỗn hợp ở trạng thái cân bằng. 

GV gợi ý HS viết phuơng trình hoá học. 

GV yêu cầu HS nhận xét tốc độ của 
phản ứng thuận và nghịch, màu của khí 
trong 2 ống (a) và (b). 

- Đóng khoá K để ngăn không cho khí 
ở 2 ống khuếch tán vào nhau. Nhúng 
ống (a) vào chậu nước đá còn ống (b) 
để đối chứng. 

GV hướng dẫn HS quan sát hình 7.5 
(SGK) để rút ra hiện tượng màu sắc 
trong 2 ống. 

GV yêu cầu HS giải thích. 


GV bổ sung : Khi đó nồng độ N0 2 
giảm bớt và nồng độ N 2 0 4 tăng lên —» 
làm cho cân bằng (1) bị phá vỡ. Để 
một thời gian trong nước đá, màu của 
ống (a) nhạt dần đến một mức nào đó 
rồi giữ nguyên —> một trạng thái cân 
bằng mới được hình thành. Hiện tượng 
đó được gọi là sự chuyển dịch cân bằng. 


HS: 2N0 2 ^ N 2 0 4 (1) 

(k) (k) 

màu nâu không màu 

- Trạng thái cân bằng : V, = v n 

- Màu của 2 ống như nhau. 

HS : Màu của ống (a) nhạt hơn. 

HS : Khi làm lạnh ống (a), các phân tử 
N0 2 (màu nâu) đã phản ứng thêm để 
tạo ra N 2 0 4 (không màu) —» làm cho 
màu của ống (a) nhạt hơn. 



Chú ý : GV có thể tiến hành thí nghiệm 
theo cách đơn giản sau đây : Cho vào 
ống nghiệm một mẩu đồng (Cu), nhỏ 
vào vài giọt HNO 3 đặc để điều chế 
N0 2 , sau đó úp ngược ống nghiệm để 
đổ Cu và HNO 3 ra nút kín nhanh ống 
nghiệm bằng nút cao su, sau đó nhúng 
ống nghiệm vào nước đá thì màu trong 
ống nghiệm nhạt dần. 

Hoạt động 5 (3 phút) 

2. Định nghĩa 

GV yêu cầu HS rút ra định nghĩa về sự HS : Sự chuyển dịch cân bằng hoá học 
chuyển dịch cân bằng hoá học. là sự di chuyển từ trạng thái cân bằng 

này sang trạng thái cân bằng khác do 
tác động của các yếu tố từ bên ngoài 
lên cân bằng. 

GV bổ sung các yếu tố làm chuyển HS : nhiệt độ, nồng độ, áp suất, 
dịch cân bằng. 

Hoạt động 6 (7 phút) 

Củng cô - Bài tập vê nhà 

• GV củng cố lại các nội dung chính trong bài: 

- Định nghĩa phản ứng thuận nghịch ? 

- Định nghĩa cân bằng hoá học ? 

- Tại sao cân bằng hoá học là cân bằng động ? 

- Thế nào là sự chuyển dịch cân bằng ? 

• Bài tập về nhà : 1, 2, 3 (SGK). 



Tiết 59 CÂN BẰNG HOÁ HỌC (Tiếp) 

A. MỤC TIÊU 

7. vể kiến thức 

• HS biết thế nào là sự dịch chuyển cân bằng. 

• HS hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hoá học và nội dung nguyên lí 
Lơ Sa-tơ-li-ê. 

8. vể kĩ năng 

• Quan sát thí nghiệm và rút ra được nhận xét về phản ứng thuận nghịch và 
cân bằng hoá học. 

• Vận dụng nguyên lí La Sơ-tơ-li-ê để làm chuyển dịch cân bằng đối với 
một phản ứng thuận nghịch cụ thể. 

• Dự đoán được chiều chuyển dịch cân bằng hoá học trong những điều kiện 
cụ thể. 

3. vể giáo dục 

Vận dụng các quy luật học được vào bài tập, vào thực tế để cho cân bằng 
hoá học xẩy ra theo chiều có lợi cho đời sống và sản xuất. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GVVÀ HS 

• GV : - Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, hình 7.6 (SGK). 

- Thí nghiệm chứng minh ảnh hưởng của áp suất đến cân bằng. 

• HS : - Ôn tập về phản ứng thuận nghịch và cân bằng hoá học. 

- Sự chuyển dịch cân bằng hoá học 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 




III. CÁC YẾU TÔ ẢNH HƯỞNG ĐEN CÂN BẰNG HOÁ HỌC 
Hoạt động 1 (10 phút) 

1. Ánh hưởng của nồng độ 


GV sử dụng phương pháp đàm thoại, 
dẫn dắt HS theo hệ thống câu hỏi : 

Xét hệ cân bằng sau trong bình kín ở 
nhiệt độ không đổi: 

C (r) + C0 2(k) —2CO (k) (l) 

Hệ đang ở trạng thái cân bằng, hãy 
nhận xét về v t , v n ? Nồng độ các chất 
trong phản ứng thay đổi như thế nào ? 

GV đặt vấn đề : Cho thêm vào hệ 
một lượng C0 2 lúc này v t có bằng v n 
không ? 

GV : V, tăng, v n có thay đổi không ? 


GV phân tích : Lúc đó cân bằng mới 
được thiết lập. Ớ trạng thái cân bằng 
mới, nồng độ các chất khác với cân 
bằng cũ. 

GV : Ớ trạng thái cân bằng mới nồng 
độ C0 2 so với ở cân bằng cũ thay đổi 
như thế nào ? 

GV hướng dẫn HS kết luận về sự ảnh 
hưởng của nồng độ đến cân bằng hoá 
học. 

Chú ý : Trong hệ cân bằng có chất rắn 
(ở dạng nguyên chất) thì việc tăng 


HS: 

C (r) + C0 2(k) —2CO (k) (l) 

- v t = v n —> nồng độ các chất trong hệ 
không đổi. 

- Thêm một lượng C0 2 — > nồng độ 
C0 2 tăng -> V, > V n . 

- V, tăng — » C0 2 phản ứng thêm với c 
tạo ra co —» v n thay đổi và sau một 
thời gian v t = v n . 


- Nồng độ C0 2 ở cân bằng mới giảm 
đi so với cân bằng cũ. 

Kết luận : Khi tăng hoặc giảm nồng độ 
một chất trong cân bằng, thì cân bằng 
bao giờ cũng chuyển dịch theo chiều 
làm giảm hoặc tăng nồng độ của chất 
đó. 



hoặc giảm khối lượng của chất rắn, 
không ảnh hưởng đến cân bằng. 

Hoạt động 2(10 phút) 

2. Ánh hưởng của áp suất 


GV làm thí nghiệm hoặc giới thiệu 
nghiệm trong SGK như hình 7.6 

GV sử dụng phưong pháp đàm thoại 
dẫn dắt HS theo hệ thống câu hỏi: 

- Xét hệ cân bằng : 

2N0 2 (K) (2) 

không màu màu nâu đỏ 

- Đẩy pít tông vào, thể tích của hệ 
thay đổi thế nào ? Áp suất chung của 
hệ tăng hay giảm ? 

Nếu làm được thí nghiệm thì GV yêu 
cầu HS nhận xét màu của khí trong hệ 
nhạt đi hay đậm lên. 

Nếu dùng tranh vẽ mô tả thì GV mô tả 
màu của khí nhạt đi. 

GV : Chứng tỏ cân bằng hoá học đã 
dịch chuyển theo chiều nào ? 

- Khi hệ đang ở trạng thái cân bằng, 
giảm áp suất của hệ bằng cách kéo pit 
tông ra. 

GV yêu cầu HS nhận xét sự thay đổi 
màu của khí trong hệ. 

Nếu mô tả thí nghiệm thì GV cho biết 
màu khí của hệ đậm lên. 

GV : Vậy khi giảm áp suất thì cân 
bằng dịch chuyển theo chiều nào ? 


HS tháo luận và nhận xét. 


- Thể tích của hệ giảm đi -> áp suất 
chung của hệ tăng lên. 


HS : Tăng áp suất cân bằng hoá học 
dịch chuyển theo chiều giảm số mol khí. 


HS : Giảm áp suất cân bằng dịch 
chuyển theo chiều tăng số mol khí. 



GV hướng dẫn HS kết luận về sự ảnh 
hưởng của áp suất đến cân bằng hoá 
học. 

GV lưu ý HS : Nếu phản ứng có số mol 
khí tham gia ở 2 vế của phương trình 
hoá học bằng nhau hoặc phản ứng 
không có chất khí tham gia thì áp suất 
không ảnh hưởng đến cân bằng. 


Kết luận : Khi tăng hoặc giảm áp suất 
chung của hệ cân bằng thì cân bằng 
bao giờ cũng chuyển dịch theo chiều 
làm giảm tác dụng của việc tăng hay 
giảm áp suất đó. 


Hoạt động 3(10 phút) 


3. Ánh hưởng của nhiệt độ 

GV bổ sung kiến thức về phản ứng toả 
nhiệt, phản ứng thu nhiệt: 

- Các phản ứng hoá học thường kèm 
theo sự giải phóng hoặc hấp thụ năng 


lượng dưới dạng nhiệt. 

- Để chỉ lượng nhiệt kèm theo người ta 
dùng đại lượng nhiệt phản ứng, kí hiệu 
là AH : 

AH < 0 —> phản ứng toả nhiệt. 

AH > 0 —> phản ứng thu nhiệt. 

GV chiếu 2 thí dụ lên màn hình : 

CaO + H 2 0 -> Ca(OH) 2 AH = -65KJ 

CaCO, —CaO + C0 2 

AH = +178KJ 

Chúng ta trở lại xét cân bằng (2) trong 
bình kín. 

N 2 ơ 4(K) 2N0 2(K) (2) 

không màu màu nâu 


HS: 

Phản ứng toả nhiệt —» AH < 0 
Phản ứng thu nhiệt —> AH > 0 
CaO + H 2 0 -» Ca(OH) 2 AH = -65KJ 

CaCO, —£-> CaO + cơ 2 

AH = +178KJ 

HS : Xét cân bằng (2) : 

N 2 0 4(K) ^ 2N0 2(K) AH = 85KJ 

không màu màu nâu 


AH = 85 KJ 



GV yêu cầu HS thảo luận : 

- Dựa vào giá trị AH hãy cho biết đây 
là phản ứng toả nhiệt hay thu nhiệt. 

- Khi hỗn hợp đang ở trạng thái cân 
bằng, nhúng bình đựng hỗn hợp vào 
nuớc sôi thì màu nâu đỏ của hỗn hợp 
khí đậm lên. Chứng tỏ cân bằng dịch 
chuyển sang chiều nào ? chiều phản 
ứng thu nhiệt hay toả nhiệt ? 

- Nếu nhúng bình đựng hỗn hợp vào 
nuớc đá thì màu của hỗn hợp khí nhạt 
đi. Chứng tỏ cân bằng dịch chuyển 
theo chiều nào ? Chiều phản ứng thu 
nhiệt hay toả nhiệt ? 

GV yêu cầu HS kết luận về ảnh hưởng 
của nhiệt độ đến cân bằng hoá học. 


GV huớng dẫn HS phân tích những 
điểm giống nhau của chiều chuyển 
dịch cân bằng hoá học khi chịu sự tác 
động của các yếu tố nhu nồng độ, áp 
suất, nhiệt độ. 

GV kết luận, nêu thành nguyên lí Lơ 
Sa-tơ-li-ê và chiếu nội dung lên màn 
hình. 


- Phản ứng thuận thu nhiệt và phản 
ứng nghịch toả nhiệt. 

- Tăng nhiệt độ cân bằng chuyển dịch 
sang chiều thuận (chiều phản ứng thu 
nhiệt). 


- Giảm nhiệt độ cân bằng chuyển dịch 
sang chiều nghịch (chiều phản ứng toả 
nhiệt). 


Kết luận : Khi tăng nhiệt độ, cân bằng 
chuyển dịch theo chiều phản ứng thu 
nhiệt. Khi giảm nhiệt độ, cân bằng 
dịch chuyển theo chiều phản ứng toả 
nhiệt. 

Nhận xét : Chiều chuyển dịch cân bằng 
là chiều giảm tác động bên ngoài. 


Nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê : Một phản ứng 
đang ở trạng thái cân bằng chịu một 
tác động từ bên ngoài như biến đổi 
nồng độ, áp suất, nhiệt độ, thì cân 
bằng chuyển dịch chiều làm giảm tác 
động bên ngoài đó. 



Hoạt động 4 (3 phút) 

4. Vai trò của chất xúc tác 

GV giới thiệu : Chất xúc tác làm tăng 
tốc độ phản ứng thuận và tốc độ phản 
ứng nghịch với số lần bằng nhau. 

GV yêu cầu HS thảo luận : HS thảo luận : 

- Chất xúc tác có ảnh hưởng đến - Chất xúc tác không ảnh hưởng đến 
chuyển dịch cân bằng không ? việc dịch chuyển cân bằng hoá học. 

-Vai trò của chất xúc tác trong phản - Chất xúc tác có tác dụng làm cho 
ứng thuận nghịch ? cân bằng nhanh chóng được thiết lập. 

Hoạt động 5(10 phút) 

IV. Ý NGHĨA CỦA TỐC ĐỘ PHẢN ÚNG VÀ 
CÂN BẰNG HOÁ HỌC TRONG SẢN XUẤT HOÁ học 

GV đặt vấn đê : Đê hiểu rõ ý nghĩa của 
tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học 
trong sản suất chúng ta nghiên cứu hai 
quá trình sản xuất sau : 

Thí dụ 1 : Trong quá trình sản xuất 
axit suníuric phải thực hiện phản ứng 
sau : 

2S0 2(K) + 0 2 (K) 2S0 3(K) 

AH = -198KJ 

GV yêu cầu HS rút ra các đặc điểm của 
phản ứng này. 

GV bổ sung : Ớ điều kiện thường, phản 
ứng xẩy ra chậm, làm thế nào để phản 
ứng dịch chuyển theo chiều thuận, thu 
được nhiều S0 3 ? 


Thí dụ 1 : HS thảo luận. 

2S0 2 + 0 2 ^ 2SO, AH = -198KJ 

Đặc điểm : 

- Phản ứng thuận nghịch có sự tham 
gia của các chất khí. 

- AH < 0 — > Phản ứng theo chiều 
thuận là toả nhiệt. 

HS : Các biện pháp để cân bằng 
chuyển dịch theo chiều thuận : 

- Tăng áp suất của hệ. 

- Tăng nồng độ S0 2 hoặc 0 2 . 



GV phân tích những ý kiến của HS và 
cho biết thực tế trong nhà máy đã làm 
như thế nào ? 


Thí dụ 2 : Xét phản ứng tổng hợp 
amoniac : 

N 2 (K) + 3H 2 (K) 2NH 3 

AH = -46,19KJ 

GV yêu cầu HS nhận xét về đặc điểm 
phản ứng ? 


GV đặt vấn đê' : Ớ điều kiện thường 
phản ứng xảy ra chậm. Hãy cho biết 
biện pháp thực hiện để thu được nhiều 
NH, (phản ứng chuyển dịch sang phải). 


GV phân tích các ý kiến của HS và xác 
nhận ý kiến đúng và cho biết thực tế 
trong các nhà máy người ta làm như 


- Giảm nồng độ S0 3 . 

- Giảm nhiệt độ. 

HS : Biện pháp thực tế: 

- Tăng nồng độ 0 2 bằng cách dùng dư 
không khí. 

- Nếu giảm nhiệt độ thì tốc độ phản 
ứng chậm -> phải thực hiện ở nhiệt độ 
hợp lí 450°c và dùng thêm xúc tác 
VA. 

Thí dụ 2 : HS thảo luận. 

N 2 (K) + 3H 2(K) 2NH 3 

AH = -46,19KJ 

Đặc điểm : 

- Phản ứng thuận nghịch có sự tham 
gia của chất khí. 

- AH < 0 —> Phản ứng theo chiều 
thuận là toả nhiệt. 

HS : Các biện pháp : 

- Tăng p. 

- Tăng nồng độ N 2 , H 2 . 

- Giảm nồng độ NH 3 . 

- Dùng chất xúc tác. 

- Giảm nhiệt độ. 

HS : Biện pháp thực tế: 

- p = 200 - 300 atm. 

- Xúc tác : : Fe, K 2 0, A1 2 0 3 . 


sau : 



- Thực hiện phản ứng ở áp suất cao : -1° = 450 - 550°c. 

200 - 300 atm. 

- Dùng xúc tác : Fe, K 2 0, A1 2 0 3 . 

- Nhiệt độ phù hợp : 450 - 550°c. 

Hoạt động 6 (2 phút) 

Củng cô - Bài tập vê nhà 

• GV củng cố các ý chính trong bài: 

- Nguyên lí chuyển dịch cân bằng 

- Ánh hưởng của các yếu tố : nồng độ, nhiệt độ, áp suất. 

• Bài tập về nhà : 4, 5, 6, 7, 8 (SGK). 

D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK 

5. Đáp án c và D đều đúng. 

Chú ý : Để chỉ chọn một đáp án c như ý đồ của tác giả SGK thì câu D cần sửa 
lại như sau : 

D. Ớ trạng thái cân bằng, nồng độ các chất ở hai vế của phương trình phải 
bằng nhau. 

Vì theo định luật bảo toàn khối lượng thì khối lượng các chất ở hai vế của 
phương trình hoá học luôn bằng nhau ở mọi trạng thái (Cao Cự Giác). 

6. Đáp án c. 

5. C (r) + C0 2(K) —2CO (K) AH>0 

- Khi thêm vào hệ một lượng khí C0 2 —> cân bằng chuyển dịch theo chiều 
thuận. 

- Khi tăng nhiệt độ —> cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. 

- Khi giảm áp suất chung của hệ —» cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. 


6. c (r) + H 2 0 (K) 


CO (K) + h 2(K) ah>0(1) 



a) Tăng nhiệt độ —» cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. 

b) Thêm lượng hơi nước vào —> cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. 

c) Lấy bớt H 2 ra —» cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. 

d) Tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích của hệ giảm xuống -> cân 
bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. 

e) Dùng chất xúc tác : không làm chuyển dịch cân bằng. 

co (JQ + H 2 ơ (K} C0 2 (K) + H 2 (K) AH < 0 (2) 

a) Tăng nhiệt độ —> cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. 

b) Thêm lượng hơi nước vào —> cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. 

c) Lấy bớt H 2 ra —> cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. 

d) Tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích của hệ giảm xuống —» không 
làm chuyển dịch cân bằng. 

e) Dùng chất xúc tác : không làm chuyển dịch cân bằng. 

7. Nước clo (dung dịch clo trong nước) không bảo quản được lâu vì cân bằng 
hoá học chuyển dịch theo chiều thuận, Cl 2 tác dụng từ từ với H 2 0 đến hết. 

8. Đun nóng hoặc hút khí 0 2 ra. 

E. TƯ LIỆU THAM KHẢO 

Xét phản ứng : Cu (r) + 2Ag + (aq) ^ Cu 2+ (aq) + 2Ag (r) 

Tại trạng thái cân bằng ta có : 

r [Cl C, (aq ?l = K = 2,0.10 15 Ở25°c 

[Ag + (aq)] 2 

• Hằng số cân bằng của một phản ứng càng lớn thì nồng độ lúc cân bằng của 
những chất ở vế phải càng lớn hơn nồng độ các chất ở vế trái của phương trình hoá 
học. Phản ứng trên có hằng số cân bằng (K = 2.10 15 ) rất lớn nên có thể nói là phản 
ứng hoàn toàn. 



Thay số vào hằng số cân bằng ta có thể thấy nếu tại trạng thái cân bằng 
[Cu 2+ ] = 0,01 mol/1 thì [Ag + ] = 2,2.10" 9 mol/1. Số này là quá bé nên trong thực tế có 
thể nói rằng các ion Ag + đã bị đồng đẩy hết ra khỏi dung dịch nước. 

Bạn đọc có thể so sánh với phản ứng : 

Cu (r) + Zn 2+ (aq) ^ Cu 2+ (aq) + Zn (r) 

K = ị^Ml = 2.10- 19 ở25°C 

[Zn 2+ (aq)] 

• Chỉ có thể xác định hằng số cân bằng của một phản ứng ở một nhiệt độ cố 
định bằng thực nghiệm, không thể dự đoán dựa trên phưong trình hoá học. 

• Nếu nhiệt độ thay đổi thì hằng số cân bằng cũng thay đổi. 

• Ớ một nhiệt độ nhất định có thể có nhiều hỗn hợp phản ứng ở trạng thái cân 
bằng, mỗi hỗn hợp có nồng độ chất phản ứng khác nhau. Ví dụ : 



• Có thể biểu diễn một phản ứng bằng nhiều phưong trình hoá học. Độ lớn của 
hằng số cân bằng sẽ phụ thuộc vào phương trình đã dùng. Phương trình hoá học 
thích hợp phải được xác định theo hằng số cân bằng đã cho. 

Ví dụ : Phản ứng đồng đẩy bạc ra khỏi dung dịch nước có thể là : 

a) Cu (r) + 2Ag + (aq) ^ Cu 2+ (aq) + 2Ag (r) 

ở 25°c, K = |Cu ' + J = 2.10 15 
[Ag + ] 2 

b) ì Cu (r) + Ag + (aq) ^ ị Cu 2+ (aq) + Ag (r) 




, n \C.U 2+ Ỷ 2 

ở 25°c, K = L ' = 4,5.10 7 = (2.10 15 ) 1/2 . 

[Ag + ] 

Tiết 60 LUYỆN TẬP: 

TỐC Độ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BANG HOÁ học 

A. MỤC TIÊU 

1. Củng cố các kiến thức về : 

- Tốc độ phản ứng. 

- Cân bằng hoá học. 

- Chuyển dịch cân bằng hoá học. 

2. Rèn luyện cách vận dụng các yếu tố để làm tăng tốc độ của phản ứng hoá học. 

3. Vận dụng nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê để làm chuyển dịch cân bằng hoá học. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GVVÀ HS 

• GV : Máy tính, máy chiếu và hệ thống bài tập luyện tập. 

• HS : Chuẩn bị hệ thống bài tập trong SGK. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VŨNG 

Hoạt động 1 (10 phút) 

GV yêu cầu các nhóm HS liệt kê các 1. Tốc độ phản ứng tăng khi: 
yếu tố làm tăng tốc độ phản ứng. a) Tăng nồng độ chất phản ứng 

GV chiếu nội dung bài tập 3 (SGK) lên b) Tăng áp suất chất phản ứng (nếu là 
màn hình: chất khí). 

Bài 3 : Có thể dùng những biện pháp c) Tăng nhiệt độ cho phản ứng 
gì để tăng tốc độ của đa số phản ứng 




xảy ra chậm ở điều kiện thường ? 


d) Tăng diện tích bề mặt chất phản ứng. 

e) Có mặt chất xúc tác. 


GV chiếu nội dung bài tập 4 (SGK) lên 
màn hình để HS vận dụng : 

Bài 4 : Trong các phản ứng sau phản HS thảo luận theo nhóm, sau đó đưa ra 
ứng nào có tốc độ lớn hơn ? nhận xét. 

a) Fe + CuS 0 4 (2M) và Fe + CuS0 4 (4M) a) So sánh nồng độ. 

b) Zn + CuS0 4 (2M, 25°C) b) So sánh nhiệt độ. 

và Zn + CuS0 4 (2M, 50°C) c) So sánh diện tích bề mặt Zn. 

c) Zn (hạt) + CuS0 4 (2M) d) So sánh về xúc tác. 

và Zn (bột) + CuS0 4 (2M) 

d) 2H 2 + ơ 2 t0thường > 2H 2 0 

và 2H 2 + ơ 2 > 2H 2 0 

(Nếu không ghi chú gì thêm là so sánh 
trong cùng điều kiện). 

Hoạt động 2 (5 phút) 

GV tổ chức cho HS thảo luận về cân HS thảo luận theo từng nhóm : 

bằng hoá học : rn_ ,, ,_.7 

b • - Trạng thái cân băng hoa học xây ra 

- Một phản ứng thuận nghịch ở trạng khi v t = v n . 

thái như thế nào được gọi là cân bằng .,3 1 , . V uk ,, , 

Y 6V 6 - Có thê duy trì một cân băng hoa học 

hoa học ? để nó không biến đổi theo thời gian 

- Có thể duy trì cân bằng hoá học để bằng cách giữ nguyên các điều kiện 
nó không biến đổi theo thời gian được thực hiện phản ứng. 

không ? bằng cách nào ? 

Hoạt động 3(10 phút) 

GV tổ chức cho HS thảo luận về sự HS tổng kết theo bảng sau : 
chuyển dịch cân bằng hoá học : 




Hoạt động 4 (5 phút) 

GV chiếu đề bài tập 1 (SGK) lên màn HS thảo luận. 

hình và yêu cầu HS thảo luận : ^, , 

J —> Đáp án A. 

Bài 1. Nội dung nào thể hiện các câu 

sau đây là sai ? 

A. Nhiên liệu cháy ở tầng khí quyển 
trên cao nhanh hon khi cháy ở mặt đất. 

B. Nuớc giải khát đuợc nén khí C0 2 
vào ở áp suất cao hơn sẽ có độ chua 
(độ axit) lớn hon. 

c. Thực phẩm đuợc bảo quản ở nhiệt 
độ thấp hơn sẽ giữ đuợc lâu hon. 

D. Than cháy trong oxi nguyên chất 
nhanh hơn khi cháy trong không khí. 

Hoạt động 5 (5 phút) 

GV chiếu nội dung bài tập 2 (SGK) lên 
màn hình và hướng dẫn HS thảo luận : 

Bài 2. Cho biết cân bằng sau được HS thảo luận —» Đáp án D. 




Hoạt động 6 (5 phút) 


GV chiếu nội dung đề bài tập 5 lên 
màn hình và hướng dẫn HS thảo luận : 

Bài 5. Cho biết phản ứng thuận nghịch HS thảo luận : 

sau ■ - Đun nóng. 

2NaHC0 3 (r) ^ Na 2 C0 3 + cơ 2 (k) + _ Hút C o 2 jj 2 Q ra ngoài. 

+ H z O (k) —» AH > 0 

Có thể dùng những biện pháp gì để 
chuyển hoá nhanh và hoàn toàn 
NaHCO, thành Na 2 C0 3 . 

Hoạt động 7 (5 phút) 

Dặn dò - Bài tập vê nhà 

• GV dặn dò HS về kế hoạch ôn tập cuối năm để thi học kì. 

• Bài tập về nhà : 6, 7 (SGK). 

ÔN TẬP CUỐI NĂM 


A. MỤC TIÊU 



1. Hệ thống hoá toàn bộ kiến thức trong chưong trình. 

2. Nhấn mạnh, khắc sâu các kiến thức trọng tâm của từng chưong và của cả 
chưong trình. 

3. Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế và giải bài tập 
hoá học. 

4. Phát triển ở HS tình cảm, thái độ với bộ môn : yêu thích môn Hoá học. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GVVÀ HS 

• GV : Máy tính, máy chiếu, hệ thống câu hỏi và bài tập liên quan đến các 
chưong trong chương trình. 

• HS : Hệ thống hoá các kiến thức trọng tâm đã học. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Giao cho HS tự tổng kết kiến thức cơ bản của từng chương. 

2. Tổ chức cho các nhóm HS thảo luận và bổ sung cho nhau. 

3. Hướng dẫn HS tổng kết kiến thức dưới dạng sơ đồ hoặc bảng biểu, có thể 
thu lại để chấm và cho điểm từng nhóm, sau đó trả lại để HS làm tài liệu ôn tập. 

4. Hướng dẫn các nhóm HS giải một số bài tập trọng điểm liên quan đến kiến 
thức của từng chương và cả chương trình. 

5. Trao đổi một số nội dung cơ bản và chuẩn bị cho việc ôn thi học kì II đạt 
kết quả tốt. 

D. MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO 

1. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (p, n, e) bằng 180. Trong 
đó tổng số các hạt mang điện tích chiếm 58,89% tổng số hạt. 

a) Viết cấu hình electron của X. 

b) Dựa vào cấu tạo nguyên tử của X hãy dự đoán tính chất hoá học cơ bản của nó. 

2. Hai nguyên tố X, Y thuộc hai phân nhóm chính (nhóm A) kế tiếp nhau 
trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hạt nhân của chúng bằng 58. 

a) Viết cấu hình electron của các nguyên tố X và Y. 



b) Xác định vị trí của X, Y trong bảng tuần hoàn. 

3. Cân bằng các phản ứng oxi hoá - khử sau : 

a) K 2 S + KMn0 4 + H 2 S0 4 -> si + . 

b) KI + K 2 Cr 2 0 7 + H 2 S0 4 -> I 2 ị +. 

c) S0 2 + KMn0 4 + H 2 0 -> H 2 SƠ 4 +. 

d) FeS 2 + HNO 3 -> NOt + H 2 S0 4 +. 

4. Cho khí H 2 S tác dụng với dung dịch NaOH dư, muối thu được lần lượt cho 
tác dụng với các dung dịch sau : MgCl 2 , AICI3, CuCl 2 , FeCl 2 . Viết phưong trình 
phản ứng hoá học xảy ra. 

5. Tìm các phưong tình hoá học giữa axit suníuric với các đon chất và hợp 
chất khác nhau để từ 1 mol H 2 S0 4 giải phóng ra : 


a) — mol so, 
4 


b) -j-mol S0 2 
3 


c) — mol SOi 
2 


d) 1 mol S0 2 


d) 1,5 mol S0 2 f) 2 mol S0 2 

6 . Có thể chuẩn bị được một hỗn hợp hay không giữa : 

a) Nước clo và nước hiđro suníua. 

b) Nước clo và axit clohiđric. 

c) Nước clo và axit brom hiđric. 

7. Có 4 lọ mất nhãn chứa riêng rẽ từng dung dịch của 4 chất sau : HC1, NaCl, 
NaBr và NaClO. Trình bày phưong pháp hoá học để nhận biết 4 chất đó. 


8 . Hoà tan 165g hỗn hợp hai muối cacbonat và suníit của cùng một kim loại 
kiềm (nhóm IA) vào dung dịch HC1 dư. Toàn bộ khí thoát ra được hấp thụ tối thiểu 
hết 500ml dung dịch KOH 3M. Xác định tên kim loại kiềm ? 

9. Hãy cho biết người ta sử dụng yếu tố nào để tăng tốc độ phản ứng trong các 
trường hợp sau đây : 

a) Rắc men vào tinh bột đã được nấu chín để ủ rượu. 







b) Đập nhỏ đá vôi (đường kính ~ lOcm) để nung vôi. 

c) Nén hỗn hợp khí N 2 và H 2 ỏ nhiệt độ cao để tổng hợp khí amoniac. 

10. Một oxit A chứa 30,43% nitơ về khối lượng. Tỉ khối của A so với không 

khí là 1 , 59 ] 

a) Xác định công thức phân tử của A. 

b) Biết có cân bằng sau : 

2A ^ B 
(khí) (khí) 

Tỉ khối của hỗn hợp (A và B) so với hiđro ở : 

* t° c là 27,6. 

1 

* t°c là 34,5. 

2 

a/ Khi tăng áp suất, cân bằng của phản ứng trên chuyển dịch theo chiều nào ? 
Giải thích. 

p/ Khi tị > t 2 thì chiều thuận của phản ứng trên là toả nhiệt hay thu nhiệt ? Giải 
thích. 



MỤC LỤC 


Trang 

Chương 4 

PHẢN ỨNG 0X1 HÓA - KHỬ 

Tiết 31. Phản ứng oxi hóa - khử.3 

Tiết 32. Phản ứng oxi hóa - khử (tiếp).11 

Tiết 33. Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ.15 

Tiết 34. Luyện tập : Phản ứng oxi hóa - khử.21 

Tiết 35. Luyện tập : Phản ứng oxi hóa - khử (tiếp).27 

Tiết 36. Bài thực hành số 1 : Phản ứng oxi hóa - khử.35 

Chương 5 
NHÓM HALOGEN 

Tiết 37. Khái quát về nhóm Halogen.41 

Tiết 38. Clo.47 

Tiết 39. Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua.58 

Tiết 40. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo.68 

Tiết 41. Flo-Brom-Iot.78 

Tiết 42. Luyện tập : Nhóm Halogen.85 

Tiết 43. Luyện tập : Nhóm Halogen (tiếp).91 

Tiết 44. Bài thực hành số 2 : Tính chất hóa học của khí clo 

và hợp chất của clo.98 

Tiết 45. Bài thực hành số 3 :Tính chất hóa học của Brom và Iot.103 

Chương 6 
0X1 - LƯU HUỲNH 

Tiết 46. Oxi - Ozon.107 

Tiết 47. Lưu huỳnh.115 




















Tiết 48. Bài thực hành số 4 : Tính chất của oxi, lưu huỳnh.122 

Tiết 49. Hiđro suníua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit.127 

Tiết 50. Hiđro suntua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit (tiếp).130 

Tiết 51. Axit suníuric - Muối suntat.140 

Tiết 52. Axit sunturic - Muối suntat (tiếp).145 

Tiết 53. Luyện tập : Oxi và lưu huỳnh.151 

Tiết 54. Luyện tập : Oxi và lưu huỳnh (tiếp).156 

Tiết 55. Bài thực hành số 5 :Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh.160 


Chương 7 

TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC 


Tiết 56. Tốc độ phản ứng hóa học.167 

Tiết 57. Bài thực hành số 6 : Tốc độ phản ứng hóa học.174 

Tiết 58. Cân bằng hóa học.177 

Tiết 59. Cân bằng hóa học (tiếp).182 

Tiết 60. Luyện tập : Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học.191 

Ôn tập cuối năm .195 

















THIẾT KẾ BÀI GIẢNG 


HOÁ HỌC 10 - TẬP HAI 

CAO Cự GIÁC 

NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 
NGUYỄN KHẮC OÁNH 
Biên tập : 

PHẠM QUỐC TUẤN 
Vẽ bìa : 

TÀO THANH HUYỀN 
Trình bày: 

LÊ ANH TÚ 
Sửa bản in : 

PHẠM QUỐC TUẤN 


In 2.000 cuốn, khổ 17 X 24cm, tại Công ty cổ phần in Phúc Yên. 
Quyết định xuất bản số: 254-2006/ CXB/13b TK-46/HN. 

In xong và nộp luu chiểu quý IV/2006. 





